Hiph School DxD 


Ichiei Ishibumi 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 


* Minh Hoa 

- Life -3 - Nhà Gremory khi thiếu vắng Xích Long Dé Vương 
» Life -2 - Anh ban 

e Dimensional Gap 

° Satan 

° Life -1 - Liên minh của các Quy trẻ! 
e Life 0 - Vếu long đế vương 

° Life 1 - Lời hứa màu đỏ thẫm 

e Azazel 

- Anh hùng 

* New Life 


TME 


®L\L.512/L15ZL\ 


1981⁄F3©8:†I. ERD 


Z 


ICINE ISHIBUM 


TSAK HER 
AN-F44y TREO 


AS) nee 


My 


“Ta hu “ etf8ÏIKi@° 


ISBN978-4-8291-3749-9 
C0195 ¥640E 


9784829137499 
EM : &4640H] Bi) 


M) ”-””” 


1920193006407 !9*^4ZØ—JLDxD12 
4 1##@E—n—^ 

SOE fe RIS MLT OZ. RMELTMALA AE AY 
-DRAA TROL UY MBE SO HEIR MURAL Pe te, 

LPLF-AD KATH Ayt- LART, ILENI 
Wid SINR, Ah te HULA LRT 7s. 

ft, AIDH Tiz RID LATAM fye—< 
Ay FIONRMEPLENT bici jz TE 
HEME AT EMAL EU T OM | O WARAS L 


a ALLIR Bolte KITTY MATEBLTINS|RA! | 

m l¿2 1 #0#%-€ [#tZe%21[ItSLU?-bØ ld !? 
WES AM TIAN IT VIY—lk Voko? 

Z 

Sự 


BNI 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Life -3 - Nhà Gremory khi thiếu vắng Xích Long Đế Vương 


Part 1 


Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc kì thi thăng cấp kết thúc, lúc này đã vào 
trưa. 


Tôi, Kiba Yuuto, hiện tại đang ở trong lâu đài của nhà Gremory. Lâu 
đài Gremory lúc này đang rất náo loạn. Kể cả nhân viên, những quân 
nhân của nhà Gremory cũng đều đang hoảng loạn. Lý do là vì Địa 
ngục hiện đang trải qua một thời kì khủng hoảng. 


Những con siêu quái vật khổng lồ được tạo ra bởi Shalba Beelzebub 
từ bè đảng cựu Quỷ vương bằng [Annihilation Marker] đã bắt đầu 
tiến trình tấn công thủ đô chính và những cứ điểm quan trọng sau 
khi đổ bộ vào Địa ngục. Tivi màn hình lớn được đặt trong tầng đang 
phát sóng khẩn cấp hình dạng của đám quái vật đã bắt đầu cuộc xâm 
lăng của chúng. 


[ Hãy nhìn kìa ! Những con quái vật khổng lồ bất chợt xuất hiện 
đang tiến công thẳng vào các thủ đô mà không hề dừng lại !] Các 
phóng viên dang tường thuật về đám quái vật từ trực thăng va tau 
bay được vận hành bằng động cơ quỷ lực. 


Tổng cộng có 13 con quái vật được tạo ra từ [Annihilation Marker]. 
Chúng là những con quái cao phải hơn 100 mét. Mỗi con trong số 
chúnglớn khoảng 150 mét. Ti vi dang phát sóng về mỗi con trong sõ 
chúng. Có vẻ như tìm hiểu tình trạng hiện tai của mỗi con quái 
thông qua tỉ vi là không thể rồi. Lúc nhìn thấy chúng trong không 
gian nhân tạo, chúng là một đám quái vật có dạng người được bao 
phủ trong một luồng khí hắc ám. C6 thể hình dạng bọn chúng đã 
thay đổi khi đến Địa ngục, nhưng nếu mà đã có dạng con người rồi 
thì cũng có thể sẽ có dạng quái thú bốn chân nữa. Về mặt hình dạng 
thì không có con nào giống con nào cả. Mặc dù loại dang người đứng 
bằng 4 chân, cái đầu của bọn chúng lại giống như lũ thủy quái, hoặc 
là có 1 mắt, hoặc là có 4 tay. Nếu có thể diễn tả chúng bằng một từ 
duy nhất thì trông chúng giống.... “ Khimera”( quái vật trong thần 
thoại Hy Lạp) vậy. Tương tự vậy, những con quái 4 chân cũng là sự 
pha trộn giữa các bộ phận của nhiều sinh vật khác nhau. Chúng tiếp 
tục hướng về các thành phố một cách chậm rãi và không có vẻ là sẽ 


ngừng lại. Cứ thế này thì đám quái vật ở gần những thành phố trọng 
yếu sẽ tới vào lúc nào đó trong ngày hôm nay thôi. Những con quái 
vậy khác cũng sẽ tiến đến đích vào ngày mai. Điều phiền phức nhất 
chính là chúng đang tự tạo ra những con quái nhỏ hơn trong quá 
trình hướng đến các mục tiêu của mình. Những phần cơ thể của bọn 
quái vật khổng lồ bắt đầu phình lên, và hàng loạt những con quái 
nhỏ hơn được sinh ra bằng cách xé nát lớp da thịt của chúng. Chúng 
chỉ có kích cỡ bằng với con người nhưng lại có quá nhiều. Hàng chục 
đến hàng trăm con đã được tạo ra tại cùng một thời điểm. Chúng phá 
hủy những cách rừng, đồi núi và cảnh quan trên đường đi của mình 
và xé xác nhữngđộng vật sống ở đó. Có vẻ như là dân thường sống 
tại các làng mạc và thị trấn nằm trên đường đi của bọn quái vật đã 
được sơ tán để giảm thiểu thương vong . Nhưng toàn bộ các thị trấn 
đã bị dam nát. Khi bọn chúng rời khỏi, chẳng còn gi sót lại đến mức 
thê thảm. Những sinh vật đó that quá áp đảo.... Vậy đó chính là sức 
mạnh được tạo ra từ Longnius cấp cao, [Annihilation Maker].... Cùng 
là người sở hữu Sacred Gear với năng lực tương tự, năng lực của nó 
thật đáng sợ. Một sức mạnh bất thườngđược cho là sánh ngang với 
Chúa trời. Một năng lực có thể hủy diệt cả thế giới. Và ngay lúc này 
đây nó đang xảy ra trước mắt tôi. 


Trong đám quái vật ấy, có một con lớn hơn rất nhiều đang hướng 
thẳng về thủ đô nằm trong lãnh thổ Quỷ vương, Lilith, và con quái 
đó là thứ mà chẳng ai mong đợi cả. Nó có dạng người và kích cỡ thì 
lớn hơn nhiều so với những con khác. Thậm chí tôi có thể nhận ra 
kích cỡ khủng khiếp đó chỉ thông qua màn hình tỉ vi. 


Chính quyền Địa ngục gọi những con lớn hơn đám còn lại là 
“Jabberworky”. Còn 12 con khác là “ Bandersnatch”. Chúng là những 
cái tên được Azazel-sensei lấy từ những sinh vật trong tác phẩm của 
Lewis Carrol. Phía sau màn ảnh, những chiến binh của Địa ngục đã 
bắt đầu tấn công “ Bandersnatch”. Họ tung đôi cánh của mình tiến về 
phía trước, hoặc từ bên cánh, hoặc từ phía sau hoặc tổng tấn công 
cùng một lúc bằng các tia lửa được bắn xối xả bằng quỷ lực. Quỷ lực 
bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh được bắn về phía bọn quái vật. 
Những nhóm tiên phong đang lặp lại những đòn tấn công của mình 
là Ác quỷ tối thượng cùng người hầu của họ. Những con quái vật 
thông thường chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trước những đòn tấn công đó . 
Tuy nhiên... 


[ Sao lại như thế được ? Don tấn công của Quy tối thượng và hầu 
cận không hề có tác dụng.] Tôi có thể nghe thấy giọng nói kinh hãi 
của người phóng viên. Phải vậy thôi. Thứ được trình chiếu trên man 
hình chính là cảnh bọn quái vật không hề chịu ảnh hưởng nào từ 
những đòn công kích của Quỷ tối thượng và hầu cận. 


.... N6 cũng giống như lúc chúng tôi còn ở không gian nhân tao vậy. 
Những đòn công kích của chúng tôi chi gây thương tổn bên ngoài. 
Không hề có bất cứ vết thương chí mạng nào cả. Những đội được cử 
tới toàn bộ là Quỷ thượng cấp có thứ hạng dẫn đầu trong Rating 
game. Kể cả như vậy, họ vẫn không thể gây ra bất cứ thương tổn có 
hiệu quả nào cả. Ngoài ra cũng là do họ còn phải bận rộn với lũ quái 
vật con đang được tạo ra nữa.... Mặc dù vậy, bọn quái vật khổng lồ 
có cơ thể vô cùng cứng cáp. Với mỗi nhóm quái vật khác, các biệt đội 
đã cử đến từ các phe phái liên minh với Quỷ tộc như là đội thiên 
thần sa ngã cử tới biệt đội của mình, Brave-Saints được gửi đến từ 
thiên đàng, đội Valkyrie bao gồm các nữ chiến binh đến từ Valhalla, 
và một nhóm các chiến binh đến từ phía Hy Lạp nữa. Nhờ đó mà 
chúng tôi đã tránh đi được trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên vẫn còn 
nhiều van dé. 


Một trong số đó là “Jabberwocky”, thứ có sức mạnh hon han những 
con còn lại. 


Tối hôm qua nhóm được dẫn dắt bởi Dihauza Belial đã được điều 
động... Tuy nhiên... Mặc dù đã có thể gây nên thương tổn lên 
“Jabberwocky”, họ vẫn chỉ có thể ngăn chặn bước di chuyển của nó 
trong vài giây mà thôi. Sau đó chúng lại tiếp tục chuyến đi của mình 
như là chưa có chuyện gi xảy ra vậy. 


Sự thật này trở thành một chuyện kinh ngạc được lan rộng trên các 
ban tin và kết quả này thậm chi còn làm cho cư dân thêm bất an. Mọi 
người đều nghĩ và tin rằng “ Nếu hoàng đế và hầu cận của ông ta đã 
được cử đến, thì họ có thể sẽ đánh bại lũ quái vật khổng lồ này.” 
Không hề có bất cứ nghi hoặc nào về sức mạnh của Dihauza Belial và 
hầu cận của ông cả. Thậm chí cả chúng tôi, nhóm Gremory, cũng 
không thể nào đánh bại được họ dù có ở trong trạng thái tốt nhất đi 
nữa. Đó chính là sức mạnh của bọn chúng. Tuy nhiên, ngay cả người 
như họ cũng không thể làm được. 


Vấn đề khác chính là phe phái cựu Quỷ vương bắt đầu nhân cơ hội 
khủng hoảng này để thực hiện đảo chính. Có khả năng cuộc xâm 
lược của đám quái vật vốn là một phần trong kế hoạch và chúng 
đang dần làm loạn trong các thành phố. Các chiến binh của Địa ngục 
cũng đã được cử đến, và cũng là để chăm sóc chúng. Thế giới của 
quỷ tộc thật sự đang hỗn loạn lúc này. Chúng tôi cũng nhận được 
thông báo bởi vì sự hỗn loạn này, đã có một vài đầy tớ của Quỷ cao 
cấp nổi loạn chống lại chủ nhân của mình tại nhiều địa điểm khác 
nhau. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh chủ sở hữu của các 
Sacred Gear, những người bị bắt phải phục tùng bằng vũ lực, đang 
trút giận trong hoàn cảnh này. Nếu nói theo kiểu của sensei thì tình 


trạng này là một cuộc mặc cả “ Balance Breaker”. Chiến binh từ các 
phe phái khác nhau cũng đã được cử đến để chăm sóc bọn họ rồi- 
Nhưng chúng tôi không thể đánh mất nguồn nhân lực của mình hơn 
thế này được. Chúng tôi cần phải ngăn chặn bước tiến của đám quái 
vật trước. Nếu chúng tôi bị mất đi các khu vực trọng yếu vàthủ phủ, 
thì sẽ không còn có bất cứ một cơ hội nào tốt hơn cơ hội ngay lúc đó 
để xâm lược Địa ngục cả. 


.... Đúng vậy. Tại thời điểm nay Địa ngục đang rơi vào tình trạng hỗn 
loạn nghiêm trọng. Cuộc đảo chính của phe cựu Quỷ vương bằng 
cách lợi dụng bọn quái vật khổng lồ... Có vé ké đã giật dây thao túng 
từ phía sau chính là chúa té của vương quốc người chết, Hades.... Và 
chúng tôi cũng không biết được phe anh hùng Khaos-Bridge đang 
mưu tính bước đi tiếp theo của mình từ đâu nữa. Trong chiều không 
gian nhân tạo, có về phe Anh hùng đã bị lừa bởi Hades và phe cựu 
Quỷ vương, nhưng mà đám hậu duệ của Anh hùng sẽ làm gì tiếp 
trong tình trạng này đây ? 


Sau cùng thì chúng vẫn là những tên khủng bố, nên chúng có thể sẽ 
có những hành động mà chúng tôi không thể nào đoán trước được. Lí 
do mà các vị thần và Quỷ vương không thể đích thân đến chăm sóc 
bọn quái vật này được là do họ vẫn không xác định được Cao Cao 
nhắm tới từ đâu. Cây thương đó có sức mạnh tiêu diệt Quỷ vương và 
thần một cách dễ dàng. Dù cho nếu chi có một vi thần hoặc Quy 
vương bị giết thôi, chúng tôi không thể nào đoán trước được chuyện 
gì sẽ xảy đến với sự cân bằng trongcác phe phái. Và chúng tôi thậm 
chí còn chẳng biết khi nào Hades lại sẽ cử đám tử thần của hắn đến 
nữa.... 


May mắn là việc sơ tán thường dân dang được quan tâm như là ưu 
tiên số một và hiện vẫn chưa có thương vong lớn nào xảy ra. Nếu số 
lượng quỷ tộc tiếp tục giảm thêm nữa thì tương lai của Địa ngục sẽ 
bị đặt trong tình trạng vô cùng hiểm nghèo. Hơn nữa, không đời nào 
là Sirzechs-sama sẽ đặt sự an toàn của thường dân thành ưu tiên số 
hai. Nhưng mà cứ thế này thì Địa ngục sẽ.... Vậy đây chính là mối 
thù mà Shalba Beelzebub và phe cựu Quỷ vương có đối với chính 
quyền Địa ngục hiện tại. 


“ Có vé là hầu cận của Quy vương cuối cùng cũng sẽ được phái tới 
để chăm sóc bon “Jabberwocky” và “Bandersnatch” nhi.” 


-! Một giọng nói chợt vang lên. Khi tôi quay mặt lại thì Raiser 
Phoenix đang đứng ở đó. Tôi đang chăm chú suy nghĩ trong khi theo 
đõi tỉ vi một cách nghiêm túc nên đã không nhận ra cậu ta đang tiến 
gần đến mình. Raiser Phoenix thở dài. 


“ Ta đến đây với vai trò hộ tống cho anh trai ta. Ta cũng đến để kiểm 
tra Ravel và Rias cùng với việc đó. Nhưng kể từ khi tình hình trở 
thành thế này.... Ta có thể thông cảm cho cậu Kiba Yuuto.” 


Raiser Phoenix liền thu đôi mắt lại và biểu lộ một vẻ mặt nghiêm túc. 


.... Cau ta.... có vẻ như cái chết của Ise-kun cũng đã cham tới tên này 
rồi. Đúng vậy. Chúng tôi đã mất đi một trong những người đồng đội 
quan trọng. Hyoudou Issei, Xích Long Đế Vương,ngay tại điểm khởi 
đầu của cuộc khủng hoảng này. Ise-kun đã tự mình đi cứu lấy Ophis, 
người bị bắt giữ bởi Shalba Beelzebub. Chúng tôi đã cố triệu hồi cậu 
ấy trở lại bằng Long môn sau khi trở về thế giới của mình.... Nhưng 
thứ chúng tôi nhận được chỉ là những mảnh ghép quỷ. Chi von vẹn 8 
mảnh của quân [Tốt] mà thôi. 


.... Chi có 8 mảnh ghép quỷ là trở lại, và đi kèm với nó là khí của 
Samael. Nên chúng tôi chỉ có thể đoán được rằng Ise-kun đã dính 
phải lời nguyền của Samael trong trận đấu với Shalba thôi. Cậu ấy đã 
không thể trở lại vì lí do ấy.... Chúng tôi không biết bằng cách nào 
sức mạnh của Samael đã được dùng nhưng chắc chắn khí của Samael 
đã vượt qua được cả Long môn. Shalba ắt hẳn đã liên minh với Hades 
rôi. 


.... Không có cách nào mà cậu ấy có thể an toàn sau khi dính phải lời 
nguyền Samael bởi cậu ấy không có đủ quỷ lực để chống lại nó. 
Chúng tôi đã được nói về điều này rõ ràng từ Azazel sensei rồi. Trong 
quá khứ đã có những trường hợp chỉ có mảnh ghép của quỷ được 
triệu hồi ra, và tôi nghe được rằng tất cả những người được triệu hồi 
chắc chắn đều không còn sống. Những hầu cận có ý chí mạnh mẽ để 
gửi trả lại những mảnh ghép quỷ của mình, có thể tạo ra hiện tượng 
này. Và những mảnh ghép trở về sẽ mất đi chức năng của mình và 
không thể sử dụng lại được nữa. 


Chúng tôi cũng đã nhờ thiên đàng kiểm tra chuyện gì đã xảy ra với 
linh hồn của Xích Long rồi. Đó là bởi vì Sekiryuutei Ddraigh sẽ tự 
động tìm kiếm chủ nhân mới của mình khi chủ nhân hiện tại chết đi. 
Những thông tin sẽ được ghi lại vào cơ sở dữ liệu của Sacred Gear.... 
Mặc dù có vẻ những chỉ tiết cụ thể về những chủ sở hữu hiện tại của 
Longinus sẽ trở nên rất phức tạp khi so sánh với người chủ cũ và bởi 
lí do đó mà thông tin vẫn chưa đến được. Viện quan sát Longinus của 
Grigori cũng đang tìm kiếm những thông tin có thể có được vào lúc 
này. Tuy nhiên.... Chúng tôi đã được báo trước rằng việc nhận được 
những thông tin cần thiết sẽ rất là hời hợt. Và chỗ ở của Ophis người 
đã ở cùng với Ise-kun lúc đó cũng không xác định được. Cô ta có thể 
đang ở trong lỗ hổng không gian hoặc đã chết bởi lời nguyên của 


Samael luôn rồi. Công cuộc tìm kiếm vị Chúa té loài rồng vẫn tiến 
hành, nhưng khả năng mà ông ta đang bị Shalba gửi đến Hades là rất 
thấp. Đó là bởi không có cách nào mà Ise-kun lại không dứt điểm 
Shalba cả. 


Nếu là cậu ta thì chắc chắn cậu ấy đã hạ gục Shalba rồi. Kể cả khi 
phải đặt cược mạng sống của mình cho điều đó. Bao gồm tôi, tất cả 
mội người đều tin vào điều đó. Nhưng dù chúng tôi có tìm kiếm bao 
nhiêu đi nữa, vẫn không có bất cứ đầu mối nào chối bỏ cái chết của 
cậu ấy.... ! 


Cái chết của cậu ấy vẫn chưa được thông báo và chi có một số ít 
người biết được chuyện này. Nhưng chúng tôi.... ! Không cách nào 
mọi người có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng được cả .... ! 


“ Tôi rất lấy làm tiếc khi nhận được tin này. Liệu cậu có thể gặp Hội 
trưởng được không ? “ 


Tôi cố hướng thẳng gương mặt của mình lên và hỏi Raiser Phoenix, 
nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu. 


“ Ta không thé. Cô ấy đã không chịu mở cửa. Cô ấy thậm chí còn 
không đáp lại khi ta gọi nữa.... Thì có vé như cô ấy cũng đang không 
trong tình trạng mà ta có thể gặp rồi. Bởi vì người đàn ông mà cô ấy 
yêu đã chết như vậy.” 


Sau đó có một người đặt một tách trà lên trên bàn. Đó là koneko- 
chan. 


“ Trà của anh đây. “ 


Koneko-chan, người luôn có một biểu cảm tương tự như mọi khidén 
và ngồi vào ghế trong góc phòng sau khi để tách trà lên bàn. 


“ Nghe nay Ravel. Dù sao thì em vẫn phải vui lên đi chứ.” 


Hai người nữa xuất hiện. Một người là đàn ông. Người còn lại là 
Ravel. Tôi quá quen với ông ta. Dù chỉ là qua tỉ vi mà thôi. Anh ta là 
con trai trưởng của gia tộc Phoenix và là người thừa kế tiếp theo. 
Ruval Phoenix. Anh ấy có một gương mặt phúc hậu, và không giống 
như Raiser Phoenix kẻ luôn ăn mặc như một tên côn đồ, anh ta diện 
trên mình bộ quần áo quý tộc đàng hoàng. Anh ta có vẻ rất lịch sự và 
chỉ bằng dáng đứng cũng tỏa sáng. Anh ta là người nằm trong top 10 
của Rating Game trước đây. Cũng có một vài tin đồn rằng anh ta sẽ 
thăng cấp thành Quỷ tối thượng rất sớm thôi. Tôi hiểu rồi. Vậy là 
Raiser Phoenix đến đây để hộ tống người này. Sau khi động viên 


Ravel-san, anh ta chú ý tôi. 


“ Gậu chắc chính là quân Mã của Rias. Vì là tình huống hiện giờ nên 
cậu có lẽ sẽ ổn thôi nhi.” 


Anh ta lấy ra từ trong túi một vài cái chai nhỏ trong khi tiếp cận tôi. 
Đó là nước mắt Phượng Hoàng. 


“ Chúng tôi đến đây để đưa chúng cũng như để gặp em gái và Rias- 
san. Vì đang ở trong tình trạng như thế này, nên chúng tôi chi có thé 
giao chúng cho đội phản công thôi. Tôi cảm thấy rất tiếc cho những 
tài năng trẻ trong nhóm của cậu. Sớm thôi tôi cũng sẽ gia nhập đội 
phan công quái vật cùng với đứa em trai ngu ngốc này.” 


Vậy là những người anh cả của nhà Phoenix cũng sẽ tham gia vào 
việc truy đuổi đám quái vật à. Hiển nhiên là gia tộc Phoenix bất tử sẽ 
là một sự hỗ trợ to lớn trên tiền tuyến của cuộc chiến. 


“.... Xin lỗi vì ngu ngốc nhé.” 


Raiser Phoenix không hài lòng với những lời của anh trai mình.... Gia 
tộc Phoenix có nhiều anh chị em ruột ( 4 anh chị em ),vốnrất hiếm 
thay trong giới Quy cao cấp hiện nay. Người con trưởng và con trai 
thứ ba thì tham gia vào Rating Game, và tôi nghe rằng người con thứ 
hai là một trong những ông trùm của ngành truyền thông. 


Tôi đã nhận nước mắt từ Ruval..... Anh ấy đưa chúng cho chúng tôi 
với niềm tin rằng mọi người cũng sẽ tham gia vào tiền tuyến. Ruval 
mỉm cười trong khi đang thực hiện một cú chặt Karate vào đầu 
Raiser Phoenix. 


“ Rias-san và cả quân Hậu của Rias-san cũng đang suy sụp trước cái 
chết của Sekiryuutei-kun nhỉ. Người nên giữ được sự bình tinh trong 
những lúc thế này là cậu ha. Một người hầu có tình cảm sâu đậm với 
những người đồng đội lại có thể chịu đựng được cái chết của một 
đồng đội. Đáng chú ý đấy.” 


“ Gảm ơn rất nhiều.” 


.... SỰ thật là tôi không thể nào chịu đựng chuyện nay hơn nữa đâu, 
nhưng tôi vẫn phải chịu đựng nó. Đó là bởi vì như cậu ta đã nói, Hội 
trưởng và Akeno-san đều không đang ở trong tình trạng tốt. Hội 
trưởng thì giấu mình trong phòng của mình ở lâu đài trong khi cầm 
những mảnh ghép quỷ của Ise-kun và vì Akeno-san cũng đã mất đi 
nguồn động viên tâm lý, chị ấy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng 
khách với một biểu cảm trống rỗng. Cả hai đều không chịu đáp lại 
khi tôi cố trò chuyện với họ. Khó mà có thể tưởng tượng rằng họ sẽ 
vượt qua được ngay lúc này bởi vì cả hai người đều vốn đã phụ 
thuộc vào sự hỗ trợ của Ise-kun rồi..... Asia-san cũng đã khóc từ đó 
tới giờ trong phòng khách. 


“.... Minh muốn tới bên cạnh Ise-san ngay lúc này..... Nhưng nếu 
mình đến bên cạnh cậu ấy.... Ise-san chắc chắn sẽ rất buồn.... Cậu ấy 
đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh minh...... Sau đó mình đã nghĩ rằng 
minh sẽ được ở bên cậu ấy nếu mình tới bên cạnh cậu ãy.....Ise- 
san..... Mình nên làm gi đây ? “ 


Cô ấy cũng đang cố gắng chiến đấu lại nỗi buồn của mình trong 
tuyệt vọng. 


Xenovia và Irina-san vẫn đang ở trên thiên đàng. Tôi không chắc rằng 
liệu cái chết của Ise-kun có được thông báo đến họ chưa nữa. 


Tôi đã nghe được lí do tại sao mà Xenovia ( người biết về sự vắng 
mặt của chúa ) lại có thể ở lại thiên đàng khi mà cô ấy có ảnh hưởng 
lên hệ thống ở đây nhờ vào sự hợp tác từ Azazel sensei và hệ thống 
của cây thần khổng lồ từ thần thoại Bắc Âu, Yggdrasil. Nhưng cô ấy 
chỉ có thể ở lại đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Thậm chí 
nếu chúng tôi có nhận được nhiều sự hợp tác từ các đảng phái khác 
đi nữa, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm sáng tỏ hệ thống của 
thiên đàng, thứ vốn tỉnh tế và đầy bí ẩn. 


Rossweisse-san và Gapser-kun cũng không gọi cho chúng tôi sau khi 
rời đi để trở nên mạnh hơn. Họ vẫn chưa được thông báo về cái chết 
của Ise-kun. 


tàn Nhóm Gremory đã ly tán cả rồi. Cho đến dạo gần đây nó vẫn còn 
là một đội tối thượng mà không thể đòi hỏi gì hơn, nhưng bây giờ thì 
nó thậm chí còn không có bóng dáng đó nữa. Thậm chí nếu những 
thành viên không có mặt ở đây có trở về, chúng tôi không biết rằng 
liệu có thể quay trở lại tình trạng nguyên thủy vốn có được không 
nữa.....Sự mất mát của Ise-kun, vốn là nền tảng của cả đội là quá 
lớn.... Liệu tôi có thể là chỗ dựa cho cả đội không ? Ise-kun xin hãy 
cho mình một chút động lực của cậu đi. Động lực mà cậu có đã giúp 
cậu đứng dậy chống lai bất cứ chuyện gì.... 


Ruval liền nói 


“ Gia đình chúng tôi cũng muốn Ravel trở thành người hầu của 
Sekiryuutei-kun và đã tiễn con bé đi nếu có thể.” 


“ Vâng. Tôi hiểu rồi.” 


Ise-kun đã không nhận ra được nó, nhưng mà cái ý định của gia tộc 
Phoenix có thể được hiểu theo nhiều khía cạnh đấy. 


“.... Chuyện sẽ xảy ra với tương lai của Ravel vẫn chưa được quyết 


định, nhưng các cậu có thể cho con bé ở lại đây được không ? Có vé 
như nó đã có bạn rồi. Ta nghĩ họ chính là Koneko-san và Gasper-kun 
đúng không ? Con bé đã nói rất nhiều về họ qua vòng tròn ma pháp 
đấy. Con bé có về rất hạnh phúc.” 


“ Được chứ. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Ravel-san.” 

Ruval liềm mỉm cười trước lời nói của tôi. 

“ Được rồi, đi thôi nào Raiser. Em phải bộc lộ được ngọn lửa lộng lẫy 
của gia tộc Phoenix đấy vì em cũng là một người đàn ông đến từ gia 
tộc. Em không muốn bị đem ra làm trò hề của những kẻ mới nổi hơn 


thế này nữa đúng không ? “ 


“ Em hiểu rồi thưa anh trai. Gặp lại sau nhé Kiba Yuuto. Chăm sóc 
cho Rias và những người khác đấy.” 


Ruval và Raiser liền rời đi sau khi nói xong. 


Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa. Ravel-san ngồi kế 
Koneko-chan. Đôi mắt cô bé tràn đầy nước mắt và cô bé đang lấy tay 
ôm lấy khuôn mặt 


“..,. Điều này that là quá đáng mà.... mình cuối cùng cũng đã gần gũi 
được với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ và quý mến....” 


Ravel-san vốn đã có cảm tình sâu đậm với Ise-kun rồi. Con bé chắc 
phải kính trọng cậu ấy lắm. Gô bé thường hay tsun, nhưng cô bé luôn 
coi Ise-kun như là một người anh hùng vậy. Cô bé chắc hẳn đã muốn 
được sống cùng với cậu ấy dưới danh nghĩa là một đầy tớ. Koneko- 
chan lam bẩm. 


“.... Bang cách nào đó em đã chuẩn bị cho việc nay rồi....Không cần 
biết Ise-senpai và Yuuto-senpai mạnh đến mức nào, cũng sẽ có lúc họ 
chạm đến giới hạn của mình thôi.” 


—!.... Koneko-chan. Em đã có một quyết tâm như vậy ư ? Vậy là con 
bé cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Suy nghĩ theo quan điểm đó cũng là một 
điều tự nhiên thôi khi mà cho đến bây giờ chúng tôi đã cùng nhau 
trải qua việc cận kề cái chết nhiều lần rồi. 


Ise-kun và tôi đã từng bí mật bàn về chuyện đó trước đây rồi. 
Về những điều sau khi một trong số chúng tôi chết. 


Nghe vậy, Ravel liền đứng dậy một cách phẫn nộ. Cô bé vừa khóc 
vừa đáp lại Koneko-chan 


“.... Cau chấp nhận nó nhanh quá đấy... ! Mình không thé nào mạnh 
mẽ như Koneko-chan đâu... ! 


Koneko-chan đã nhận lấy sự thất vọng từ người bạn cùng lớp của 
mình. Khuôn mặt vô cảm thường ngày của con bé bắt đầu tan vỡ, và 
sau cùng thì cô bé đã bắt đầu run lên và khóc. 


“.... Mình cũng.... Mình cũng đã đến giới han rồi đây... ! Anh ấy đã 
mất sau khi mình bày tô mọi cảm xúc.... ! Ise-senpai là đồ ngốc... ! 
Anh ấy là đồ ngốc...! “ 


Koneko-chan che giấu đôi mắt vào tay áo trong khi đang khóc. Con bé 
chắc đã thúc ép bản thân để có thể giữ được bình tĩnh. Cô bé thậm 
chí đã giữ mọi phiền muộn của mình lúc rót trà. 

.... Những thứ mà cô bé đã cố giữ trong cơ thể bé nhỏ đó bắt đầu 
tuôn trào ra cùng một lúc. Thấy vậy, Ravel-san nhẹ nhàng ôm lấy 
Koneko-chan. 


“ Keneko-chan..... cho mình xin lỗi. “ 


“.... Hức..... Ravel. Nó thật quá đau đớn khi phải chịu đựng.... Điều 
này thật quá.... “ 


Với 2 nữ sinh năm nhất này thi cái chết của cậu ấy là quá lớn với 
chúng. 


.... Tôi cần phải cố chịu hơn nữa. Thậm chí nếu tôi có khóc ngay lúc 
này.... sẽ chẳng có gì bắt đầu cả. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho 
nó. 


“ Kiba Yuuto....-kun.” 


Một giọng nói khác. Khi tôi quay lại, một trong những thủ lĩnh của 
thiên thần sa ngã, Barakiel-san, đang đứng ở đó. 


“ Ta hiểu rồi. Vậy là Akeno.....” 


Chúng tôi đi dọc theo hành lang trong khi tôi giải thích tình hình hiện 
tại cho Barakiel-san. Tôi đang đưa ông ấy đến phòng khách nơi mà 
Akeno-san đang có mặt. Barakiel-san là cha của Akeno-san. Ông ấy có 
một biểu cảm đau khổ. Ông ấy buồn khi biết về cả Ise-kun và Akeno- 
san. 


Tôi bảo Ravel-san và Koneko-chan chăm sóc cho Asia-san. Cả hai đứa 
đều đang không ở tình trạng để làm chuyện đó, nhưng để cho ai đó, 
người cũng yêu mến Ise-kun ở cùng với Asia có vẻ là điều đúng đắn. 


.... Tôi thật tồi tệ. Tôi đáng nhẽ là một quân Mã hỗ những cô gái 
nhưng tôi còn không thể cứu nổi một cô gái của đội mình.... 


Đó là tại sao tôi nghĩ về việc bảo vệ họ bằng thanh kiếm của mình. 
Đó là điều tốt nhất mà hiện tại tôi có thể làm được. Chúng tôi đã đến 
trước cửa phòng nơi mà Akeno-san ở và tôi gõ cửa. Không có sự đáp 
lại từ bên trong. Barakiel-san và tôi đành mở cửa và tiến vào. Không 
có bất kì ánh sáng nào bên trong và nó chìm trong bóng tối. Akeno- 
san đang ngồi trên chiếc sofa đặt ở góc phòng với đôi mắt vô hồn. 
Barakiel-san bước đến và lắc nhẹ đôi vai của con gái mình 


“..... Akeno.” 


Có lẽ vì nghe thấy giọng nói của cha mình nên cuối cùng chị ấy đã 
đáp lại 


.... TOU.....sama 


Chị ấy 1am bẩm trong khi xác nhận lại gương mặt cha mình. 
Barakiel-san chỉ lặng lẽ gật đầu và ôm chầm lấy Akeno-san. 


“ Ta đã nghe về mọi chuyện rồi.” 


Nghe vậy, Akeno-san liền lấy lại cảm xúc và gục đầu vào ngực cha 
mình. 


“ Tou-sama....... Con..... 


Giọng nói của chi ấy hòa lẫn với nước mắt. Barakiel-san nhẹ nhàng 
xoa đầu con gái mình. 


“ Con cứ khóc đi. Ta sẽ ở đây cho đến khi con ngừng khóc. Nhưng 
con là quân Hậu của nhóm Gremory, người đang trở thành đại diện 
của mọi quỷ trẻ đấy. Con cần phải sớm sử dụng sức mạnh đó vì Địa 
ngục.” 

Si BỨC: sô; Ise...... Tai sao ? “ 

Akeno-san bật khóc trong vòng tay ông ấy. 

dues Nếu Bakariel-san ở đây thì Akeno-san có thể hồi phục lại một 
chút rồi. Sẽ thật phiền phức nếu tôi ở lại đây lâu hơn nữa. Cam thấy 
như vậy, tôi liền lặng lẽ rời khỏi căn phòng. 

Part 2 


Khi đang trở lại tầng lầu nơi tôi ở lúc trước, tôi đã chạm phải một 
người mà tôi biết. 


“_ Saji-kun.” 

“ Yo, Kiba.” 

“ Ngon gió nào mang cậu tới đây vậy ? “ 

“ Thì, Hội trưởng đã đến để xem thử Rias-senpai đang làm gì. Nên 
mình đến để hộ tống chị ấy. Chúng tôi cũng đã gặp người của gia tộc 
Phoenix trên đường tới đây.” 

“ Mình hiểu rồi. Cảm ơn nhé.” 

Vậy là chủ tịch cũng đến xem tình hình của Hội trưởng thế nào. 


Sao đó tôi đi cùng với Saji-kun. Cậu ấy bỗng nói với ánh mắt quyết 
tâm. 


“ Kiba, mình dự định sẽ tham gia vào trường hợp này. Mình sẽ bảo 
vệ những cư dân sống trong thị trấn.” 


-! Có vé như là nhóm Sitri cũng đã đứng lên vì cuộc khủng hoảng của 


Địa ngục rồi. Những người tré tuổi có sức mạnh đang được triệu tập. 
Không nghi ngờ gì khi mà nhóm Great-King Bael va Archduke Agares 
cũng được phái đến cả. Chẳng có gì lạ khi nhóm Sitri cũng được cử 
đến. Sớm muộn gì chúng tôi cũng tham gia vào với tư cách là những 
người trẻ tuổi có sức mạnh thôi. 


“ Chúng mình dự định sau đó sẽ gia nhập cùng các cậu đấy.” 
Tôi đáp lại nhưng Saji-kun lại hỏi với vẻ lo lắng 


“|... Rias-senpai và những người khác có thể chiến đấu được không? 


(13 


Cảm thấy như vậy là đương nhiên khi chứng kiến tình trạng của Hội 
trưởng và những người khác lúc này. Cậu ấy biết rồi. Cậu ấy biết 
rằng chúng tôi sẽ không thể chiến đấu với tình trạng hiện tại. Dù 
vậy, chúng tôi vẫn phải đi. 


“ Bọn mình phải chiến đấu. Mọi con quỷ có sức mạnh đều đã được 
triệu tập vì điều đó. Bọn mình cũng là những con quỷ có sức mạnh. 
Bọn mình cần phải làm điều đó.” 


“ Phải đúng vậy đấy.” 


Saji-kun liền mỉm cười nhưng sau đó lại tiếp tục bằng một về mặt 
nghiêm trọng 


“ Cau biết ké đã giết Hyoudou chứ ? “ 
Cậu ấy nói với ánh mắt đầy nguy hiểm. 


“ Mình biết, nhưng hắn chẳng còn ở thế giới này nữa đâu. Hắn đã bị 
đánh bại bởi Ise-kun rồi.” 


Phải, không có cách nào mà Ise-kun lại không kết thúc được Shalba 
cả. Dù cho cậu ấy đã trúng phải độc dược của Samael, cậu ấy chắc 
chắn sẽ tiêu diệt Shalba. Tôi tin vào điều đó mà không may may có 
chút nghỉ ngờ gì cả. Đôi mắt của Saji-kun rung động trước câu trả lời 
của tôi. 


“ Ù, Phan công lại dù đã bị dính đòn. Không phải. Cậu ấy chắc chắn 
sẽ không thua đâu. Cậu ấy đã hi sinh sau khi giành chiến thắng, đúng 
chứ ? Không đời nào cậu ấy lại thua cả !” 


Đôi mắt của Saji-kun đang ngấn lệ và cậu ấy có vẻ thật sự thấy hổ 
thẹn. Saji-kun nói với một biểu hiện mạnh mẽ. 


“ Vậy là kẻ giết Ise-kun cũng đã chết rồi. Mình chỉ cần phải đánh bai 
Khaos-Bridge, cái tổ chức mà cái tên đó đã tham gia vào thôi.” 


“ Saji-kun, cậu....” 


“ Cậu ấy từng là mục tiêu của mình. Mình có thể luyện tập chăm chỉ 
đến thế là nhờ vào cậu ấy. Mình cũng đã làm tốt vai trò trong trận 
đấu với nhà Agares.... ! Mình đã chịu đựng nhiều kiểu luyện tập vất 
vả chỉ vì cậu ấy cũng là một quân Tốt gần bên cạnh mình nhất.” 


.... Cau ấy han đã luôn đuổi theo sau Ise-kun. Với Saji-kun, Ise-kun, 
người đã trở thành quỷ cùng thời điểm với mình là một tấm gương 
lớn với cậy ấy. Sau đó Saji-kun liền phun ra những từ ngữ đầy sự thù 
hận. 


“ Mình sẽ không tha thứ cho những kẻ đã tước đi mục tiêu và giết 
chết người bạn của mình đâu ! Mình sẽ đốt chúng ra thành tro bằng 
ngọn lửa của Vritra...! Nó là một ngọn lửa hắc ám bị nguyền rủa 
không thể nào biến mất dù mình có chết đi chăng nữa. Mình sẽ hạ 
gục tất cả bon chúng, dù cái giá phải trả là cả sinh mạng này di 
nữa.... ! 

Saji-kun đang tỏa ra một luồng khí mãnh liệt từ cơ thể. Cậu ấy đang 
kìm nén lại thứ sức mạnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào ngay lúc 
này. 

“ Chị sẽ gặp rắc rối nếu em chết đấy, Saji.” 

Khi tôi quay lại thì Hội trưởng Sona đang đứng ở đây 

“ Hội trưởng “ 

“ Saji. Chị có thể hiểu được cảm giác của em nhưng chị sẽ gặp rắc 
rối nếu em chết đấy—Nếu em đang có ý định như vậy, hãy thiêu chết 
đối thủ trong khi vẫn bảo toàn mạng sống nhé.” 

Saji lấy tay lau đi nước mắt sau khi nghe vậy và gật đầu 

(74 Vang a ! (74 

Sau đó Hội trưởng Sona nhìn vào tôi 

“ Chúng tôi xin mạn phép. Chúng tôi đã nhận được lời mời từ Serafall 
Levithianđến thủ đô của lãnh thổ Quỷ vương, Lilith, để bảo vệ cho 
thành phố và sơ tán dân thường.” 


Vì những người có sức mạnh thuộc tầng lớp Quỷ tối thượng đã được 


cử đến để chăm sóc cho lũ quái vật khổng lồ, chính quyền đang cử 
những quỷ tré có năng lực để sơ tán dân thường và bảo vệ các thành 
phố. 


“ Vậy chị đã gặp Hội trưởng chưa ? “ 
Chị ấy khẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi. 


“ Cậu ấy vẫn đang nhốt mình trong phòng. Cậu ấy vẫn không đáp lại 
dù tôi đã cố trò chuyện.” 


.... Vậy là vẫn chẳng có gì khá lên dù đó là Hội trưởng Sona, ban 
thân nhất của chi ấy a. 


“ Nhưng tôi đã gọi đến người thích hợp nhất vào lúc này rồi.” 
“ Thích hợp nhất u ? “ 


Tôi liền hỏi với vẻ lo lắng nhưng chị ấy chỉ mỉm cười. Chị ấy không 
nói với tôi người đó là ai.... Chị ấy đã gọi ai đến nhỉ ? 


Khi tôi trở lại lầu, ti vi đang chiếu về hoàn cảnh của thủ đô. Họ vẫn 
đang tiếp tục di tan. Nhiều người đã được đưa đến nơi an toàn bởi 
quân đội. Những đứa trẻ trong thủ đô đang được chiếu tới. Phóng 
viên nữ hỏi một trong số chúng. 


[ Em ổn mà ! Vếu Long sẽ đến và đánh bại lũ quái vật ấy thôi !] Đứa 
tré trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy dang cầm trên tay mô 
hình “Vếu Long”. Tiếp đó là hàng loạt tiếng hô và những khuôn mặt 
đầy sức sống xuất hiện trên màn hình. 


[ Yeah ! Vếu Long sẽ đánh bại bọn chúng !] [ Vếu ! Vếu !] Không hề 
có bất cứ sự lo sợ nào, bọn nhóc đều tin Vếu Long sẽ đến và cứu 
chúng. 


[ Nhanh đến đi nào Vếu Long !] Nhìn thấy tinh thần hưng phấn của 
bọn nhóc, tôi chi biết bịt miệng trong tuyệt vọng....để ngăn thứ cảm 
xúc bên trong mình lại. 


.... Cau thấy không, Ise-kun ? Bọn trẻ vẫn đang trông cậy vào cậu 
đấy..... Chúng thậm chí còn chẳng có một chút sợ hãi nào. Chúng tin 


là anh hùng của tụi nhóc cơ mà.... ! Xin hãy đáp lại chúng đi Ise-kun 
! Cậu không thể phản bội lại chúng được.... 


“ Bọn trẻ dưới Địa ngục mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ đấy !” 


Một giọng nói chợt vang lên ! Một người đàn ông đang đứng kế bên 
tôi. 


“ Anh là ! “ 


“ Hyoudou Issei đã đưa những thứ rất quý giá vào sâu trong trái tim 
bọn trẻ rồi— Đã lâu không gặp Kiba Yuuto. Ta đến đã gặp Rias.” 


Đó là Sairaorg Bael. 


Sairaorg Bael người đã được Hội trưởng Sona gọi đến đã đứng trước 
cửa phòng Hội trưởng trong khi dẫn tôi đi cùng. 


“ Anh đến rồi đây Rias .” 


Nói xong, Sairaorg Bael liền tiến vào phòng của Hội trưởng. Khi đi 
vào bên trong căn phòng, chúng tôi thấy Hội trưởng đang ngồi trên 
bàn của mình. Đôi mắt của chị ấy thậm chí còn vô hồn hơn cả 
Akeno-san nữa và nó sưng húp lên.... Chị ấy hẳn đã khóc rất nhiều. 
Sairaorg Bael thở dài chán nản sau khi tiến đến gần chị ấy. 


“ Em khiến anh thấy chán nản đấy, Rias.” 


Trông thấy thái độ của cậu ấy, Hội trưởng liền hỏi lại với một vẻ khó 
chịu 


“.,.„. Sairaorg. Sao anh lại đến đây... ?” 


“ Anh nhận được một cuộc gọi từ Sona Sitri. Đừng lo lắng. Đó là một 
cuộc gọi riêng thôi. Sẽ không đơn giản tí nào nếu chuyện đã xảy ra 
với chàng trai đó bị rò ri đến phe Great-King đâu.” 


Nếu cái chết của Ise-kun đến được tai của các chính trị gia thuộc phe 
Great-King, chúng tôi sẽ không thể biết được họ sẽ lập luận để chống 
lại chính quyền Quỷ vương hiện tại như thế nào sau sự hỗn loạn này 
nữa đây. Ise-kun là một người có ảnh hưởng lớn trong Địa ngục. Có 
vé như là người này hiểu được chuyện đó. Tôi nghĩ chuyện nó bị rò 
ri ra ngoài chi là vấn đề thời gian thôi..... Nhưng dù vậy, tôi vui 
trước sự quan tâm của người này. Sairaorg Bael nói thẳng với Hội 
trưởng. 


“ Đi nào. Nó là một cuộc khủng hoảng ở Địa ngục đấy. Gó lí gì khi 
một người có những hầu cận mạnh mẽ như em ở đây và tỏ ra vô 
dụng như thế này ? Chúng ta là những quỷ trẻ có sức mạnh và chúng 


ta cần phải thể hiện và làm gương cho những người phía sau chúng 
ta. Và chúng ta có thể xứng với tiêu chuẩn của bề trên, Quỷ vương- 
sama, người đang dõi theo chúng ta với ánh mắt đầy ấm áp.” 


Cậu ấy nói đúng. Hội trưởng bình thường sẽ đồng ý với nó ngay. 
Nhưng Hội trưởng chi quay mặt di 


“.... Chuyện đó em không quan tâm.” 


“.... Vậy là em đã hạ thấp đến mức đó sao, chi vì vị trí người đàn ông 
của mình vẫn chưa xác định được ư, Rias. Em đáng nhẽ là một người 
phụ nữ tốt hơn thế này nhiều đấy.” 


Nghe Sairaorg Bael nói vậy, Hội trưởng liền ném một cái gối về phía 
chúng tôi và tức giận. 


“ Một thế giới mà không có anh ấy ! Em không quan tâm đến thế giới 
mà thiếu vắng Ise nữa đâu.... !..... Với em..... anh ấy là..... anh ấy là 
người quan trọng hơn bất cứ điều gì. Với em việc sống thiếu anh 
ave” 


Chi ấy cố gắng giữ bình tĩnh trong khi van dang tuôn lệ. Nhưng... 


“ Chàng trai đó.... Người phụ nữ mà Xích Long Đế Vương, Hyoudou 
Issei đã yêu không phải là người phụ nữ như thế....” 


Sairaorg hét vào mặt Hội trưởng 


“ Cau ta là một người mạnh mẽ, vẫn tiếp tục đứng lên đầy can dam 
cho giấc mơ và sống theo nguyện ước của em đấy ! Làm thế nào mà 
một chủ nhân, người phụ nữ mà cậu ấy yêu, lại có thể có năng lực 
và diện mạo yếu kém như lúc này chứ ?” 


Hoi trưởng có về sốc trước những lời của Sairaorg Bael. Sairaorg Bael 
lại tiếp tục 


“ Đứng lên nào Rias. Chàng trai đó đã đứng lên như không có bất cứ 
chuyện gi xảy ra đấy. Cậu ta vẫn bước tiếp. Cậu ấy vẫn tiếp tục 
bước đi. Em nên biết rằng chàng trai đó, người đã chiến thắng được 
anh trong một trận chiến tay đôi, là tuyệt vời nhất chứ !” 

Một thứ gì đó mà chỉ có đối thủ với nhau mới hiểu được. Sairaorg 
Bael hẳn đã nhận ra điều gì đó từ Ise-kun trong trận Rating-Game đó 
thông qua nắm đấm của họ và đã chứng kiến cách sống của Ise-kun. 


“ Và em vẫn cho rằng cậu ta đã chết u ? “ 


-! Hội trưởng.... và cả tôi chỉ biết câm nin khi nghe vậy. Cậu ấy mỉm 
cười khi thay phan ứng của chúng tôi. 


“ Đó là một chuyện đáng cười đấy. Không đời nào mà tên ấy có thể 
chết được đâu. Anh chỉ hỏi một điều nữa thôi. Hai người đã làm tình 
chưa vậy ? “ 


“.... Chưa. Anh ấy vẫn chưa làm chuyện đó với em.” 

Nghe Hội trưởng nó vậy, Sairaorg Bael liền cười lớn 

“ Hahahahahahahahahahahahaha !” 

Sau khi cười xong, anh ta nói với cặp mắt chắc nịch 

“ Vậy thì hắn không thể chết được đâu. Không đời nào mà tên 
Hyoudou Issei ấy sẽ chết khi mà vẫn có em và những người khác 
dành tình cảm cho mình. Hơn hết cậu ấy muốn làm chuyện đó với 


em đấy. Cậu ta không thể nào chết khi mà vẫn chưa làm chuyện đó 
cả.” 


=| 


er Thật chang đáng tin tí nào. Nhung lời của Sairaorg Bael lại có 
sức thuyết phục không thể nào chối cãi được. 


“ Đó chính là Vếu Long phải không ? “ 

Anh ta liều quay đi sau khi nói xong. 

“ Anh sẽ đợi ở chiến trường —Phải đến đấy nhé, Rias. Và đội 
Gremory nữa ! Làm thế nào mà các người có thể tự cho mình là đồng 
đội của Vếu Long nếu không bảo vệ được những đứa trẻ dưới Địa 
ngục mà cậu ấy đã cố gắng bảo vệ !” 

Sau khi nói xong anh ta liền đi khỏi. 

9201 Một bầu không khí im lặng bao trùm. 

Vậy đây chính là điều thích hợp nhất mà Chủ tịch Sona nói đến.... 
Đúng vậy. Chúng tôi có thể tìm kiếm thêm về khả năng sống sót của 
cậu ấy. Chúng tôi vẫn cần phải tìm kiếm cho sự hồi sinh của cậu ấy 
dù cho mảnh ghép của quỷ là thứ duy nhất trở lại ! Tại sao tôi lại 
không nhận ra những thứ đơn giản và dễ hiểu như vậy chứ ? 


Có vẻ là đã có chút ánh sáng trong mắt Hội trưởng rồi. 


Một chút hi vọng trở lại trong tôi. 


Sairaorg Bael. Người chiến đấu chỉ bằng nắm đấm của mình. Đó là 
tại sao lại có những điều mà chỉ có anh ta mới có thể hiểu được. 


Điều đó chắc chắn đã chạm đến chúng tôi rồi. 
Part 3 


Sau khi nhận thấy được rằng có ai đó đã hiện diện bên trong lâu đài, 
tôi đang đi về phía có sự hiện diện đó. Nhiều khả năng là để chữa trị 
cho “ lời nguyền” cho “người đó”. Căn phòng này nằm dưới tầng 
hầm của lâu đài. Đội Vali đang ở đó. Sau biến cố đó, thủ lĩnh Vali 
của họ đã bị đặt vào tình thế bất lợi nên lãnh đạo nhà Gremory quyết 
định che giấu họ sau khi nhận được yêu cầu từ Sirzechs-sama và 
Azazel-sensei. Tất nhiên là chứa những kẻ khủng bố trong lâu đài nhà 
Gremory là một vẫn đề vô cùng nghiêm trọng. Dù vậy, sự thật là họ 
đã giúp chúng tôi.... họ đã giúp cho Hội trưởng rồi. Nghe vậy, lãnh 
đạo nhà Gremory đã quyết định chăm sóc cho họ tạm thời. 


Họ đã bị phân loại thành những tên phan bội đến từ phe Anh hùng 
và bị truy nã bởi nhiều tổ chức khác nhau. Ngay lúc này, việc mai 
danh ẩn tích có về cũng khó với bọn họ. Nên lời đề nghị của nhà 
Gremory giống như là một con thuyền cứu vớt lấy họ vậy. Khi tôi 
tiến vào căn phòng mà Vali đang nghỉ ngơi, tôi thấy các thành viên 
của đội Vali và một ông già bé nhỏ. Ông ta có một khuôn mặt nhăn 
nheo với cặp kính râm loại Cyber và một cái ống ở trên miệng. 


Đó chính là ông ta, Tề Thiên Đại Thánh đời đầu. 


Phải, người mà tôi muốn gặp chính là ông ấy. Lý do mà tôi đến cái 
tầng hầm này là bởi có thứ mà tôi muốn hỏi ông ta. Người đó đang 
đặt tay lên cơ thể Vali và đang sử dụng Senjutsu để khiến Khí chảy 
bên trong cơ thể Vali. Ông ta di chuyển bàn tay bao phủ bởi luồn 
Touki màu trắng từ bụng, đến ngực, cổ, và sau đó là đến miệng của 
Vali. 


A 


HỌC..... 


Một chất rắn màu đen được lấy ra từ miệng Vali. Người ấy liền đặt 
chất rắn màu đen đó vào một cái hũ trong suốt và đóng nắp lại. Trên 
đỉnh cái hũ, ông ta đặt vài thứ giống như là bùa chú niêm phong và 
phong ấn nó lại. Đó có về như là chất độc của Samael bên trong cơ 
thể của Vali. Người đó mỉm cười. 


“Ta đã loại bỏ hầu hết lời nguyên bằng Senjutsu rồi. Bây giờ cậu sé 


cảm thấy khỏe hơn thôi. Geez. Khi nghĩ rằng cái tên đại ngốc Bikou 
sẽ gọi cho mình, ta không ngờ rằng đó lại là chăm sóc cho Vanishing 
Dragon đấy.” 


Bikou, người đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, mở nửa con mắt 
ra. Có vẻ như người đã gọi cho Người ấy là Bikou. Tôi nghe rằng 
Người ấy chính là người mà Bikou chẳng thể nào đối phó được.... Nó 
hẳn là hành động mà hắn làm để cứu lấy Vali. 


“ Im đi, lão già. Vậy Vali sẽ hồi phục lại chứ ? “ 


“ Tên này có một nguồn sức mạnh của quỷ cao khác thường đấy. Nó 
sẽ đủ nếu ta cung cấp cho nó một điểm khởi đầu.” 


“.... VỚi tất cả sự biết ơn của mình thưa Đệ nhất-dono. Có vẻ như tôi 
có thể chiến đấu với nó.” 


Vali bày tỏ lòng biết ơn của mình với lòng kính trọng. Với Bạch Long 
Đế Vương việc bày tỏ sự kính trọng với một ai đó..... Thậm chí Tề 
Thiên Đại Thánh còn có sức ảnh hưởng lớn với hắn nữa kìa. Đệ nhất 
nói trong khi đập vào đầu của Bikou. 


“ Nghĩ về chiến đấu sau khi chi vừa mới gỡ bỏ lời nguyền. Đúng là 
không chữa được cái tên cuồng chiến này. Bây giờ ta phải đi rồi, vì 
ta phải đi nhìn mặt của tên ngốc nữa.” 


“ Ông định đi đâu sao lão già ?” 


“U thì dù trông như thé này thôi, ta làtiên phong của Sarkanmà. Chi 
là một chút việc vặt dưới Dia ngục thôi mà. Một việc mà ngươi có 
thể gọi là, hạ gục một tên khủng bố. Sakra luôn khiến lão già này 
phải làm việc vất va đấy.” 


Vậy là Đệ nhất cũng sẽ giúp đỡ lần này à. Ngài ấy có vẻ là một đồng 
minh nhưng có một thứ khiến tôi bận tâm. Vali lên tiếng dùm sự 
nghỉ ngờ của tôi 


“Thưa Đệ nhất-dono, Sarkan có liên kết với Cao Cao đúng không ? 
Biến cố tại Kyoto. Cuộc gặp giữa phe Youkai và Sarka. Vậy thì Cao 
Cao đứng ở đâu trong tâm trí của Sarka khi mà hắn đã can thiệp vào 
cuộc họp chứ ?” 


Đúng vậy. Sarka và Cao Cao đã liên lạc với nhau. Tôi nghe điều này 
từ Azazel- sensei. Nhưng biến cố ở Tokyo lại không được nhắc đến. 
Vậy nghĩa là sao ? Càng nghĩ lại càng bí ẩn. Ngài ấy chỉ mim cười vui 
về 


“ Không có ý kiến. Vì ta chỉ là tiên phong của Sarka và là một lão già 
tự do thôi. Ta không có hứng thú những gi với tên thần nghệ thuật 
quân sự hói đầu đó đang suy nghĩ đâu.” 


Gó cảm giác như là ngài ấy chẳngche giấu gì cả. Người này đã không 
hề có bất cứ ác ý gì ngay từ đầu rồi. Tôi có thể nhận thấy ngài ấy có 
tính cách nghịch ngợm giống như Bikou vậy, nhưng tôi không nhận 
thấy có chút hận thù gì với chúng tôi cả. 


shi Mặc dù tôi vẫn sé tán thành nếu ngài ấy nói mình dang sử dung 
Senjutsu để buộc chúng tôi nghĩ như vậy.....Đệ nhất nói trong khi lấy 
tay vuốt cằm 


“ Nhưng ta không nghĩ rằng Sarka sẽ làm loạn lên đâu, các ngươi biết 
đấy ? Ta không biết chuyện gì sẽ xảy đến lúc này. Ngài ấy chỉ thích 
quan sát từ một phía thôi. Mặc dù là lần này Hades đã đi quá xa rồi.” 


Hades. 


Vậy là tôi đã không sai, việc “làm loạn” của ngài đã dẫn đến biến cố 
này. Nếu Sarka cũng có liên quan đến, thì Địa ngục thậm chí sẽ còn 
khủng hoảng hơn nữa. Ngài ấy là vị thần chiến tranh có sức mạnh 
mà phải 4 Quỷ vương hợp sức lại mới có thể có đủ sức mạnh để làm 
đối thủ với ngài ấy. Khi cuộc đối thoại giữa Đệ nhất và Vali kết thúc, 
tôi liền chen vào 


“Đệ nhất. Tôi đến đây vì có vài việc muốn hỏi ngài.” 


“ Gì đây, chàng trai sở hữu Quỷ thánh kiếm. Ông già này sẽ trả lời 
mọi thứ có thể cho cậu.” 


“ Tôi muốn hỏi ngài, người vừa chạm vào lời nguyền của Samael— 
Liệu có trường hợp một con rồng có thể sống sót sau khi dính phải 
lời nguyền này không ?” 


Một Đại Youkai người sở hữu cả Yêu thuật và Tiên thuật. Người 
được thăng cấp thành một vị thần. Tề Thiên Đại Thánh. Không biết 
người này cảm thấy thế nào khi chạm vào “Snakes of Eden’s “, lời 
nguyên của Samael nữa. Tôi muốn hỏi ông ta điều đó. 


“ Thứ nhất, cơ thể không thể nào cứu chữa được. Từ độ dày của lời 
nguyền, cơ thể sẽ bị hủy hoại trước tiên. Sau đó là linh hồn của 
họ.Không có gì mỏng manh hơn một linh hồn mất đi vỏ bọc của nó 
cả. Mặc dù linh hồn sẽ nhanh chóng bị nuốt chứng bởi lời nguyên va 
biến mất thôi. Va đây là lúc vấn đề nảy sinh—Tai sao những mảnh 
ghép quỷ vốn gắn kết với linh hồn lại không dính phải lời nguyền ? 


Chuyện xảy ra với Xích Long cũng đã đến tai lão già này rồi . Manh 
ghép quỷ đã trở về đúng chứ ? “ 


Vậy là người này cũng đã biết rồi. 
“ Phải. ChỈ có các mảnh ghép quỷ là được triệu hồi thôi.” 
“ Lời nguyền có được phát hiện từ những mảnh ghép không?” 


“ Không, không có dấu hiệu gì cả. Khí của Samael chỉ được cảm nhận 
từ Long Môn thôi. Mảnh ghép của cậu ta không dính phải lời nguyền 
của Samael.” 


Chuyện xảy ra như những gi tôi đã trả lời. Khi mảnh ghép quỷ của 
Ise-kun trở về, Sensei đã khảo nghiệm chúng, nhưng nó không dính 
phải lời nguyền của Samael. 


sào Đôi mắt sensei sắc bén hẳn khi nhận ra điều đó và trở về trụ sở 
Grigori. 


Nếu nghĩ ki lại thi mối nghỉ ngờ về cái chết của Samuel đã có từ lúc 
đó. Mọi người, cả tôi và những người đồng đội, nghĩ rằng sự trở lại 
của mảnh ghép quỷ cũng đồng nghĩa với cái chết. Vì nỗi buồn khi 
mất đi cậu ấy và biết về sự thật của các trường hợp trước đây, chúng 
tôi đã phủ nhận cơ hội sống sót của cậu ấy. Đệ nhất rit tau thuốc va 
mỉm cười trước câu trả lời của tôi. 


“ — Vậy có nghĩa là ít nhất vẫn có kha năng linh hồn của cậu ta 
được an toàn. Ta không biết được vị trí của cậu bé biến thái đó, 
nhưng cậu ta có thể đang trôi nổi trong lỗ hổng không gian đấy.” 


TH Khi nghe vậy, tôi liền cố gắng kìm nén những cảm xúc sắp tuôn 
trào ra khỏi cơ thể một cách vất vả. Không. Còn quá sớm cho việc đó. 
Con quá sớm để có thể vui mừng.... ! Nhưng vậy là vẫn có kha năng 
rồi ! Khả năng là người bạn thân nhất của tôi vẫn còn sống ! 


Đệ nhất mỉm cười khi thấy sự run ray của tôi va quay đi 


“ Gặp lại sau nhé. Yu-long đang đợi bên ngoài rồi—Oh, giờ ngươi 
dang dự định làm gi tiếp theo vậy, Bikou ? Ta nghe nói rằng các 
ngươi đang bị truy nã bởi các phe phái và Khaos-Bridge đúng không 
?” 


Bikou liền cào lấy má của mình khi nghe vậy. Kuroka ở cạnh bên nói 
trong khi nắm tay lại 


“ Tôi chỉ đi theo thủ lĩnh thôi của chúng tôi thôi, nyan. Sau cùng thì 
tôi vui nhất khi ở bên cái đội này mà.” 


Ma thuật sư, Le Fay, cũng gật đầu. 


“ Phải, tôi cũng sẽ đi theo mọi người ! Còn anh thì sao Authur onii- 
sama ! “ 


Arthur, người van giữ được vẻ điềm đạm như mọi khi, mim cười nói 
“ Ta không hề có chút hứng thú hay ràng buộc nào đến phe Anh hùng 
cả. Ta sẽ có thể chạm trán những kẻ địch mạnh mẽ nếu ở đây và làm 
những điều tương tự việc chúng ta đã làm cho đến bây giờ. Ít nhất 
với ta thì bên cạnh Vali thoải mái hơn Cao Cao.” 

Nghe được ý kiến của họ, Bikou nói với Vali 

“ Tôi cũng sẽ theo cậu như mình đã làm từ trước giờ. Người duy 
nhất có thể ra lệnh cho những kẻ nửa vời như chúng tôi là cậu đấy 
Vali.” 

Lắng nghe suy nghĩ của những người đồng đội, Vali mỉm cười 


“ Ta xin lỗi..... 


“ Cứ làm những việc giống như cậu đã từng làm ấy ! Đừng xin lỗi 
vậy chứ Ketsu-Ryuukou !” 


Bikou liền nói trong khi cười lớn và vỗ vào lung Vali. 


“ Dừng lại đi. Albion sẽ khóc đấy. Cau ta đang ở trong tinh trạng cần 
gặp cố vấn đấy.” 

ages Vậy là trái tim của Albion cũng tan nát đến mức đó a. Vậy là cái 
lý do mà Albion lại trở nên tuyệt đối yên lặng trong không gian nhân 
tạo là vì cậu ấy không còn chút năng lượng nào trong minh ư ? 

“ Xích Long thu hút trái tim của con người. Bach Long thì thu hút 
những kẻ vốn bị “lưu đày”. Cả hai Thiên Long. Các ngươi trái ngược 
nhau thật đấy. Cai ngươi đúng là những con Thiên Long thú vị.” 


Tề Thiên Đại Thánh Đệ nhất liền rời đi sau khi nói xong. Xác nhận 
rằng Đệ nhất đã rời đi, tôi lại hỏi Vali một lần nữa 


“ Vali Lucifer, ngươi dự định sẽ làm gi tiếp theo ? “ 


“..... Liệu ngươi có thỏa mãn không nếu ta nói rằng mình sẽ báo thù 


cho Hyoudou, Kiba Yuuto ? “ 


“ Không. Ta sẽ chi phi nhổ vào nó và nói rằng đó không giống ngươi 
chút nào. Và nếu có những người để chúng ta tìm kiếm sự báo thù thì 
đó là công việc của bọn ta mà thôi. Không. Chính ta sẽ hạ bọn 
chúng.” 


Hắn ta mỉm cười trước câu trả lời của tôi 


“Ta hiểu rồi, đúng vậy day—Ta chỉ muốn tung ra sức mạnh mà ta đã 
không thể phô bày với một ai đó thôi. Có rất nhiều người ta đang 
nhắm tới và những kẻ đang nhắm vào ta nên điều đó chẳng có vấn 
đề gì hết. “ 


Vali nở nụ cười của một ké cuồng chiến, người không bao giờ nghĩ 
rằng mình sẽ thua cả. 


Sau khi hỏi Đệ nhất về điều tôi muốn biết tại căn phòng của đội Vali, 
tôi rời khỏi tầng hầm. Tôi đang nghĩ về việc gửi những quan điểm 
của ngài ấy đến một người nhất định. Tuy nhiên.... 


“ Yuuto-san. Vậy là cậu ở đây à ? “ 


Có ai đó gọi tôi từ đằng sau. Đó là Grayfia-sama. Nhưng ngài ấy 
không mặc trang phục hầu gái thường thấy. Cô ấy đã buộc mái tóc 
thắt bím lại làm một, và đang mặc một bộ trang phục chiến đấu làm 
lộ ra những đường cong của cơ thể. Tôi có thể hiểu được điều đó 
nghĩa là gì chỉ bằng một cái nhìn. Ngài ấy sẽ ra trận như một hầu cận 
của Quỷ vương. 


“ Grayfia-sama..... ngài định sẽ ra tiền tuyến sao ? “ 
Grayfia-sama liền gật đầu trước câu hồi của tôi. 


“ Phải. Bởi vì Thánh-thương, những hầu cận của Lucifer và ta sẽ đột 
kích bọn quái vật, Jabberworky, thứ đang hướng tới thủ đô vì 
Sirzechs-sama không thể ra ngoài được. Ít nhất chúng tôi sẽ chặn 
đứng bước tiến của chúng. 


Nếu người này nói với vẻ tự tin như vậy, thì tôi có cam giác mãnh 
liệt rằng nó sẽ thành như vậy thôi. Những đội truy đuổi khác đã cố 
gắng để đóng băng lũ quái vật khổng lồ, buộc chúng dịch chuyển, 
hoặc tạo ra lỗ đen khổng lồ để niêm phong chuyển động lại. Nhưng 
tất cả đều kết thúc trong thất bại. Tôi đã nhận được thông tin rằng 
quỷ lực và ma thuật liên quan đến dịch chuyển bắt buộc, không gian 
và thời gian đều không có tác dụng đến chúng. Có thể những con 


quái vật này đã được tạo bằng một phép thuật mà những kĩ năng 
như thế không có ảnh hưmởng lên chúng. 


ae Có thể tao ra một thứ kinh khủng như vậy.... Đúng như tôi nghĩ, 
những khả năng mà [Annihilation Maker] sở hữu là rất nguy hiểm. 
Tôi có thể hiểu được tại sao cấp trên lại xếp nó vào các Longinus cấp 
cao và thảo luận nghiêm túc về việc sẽ phong ấn nó lại. Dù vậy, tôi 
bắt đầu nghĩ rằng hầu cận của Lucifer, những con quỷ được cho là 
mạnh nhất có thể chặn được chúng. Sư phụ dạy kiếm thuật cho tôi 
cũng ở trong nhóm Lucifer và ông ta là một quân [Mã]. Không có thứ 
gi mà ông ấy không thể cắt được với tuyệt kỹ hoàn hảo của mình cả. 


“ Cau có thé đưa thứ nay cho Rias không ? Nó là thông tin từ Sirzechs 
và Tổng lãnh Azazel.” 


Từ Sirzech-sama và...... Sensei ư ? Grayfia-sama đưa cho tôi một 
phong bì chứa thông tin. 


“Nó đây u ? “ 


Biết là thô lỗ, tôi vẫn kiểm tra cái phong bì dành cho chủ nhân của 
mình.Bên trên nó, từ “ Ajuka Beelzebub” và “ Base” được viết bằng 
Quỷ ngữ. 


“ Địa điểm hiện tại mà Beelzebub đương nhiệm, Ajuka Beelzebub- 
sama đang ở. Tôi cũng xác nhận thông điệp từ Tổng lãnh Azazel “Nhờ 
ông ta xem những mảnh ghép quỷ của Ise-kun. Nếu là người đó, thì 
ông ta có thể phân tích những gì còn sót lại trong những mảnh ghép”. 
Đến đó với Rias và những người khác đi Yuuto-san. Ajuka-sama có 
thể sẽ nhận ra khả năng nào đó đấy.” 


Đúng vậy. Vị Quỷ vương này là người đã tạo ra hệ thống mảnh ghép 
quỷ. Và ngài ấy là người mà tôi muốn liên lạc....Vậy là Sensei đã thu 
thập thông tin trước đó rồi. Thầy đã quan tâm tới chúng tôi, mặc dù 
thầy ấy là người bận rộn nhất ngay lúc này. 


_ Cảm ơn nhiều nhé Sensei. Ajuka-sama chắc chắn sẽ nói cho 
chúng em biết nếu có bất cứ khả năng nào. Grayfia-sama liền mỉm 
CƯỜi. 


“ Ta sẽ không cho phép người sẽ trở thành em rể của ta bị tiêu diệt 
bởi những thứ như vậy được. Đi và tìm bất cứ thông tin nào về sự an 
toàn của cậu ấy và giúp cho Rias đứng vững lại đi. Thật ngu ngốc khi 
nó tự nhận mình là thế hệ kế tiếp khi mà một quỷ trẻ có sức mạnh 
như nó thậm chí còn không thể đứng vững trong cơn khủng hoảng 
của Địa ngục được.” 


Mie Ise-kun này. Người chi dâu của cậu rat tử tế và cũng rất nghiêm 
khắc đấy. 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Life -2 - Anh ban 
Phần 1 


Lúc này đã là nửa đêm. Sáu người chúng tôi gồm Hội Trưởng, Akeno- 
san, Asia-san, Koneko-chan, Ravel-san và tôi đã đến nơi đã được ghi 
trên tờ giấy ghi nhớ mà Grafya-san đưa cho tôi. Sau đó, tôi nói với 
Hội Trưởng về những thứ tôi đã tìm hiểu được và tôi đã có thể kéo 
cô ấy ra khỏi phòng cô ấy. Tôi cũng nói với các thành viên khác 
những gì Grafya-san đã nói với tôi và bằng một vài cách tôi cũng kéo 
được họ đi cùng. Mọi người đến đây với tôi như thể họ đang trông 
chờ một phép lạ nào đó vậy. 


ko Thị trấn này nằm trong thế giới của con người và từ nơi ở của 
chúng tôi tới đây phải qua 8 trạm xe lửa. Một tòa nhà bỏ hoang 
không có người ở nằm bên ngoài thị trấn. Họ nói rằng đây là một 
trong những nơi ẩn náu của Ajuka Beelzebub ở thế giới loài người. 


_ Tôi chưa bao giờ đoán ra hay cảm thấy rằng ngài ấy sẽ ở một nơi 
như thế này. Tuy nhiên nó thậm chí sẽ không phải là một lời bông 
đùa nếu như tôi đọc vị được suy nghĩ của người đó. Chúng tôi bước 
vào bên trong tòa nhà bỏ hoang. Cái hành lang ở tầng một có rất 
nhiều người. Có về như những thanh niên và thiếu nữ đó đang nói 
chuyện với nhau và họ được chia thành các nhóm. 


....Họ không phải là quỷ, đó là bởi vì tôi còn không cảm nhận được 
một chút quỷ năng yếu ớt nào từ họ cả, nhưng tôi cảm nhận được có 
cái gì đó rất lạ từ họ. Mọi người ở đây đều tỏa ra cái không khí mà 
chỉ những kẻ có năng lực đặc biệt mới có. Một trong các nhóm đã 
nhận ra sự hiện diện cau chúng tôi va họ lấy điện thoại di động của 
họ ra và hướng vào chúng tôi. Một người đã thể hiện một bộ mặt 
nghiêm trọng và có vẻ sốc. 


“...,.Những người kia là quỷ. Và các “cấp bậc” và “xếp hạng” điên rô 
này là gì.....! 


Với câu nói của anh ta, mọi người trong hành lang đều lấy điện thoại 
đi động ra và hướng chúng về chúng tôi. 


...Mọi người đều dán mắt của họ vào màn hình điện thoại và tất cả 


mọi người đều có một biểu hiện nghiêm trọng. Họ đã nhận ra chúng 
tôi là quỷ. Và theo ý kiến của tôi, những chiếc điện thoại di động đó 
có lẽ có một chức năng đo lường sức mạnh nào đó không....? Thứ 
xuất hiện trong tâm trí tôi là tính cách của Ajuka Beelzebub. Sở thích 
riêng của ngài ấy. Tôi cũng nghe nói, ngài ấy cũng đã tạo ra một 
“game” ở thế giới loài người va đang quan lý một công ty. Những 
chiếc điện thoại di động đó có lẽ là một công cụ liên quan đến việc 
đó thì phải ? Tôi nghĩ rằng họ đã phát hiện ra chúng tôi là ai bằng 
cách sử dụng nó. 


` Nhận được nhiều sự chú ý thật không phải là điều gì tốt...... 
Chúng tôi nên nhanh chóng rời khói đây và tìm Ajuka Beelzebub- 
sama. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ tấn công chúng tôi...... Khi tôi cảm 
thấy như vậy, một người với luồng khí giống kiểu đó xuất hiện từ 
cuối hành lang. 


“Tôi rất xin lỗi. Giống như những gi nó đã lộ tả ra, đây là một trong 
những “hành lang” thuộc ngành công nghiệp game ... “ 


Một người phụ nữ mặc một bộ com-lê. Tôi có thể hiểu rằng cô ấy 
khác những người kia. -Cô ấy là quỷ. Cô ấy chỉ vào một trong những 
thang máy sau khi cúi gập người xuống trước chúng tôi. 


“ Lối này ạ. -Ajuka-sama đang đợi trên sân thượng tòa nhà. “ 


Chúng tôi đến sân thượng của tòa nhà bằng cách sử dụng thang máy. 
Nơi chúng tôi được hộ tống đến bởi quý cô quỷ là một khu vườn 
rộng rãi trên tầng thượng. Nó được lấp đầy bằng thực vật. Không chỉ 
là cỏ và hoa, trên đây còn có cây cối sinh trưởng nữa. Ngoài ra còn có 
một đài phun nước. Có lẽ bởi vì đêm khuya, nhưng gió đúng là lạnh 
quá. Chi có ánh trăng đóng vai trò là nguồn sáng, nhưng đối với 
những con quỷ chúng tôi, chúng tôi có thể thấy rõ mọi thứ trên cái 
sân thượng này . Người phụ nữ cúi đầu chào và sau đó rời đi. Cùng 
lúc đó, ai đó đã nói chuyện với chúng tôi. 


“Gia tộc Gremory. Chưa bao giờ nghĩ rằng các bạn sẽ kéo cả nhóm 
đến đây như thế này.” 


Khi tôi nhìn ra hướng đó, có một băng ghế và chiếc ghế dau nằm ở 
giữa khu vườn. Có một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế. 
Một con người được bao phủ bởi bầu không khí bí ẩn và vẻ đẹp trai. 


“Ajuka-sama.” 


Hội trưởng bước tới trước và gọi tên người đàn ông. Đúng vậy, 
người đấy là Ajuka Beelzebub-sama. Ajuka Beelzebub-sama nói, trong 


khi cầm tách trà trên tay anh ta. 


“Tôi đã nghe được câu chuyện. Có vẻ như các bạn đã bị kéo vào một 
cái gì đó rất nghiêm trọng. A cũng không đúng lắm nhỉ. Đó không còn 
là điều gì mới mẻ đối với gia tộc các bạn nữa . Gia tộc của các bạn 
rất có tiếng trong việc nhận được những cuộc tan công như thế mà.” 


Hội trưởng tiến đến trước Ajuka-sama. 
“Có một thứ em muốn Ajuka-sama xem.” 


Hội trưởng cố gắng lấy ra quân cờ tội lỗi của Ise-kun từ túi của cô 
ấy. 


“Hou, có điều gì mà em muốn anh xem xét? — Có vẻ những việc như 
thế này sớm muộn cũng xảy đến nhỉ.” 


Ajuka-sama ra hiệu cho Hội trưởng dừng lại với tay của anh ấy và 
nhìn về phía cuối khu vườn. 


“C6 vẻ chúng ta có nhũng vị khách khác ngoài các em.” 


Với lời của Quỷ vương-sama, chúng tôi cũng nhận ra được sự hiện 
diện của họ. Những người khác ngoài chúng tôi đã hiện diện ở khu 
vườn. Những người xuất hiện từ trong bóng đêm là....... những con 
quỷ như chúng tôi. 


“Chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ ở một nơi như thế này ở thế giới 
con người, quỷ vương mạo danh, Ajuka.” 


Sabai Có một vài kẻ toát ra luồng khí thật khủng khiếp. Tôi có thể 
cảm nhận được họ có sức mạnh của quỷ thượng cấp hoặc cao hơn 
nữa . Họ khá là thiện chiến . Tôi cũng biết họ là ai bởi vì họ gọi 
Ajuka Beelzebub-sama là một “Quỷ vương mạo danh”. Ajuka 
Beelzebub-sama nở một nụ cười chua chát. 


“Ta nghĩ đó là điểm hấp dẫn của phe cựu quỷ vương chỉ cần nghe 
các ngươi nói một lần ta đã dễ dàng nhận ra các ngươi là ai.” 


“Ta cũng ở đây nữa đó.” 


Tôi cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trong bóng đêm. 
Một trong những người cũng xuất hiện là một thanh niên tóc trắng, 
Siegfried. Khaos Brigade. Hắn liếc nhìn chúng tôi và nhìn Quỷ vương- 
sama một lần nữa. 


Tôi đang cố gắng để kiềm chế. ....... Chưa. Tôi vẫn không thể. Tôi sẽ 
giải tỏa nó sau. 


Akeno-san đứng dang sau tôi thậm chí còn có sát ý còn cao hơn cả 
tôi. Luồng khí dữ tợn đang phát ra từ cơ thể cô ấy. Ý chí của cô ấy 
tăng sau khi biết kẻ thù là ai. Đương nhiên về cơ ban họ là những 
người mà chúng tôi truy lùng để trả thù cho Ise-kun. Những cô gái 
trong gia tộc Gremory sẽ không xiêu lòng và từ bỏ ý định giết chúng, 
khi những kẻ chịu trách nhiệm cho việc đó đang ở ngay trước họ. 
Chỉ có Asia-san ứa nước mắt ra với vẻ thương tiếc rồi nói “Tại sao 
Ise-san phải bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các chính 
quyền ở Địa ngục.....?” 


...Asia-san. Mình nghĩ cậu ấy sẽ nhảy vào những nơi nguy hiểm nếu 
cậu ấy phát hiện ra những người cậu ấy yêu thương và những tré em 
ở Địa ngục đang gặp nguy hiểm. Đó mới là Sekiryuutei, Hyoudou 
Issei. 


sus Nhưng điều này không phù hợp. Không phải phe cựu quỷ vương 
va phe anh hùng coi nhau là ké thù sao? Tôi đang nghỉ ngờ về việc 
bắt cặp này. 


“Lần đầu tiên tôi gặp ngài Ajuka Beelzebub. Tôi là Siegfried đến từ 
phe anh hùng. Và những người đàn ông ở đây từng là lính của phe 
cựu quỷ vương đang hợp tác với phe anh hùng bon tôi. “ 


Ajuka Beelzebub-sama được mở rộng tầm mắt bởi Siegfried. ....Vậy 
đây là những thành viên của phe cựu quỷ vương đã liên minh với 
phe anh hùng à . Nó thực sự là một tổ chức phức tạp. 


“Ta biết ngươi. Trước kia ngươi là một chiến binh của nhà thờ, đúng 
chứ Siegfried-kun? Tên của người xuất hiện ở top đầu bảng xếp 
hạng. Ngươi là một mối đe dọa đối với bọn ta trước khi ba phe mạnh 
nhất liên minh với nhau. Nếu ta nhớ chính xác thì biệt danh của 
ngươi là Chaos-edge Sieg. —Vậy ngươi có việc gì với ta? Như ngươi 
thấy đó ta đang có khách. Ta sẽ nghe việc của ngươi sau.” 


Quỷ vương-sama lặng lẽ đặt câu hỏi trong khi gắp tay ngài ấy trên 
cái bàn. .....Ngoai Siegfried, những con quỷ từ phe của cựu quỷ 
vương đang tuông ra một luồng khí của sự thù địch. Chúng đang có 
kế hoạch tan công nếu Ajuka Beelzebub-sama nói một từ duy nhất 
mà chọc tới bọn chúng. Dù vậy người này vẫn cư xử một cách trang 
nhã khi ngài ấy hiểu hoàn cảnh lúc này. Người này có một sự tự tin 
khác với Sirzechs-sama. 


“Đó là điều mà bọn tôi đã hỏi ngài lúc trước. —Về việc chúng ta tạo 
một liên minh, Ajuka Beelzebub.” 


-! Tất cả chúng tôi ở đây đều thấy sốc! 


....Tôi không bao giờ mong đợi những kẻ khủng bố sẽ đến và yêu cầu 
liên minh với Beelzebub hiện tại. Siegfried vẫn tiếp tục. 


“Mặc dù người là một phần của nhóm quỷ vương Yondai nhưng 
người có hệ tư tưởng khác với Sirzechs Lucifer và cũng có uy quyền 
riêng. Và nghiên cứu của người liên quan đến điều bất thường vượt 
trội hơn những người khác. Tôi cũng biết người có thể thu nạp cùng 
số lượng người giống như số lượng những người hợp tác với 
Sirzechs.” 


Tôi cũng đã nghe những tin đồn đó. Chính quyền quỷ vương hiện tại 
được chia ra làm 4 nhóm, và mỗi nhóm được duy trì bởi phe của 
từng quý vương. Các phe có nhiều quyền nhất trong 4 phe là phe của 
Sirzechs-sama và Ajuka-sama. Mỗi phe hợp tác với nhau để duy trì 
chính quyền hiện tại, nhưng vấn đề đơn giản là họ đang chống lại 
nhau và nó đã xuất hiện trong các bản tin. Từ các chương trình 
truyền hình, họ có các quan điểm khác nhau về các tổ chức công 
nghệ. Nghe nói đến Siegfried, Ajuka Beelzebub-sama đã thở dài. 


“Ta chắc chắn là một quỷ vương và ta đến đây với suy nghĩ cá nhân 
của ta. Ta đã bô qua yêu cầu của Sirzechs vô số lần. Từ góc nhìn của 
người ngoài cuộc, nó trông giống như ta đang chống lại tư tưởng của 
Sirzechs. Những “game” ta đang tiến hành cũng là một phần sở thích 
của ta.” 


Siegfried nở một nụ cười cay đắng với những lời nói của ngài ấy. 
“Bọn tôi đã gặp rắc rối nghiêm trọng chỉ vì những sở thích đó đấy.” 
s8) Xét theo cuộc nói chuyện của họ, game được tạo bởi Ajuka 
Beelzebub-sama dang gây phiền phức đối với những việc làm của 
Khaos Brigade....? 

“Ta cũng muốn nói nhưng lời như vậy với ngươi đó.” 

Khi quỷ vương-sama nói điều đó, Siegfried nhún vai của hắn. 

“Điều thu hút bọn tôi nhiều nhất về người là vì người là con quý duy 
nhất có thể cạnh tranh với Sirzechs Lucifer. Ta biết rằng người và 


Sirzechs Lucifer là những con quỷ bất thường đang bị các hậu duệ 
của cựu quỷ vương lo sợ và ghen tị. Nếu một trong hai người tham 


gia cùng bọn tôi, khi đó chúng tôi không thể yêu cầu nguồn nhân lực 
nhiều hơn thế nữa.” 


Nghe ý kiến của Siegfried, quỷ vương-sama đặt tay dưới cằm. Ngài 
ấy có về như có một chút quan tâm. 


“Ta hiểu rồi, có thể nó rất thú vị nếu ta trở thành một tên khủng bố 
và chống lại Sirzechs. Thấy được gương mặt sững sốt của cậu ta có 
thể cũng đáng giá lắm chứ.” 


waste Ngài ấy nghiêm túc chứ? Tôi không thé nói ý định của ngài ấy là 
gi.... Nhưng trông ngài ấy rất hài lòng. 


“Bọn tôi sẽ cung cấp cho người những thông tin và các báo cáo 
nghiên cứu cho ngươi. Đối với một người luôn có thể tạo ra những 
điều mới mẻ như người. Tôi có thể đảm bảo rằng báo cáo này sẽ là 
một cái gi đó rất có giá tri.” 


Ajuka Beelzebub-sama thậm chí gật đầu nhiều hơn với những lời 
ngọt ngào của Siegfried. 


“Ta hiểu rồi. những thông tin và những báo cáo nghiên cứu mà 
“Khaos Brigade” có. Đúng vậy, có về như nó rất quyến rũ.” 


Tôi không thể nói được là ngài ấy đang đùa hay nghiêm túc.... Ajuka 
Beelzebub-sama nhắm mắt lại một lần và sau đó mở mắt ra, sau đó 
ngài ấy dõng dạc nói. 


“Nhưng ta không cần nó. Đối với ta, việc liên minh với ngươi có vẻ 
rất lôi cuốn, nhưng đó là điều ta phải từ chối.” 


Siegfried không thay đổi biểu cảm của hắn mặc dù ngài ấy đã từ 
chối. ...Mặc dù ý định giết chết ngài ấy của những con quỷ đứng 
xung quanh thậm chí còn cao hơn nữa. Siegfried hỏi. 


“Tôi muốn hỏi người lý do chỉ tiết, nhưng tôi sẽ nói nó ngắn gọn 
thôi. —Tại sao không?” 


“Lý do tại sao ta có thể tập trung vào sở thích của ta là vì Sirzechs đã 
xem tất cả các ý kiến của ta là tốt. Cậu ấy...... Không. Ta đã có một 
mối quan hệ lâu bền với cậu ta. Cậu ta là người duy nhất mà ta có 
thể gọi là bạn của ta. Đó là lý do vì sao ta biết cậu ấy nhiều hơn so 
với bất kì người nào khác và cậu ấy biết ta nhiều hơn so với tất cả 
mọi người. Ta chỉ có thể trở thành một quỷ vương bởi vì cậu ấy trở 
thành một quỷ vương. Đó là cách mà mối quan hệ của ta và Sirzechs 
đã trải qua.” 


Ajuka Beelzebub-sama và Sirzechs-sama đã biết nhau trong một thời 
gian đài. Nói cách khác, họ là đối thủ của nhau khi còn trẻ. Tôi nghĩ 
rằng có “nhiều điều” mà chỉ có hai người họ hiểu. Đó là điều được 
xác nhận từ Ajuka Beelzebub-sama và ngài ấy dễ dàng từ chối những 
lời đề nghị của quân khủng bố. Siegfried gật đầu mà không thay đổi 
biểu hiện của hắn. Tôi biết ngay từ đầu hắn đã biết câu trả lời hắn sẽ 
nhận được. 


“Tôi hiểu rồi. Một “người bạn” là một lý do mà người từ chối bọn tôi 
và tôi không thể hiểu được lý do đó, nhưng tôi hiểu rằng con đường 
nào đã dân ngài đến việc này “ 


Siegfried nở một nụ cười chế nhạo. Những con quỷ của phe cựu quỷ 
vương trở nên ồn ào. 


“Đó là lý do vì sao ta nói với ngươi! Người đàn ông này! Người đàn 
ông này và Sirzechs điều khiển Địa ngục cho mục đích của riêng 
chúng! Không quan trọng hắn mang lại cho Địa ngục bao nhiêu công 
nghệ đi nữa, chúng ta không thể để một quỷ vương chi thích ăn choi 
nắm quyền lâu hơn nữa!” 


“Bây giờ là thời gian để trừ khử ! Sự tồn tại gây phiền toái này! 
Chúng ta, những người đã kế thừa ý chí của quỷ vương đích thực, sẽ 
trừ khử ngươi!” 


Ajuka Beelzebub-sama cười trên các lời nói giận dữ mà ngài ấy nhận 
được. 


“Những phát biểu đó ta thường nghe rồi. Có lẽ các người nói điều đó 
với tất cả các những người liên quan đến chính quyền hiện tại của 
Địa ngục phải không? Những từ ngữ chứa đầy sự tức giận. Không có 
bất kì sự tao nhã nào trong đó cả nên ta không có chút quan tâm nào 
đến chúng hết -Nói cách khác, ta thấy các ngươi thật nhạt nhẽo.” 


“Ngươi đang định biến bọn ta thành lũ ngốc à Ajuka?!” 


Chúng gần như muốn bùng nổ rồi. Không. Đây sẽ là khởi đầu của 
một trận chiến. Chúng cũng biết mặt của chúng tôi, vì vậy chúng đã 
sẵn sàng cho một trận chiến. Nhưng...... Ajuka Beelzebub-sama mở 
bàn tay đang đặt ở trên bàn ra. Anh ấy đặt hai bàn tay ra phía trước 
và tạo ra một vòng tròn ma thuật. 


“Ta biết rằng nói chuyện với ngươi là điều vô nghĩa. Nó không thể 
giúp được gì. Ta sẽ làm công việc của một quỷ vương thứ mà ta 
không thực hiện được trong một thời gian. -Ta sẽ trừ khử tất cả các 
ngươi.” 


[[[ Đừng có giỡn mặt với bọn tao!]]] 


Những con quỷ từ phe cựu quỷ vương tức giận và phát ra một lượng 
lớn quỷ năng trong cùng một lúc. Nó mạnh tới cỡ chúng tôi sẽ nhận 
được những vết thương nguy kịch từ chúng nếu chúng tôi bị đánh 
trúng bởi chúng! Quỷ vương-sama thậm chí còn không nao núng và 
chỉ điều khiển vòng tròn ma thuật nhỏ trong tay của ngài ấy. Những 
kí tự quỷ và công thức phép di chuyển ở tốc độ rất cao. 


Những đòn tấn công của bọn chúng chuẩn bị trúng đích ..... Và sau 
đó thì! Trong khoảng khắc những đòn đánh sắp trúng, thì tất cả 
những đòn đó đều bay theo các hướng khác nhau. Nhìn thấy được 
điều đó, những con quỷ từ phe của cựu quỷ vương đã bị sốc! Ajuka 
Beelzebub-sama vẫn ngồi trên cái ghế đang ngồi trước đó. 


“Các ngươi đến đây mà không biết được khả năng của ta? Các ngươi 
có thực sự nghĩ rằng với quỷ năng của các ngươi, mà đã có thể đụng 
đến ta? Hay các ngươi bị sốc vì nó đã kết thúc như thế này ngay cả 
khi các ngươi đã gia tăng sức mạnh của ban thân rồi? Mặt khác, nó 
cũng bất khả thi đối với các ngươi.” 


Những tên thuộc phe cựu quỷ vương sốc trước lời nói của Ajuka 
Beelzebub-sama. Đây chỉ là phán đoán của tôi, nhưng chúng cần phải 
mạnh hơn nữa. Sirzechs-sama và Ajuka Beelzebub-sama là những anh 
hùng đã chiến đấu ở tiền tuyến và là con át chủ bài của phe chống lại 
cựu quỷ vương. Di san của cả hai người họ đã được biết đến trong 
thế giới Địa ngục. Sirzechs-sama có sức mạnh tuyệt đối của sự hủy 
diệt để tiêu diệt mọi thứ. Ajuka Beelzebub-sama được cho là có một 
kỹ thuật tuyệt đối mà ngài ấy có thể kiểm soát tất cả các hiện tượng 
chi với các phương trình và công thức. Ajuka Beelzebub-sama đổi 
hướng tấn công của đối phương bằng quỷ năng của anh ấy. Gương 
mặt của bọn quỷ từ phe của cựu quỷ vương tỏ vẻ sợ hãi. Ajuka 
Beelzebub-sama tiếp tục. 


“Theo quan điểm của ta, tất cả các hiện tượng và khả năng xảy ra 
trong thế giới này đều tuân theo những quy định và luật lệ trong 
chúng. Ta có thể nhận được câu trả lời bằng cách điền vào các 
phương trình. Ta đã thích các phép tính từ khi ta còn là một đứa trẻ. 
Đó là lý do tại sao quỷ năng của ta trở nên đặc thù ở lĩnh vực đó. 
Nhìn đây, ta có thể làm những thứ như thế này.” 


Quỷ vương-sama nhìn lên trời. Chúng tôi và bọn quỷ ở phe của cựu 
quỷ vương cũng nhìn lên một cách nghỉ ngờ...... 


Dần dần, một âm thanh như tiếng xé gió đang ngày càng to dan lên. 


Thứ đó đến từ bầu trời là các đòn tấn công với quỷ năng của chúng 
bị mất phương hướng lúc nãy! Quỷ năng từ trên trời bắt đầu rơi 
xuống như mưa và tấn công bọn quỷ! 


oy” 


Một trong số chúng chết mà không kip phát ra một tiếng nào hết. 
Những tên né được chúng thì bị đuổi theo bởi quỷ năng đã bị thay 
đổi hướng tấn công của chúng trước khi chạm đất ! Chúng bị sốc khi 
nhìn thấy các đợt tấn công của chúng đến từ dang sau chúng! 


“Vậy ngươi đã điều khiển các đợt tấn công của bọn ta!” 
“Ta cũng có thể làm được điều này nữa.” 


Quỷ vương-sama di chuyển các kí tự quỷ và phương trình trong vòng 
tròn ma thuật nhỏ thậm chí còn nhanh hơn nữa. Vòng tròn ma thuật 
đó phải được điều chỉnh và có một vấn đề phương trình có thể tính 
toán được các hiện tượng. Một tá quỷ năng đang đuổi theo chúng đã 
biến thành nhiều viên đạn. Trong khi những đòn đánh đơn giản hơn 
cũng bắt đầu đuổi theo sau chúng. 


-Đối với ngài ấy việc kiểm soát và thay đổi hình dạng của quỷ năng 
được bắn ra từ những người khác..... Và còn với một tốc độ nhanh. 
Tất cả các đòn tấn công bắt đầu theo sau chúng. 


Speos Tốc độ cũng tăng lên khi theo sau chúng! Thực sự ngài ấy có thể 
kiểm soát sức mạnh của người khác như bàn tay của mình và thậm 
chí ngài ấy có thể làm cho nó mạnh hơn nữa... 


“T-Ta nguyền rủa ngươi!!” 


Chúng nhận ra rằng chúng không thể chạy trốn khỏi nó, vì vậy chúng 
lại phát ra một hào quang tấn công từ tay chúng một lần nữa. Từ đặc 
tính của nó, nó có sức mạnh giống như những đòn bắn lúc ban 
đầu...... Không, thậm chí nó còn mạnh hơn. Nhưng những đòn tan 
công được điều khiển bởi Ajuka Beelzebub-sama dễ dàng phá vỡ các 
đòn tấn công và xuyên qua cơ thể của chúng. Những quỷ năng đó 
được chia thành nhiều viên đạn và đục lỗ trên người chúng. 


SÔNG Ngài ấy thậm chí còn gia tăng sức mạnh của các đòn tấn công mà 
ngài ấy đã kiểm soát được! Ngài ấy thay đổi mục tiêu các đòn tấn 
công đang tiến đến sau ngài ấy và sử dụng công thức để điều khiển 
chúng. Trên tất cả ngài ấy có thể thay đổi hình dạng, tốc độ và sức 
mạnh của nó. 


“Để có được sức mạnh cỡ này mà chỉ với rất ít cử động.... Sức mạnh 
mà ngươi và Sirzechs sở hữu là bao nhiêu vậy ....... i 


Những con quỷ từ phe cựu quỷ vương nói và ngã xuống với biểu 
hiện hối tiếc. Vậy đây là sức mạnh của Ajuka Beelzebub. Giống như 
chúng nói, quỷ vương-sama đã ngăn can các đòn tấn công của chúng 
mà không cần thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Sau tất cả, chúng 
không thể làm ngài ấy đứng dậy khỏi cái ghế của mình được. Sức 
mạnh của ngài ấy làm cho tôi cảm thấy có một cái gì đó vượt hơn cả 
sự sợ hãi. Tất cả đối thủ của ngài ấy không phải là yếu. Mặc dù vậy, 
ngài ấy đã trừ khử chúng mà không làm cho chúng làm bất cứ điều gì 
chi với việc di chuyển tay của mình...... Tôi có thể hiểu người này và 
Sirzechs-sama được cho là ở một đẳng cấp hoàn toàn so với các con 
quỷ khác. Sau đó Ajuka Beelzebub-sama nhìn vào một người duy nhất 
còn lại, Siegfried. 


“Bây giờ chỉ còn lại một mình Seigfried-kun đến từ phe anh hùng. 
Vậy ngươi sẽ làm gì?” 


Hắn chỉ nhún vai. 


“Tôi vẫn còn một con át chủ bài trong tay áo của tôi, vì vậy tôi đang 
nghĩ về việc rút lui sau khi sử dụng nó.” 


TEN. Tôi có thể cảm thấy có cái gì đó đang chảy trong tôi khi tôi nhìn 
Siegfried nhếch mép cười. Tôi nghĩ đó là sự tức giận của tôi. Những 
lời nói của Siegfried được Ajuka Beelzebub-sama chú ý đến. 


“Hou, mà thực sự ta rất quan tâm. -Nhưng.” 

Sau đó ngài ấy nhìn tôi. 

“[Quân Mã]-kun của gia tộc Gremory ở đằng đó. Cậu đã từng tỏa ra 
sát ý với tên này lúc trước đó rồi nhi.” 


Quỷ vương-sama đã cảm nhận được ý chí chiến đấu của tôi. Ajuka 
Beelzebub-sama nói với Siegfried trong khi bấm các ngón tay của ngài 
ấy. 


“Hay là người trở thành đấu thủ của cậu ta đi ? . Bởi vì chỉ nhìn vào 
sát ý đó có vẻ cậu ta có quen với người của phe anh hùng là ngươi 
đó. Tòa nhà và khu vườn này rất cứng cáp. Nó không thể bị phá hủy 
ngay cả khi ngươi thực hiện một đòn tấn công với lực tác động lớn 


` Tôi không có mong ước gì hơn nữa. Sự thật là, tôi không thể 
kiểm soát bản thân mình trừ khi tôi trút cảm giác này với một ai đó. 
Tôi bước tới trước. 


“.,... Yuuto.” 
Hội trưởng hỏi tôi với vé ngạc nhiên về hành động của tôi. 


“...„ Hội trưởng, em đi đây. Nếu chị định chiến đấu bên cạnh em, khi 
đó hãy ho trợ cho em.” 


Tôi chi nói với cô ấy điều đó và tiếp tục tiến lên trong khi tao ra một 
thánh kiếm trong tay tôi. 


Khi mình nghe nói cậu sẽ không thể quay trở lại, thứ đã hiện lên 
trong đầu mình là điều cậu đã nói với mình. 


-Này Kiba, hãy thực hiện lời hứa nếu một người trong số chúng ta 
chết, chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi người nhiều hơn nữa để vinh 
danh người đã mất nhé 


Vào một ngày chúng tôi đang luyện tập, Ise-kun đột ngột nói điều đó 
với tôi. 


“Cau đang nói gi vậy, cả hai chúng ta nhất định phải sống sót.” 


Tôi đã trả lời như vậy. Tôi nhớ Ise-kun đã cười lớn khi nghe điều đó. 
Sau đó cậu ấy tiếp tục nói những lời như 


-Tớ biết. Tớ cũng không có chút ý định nào về việc chết cả. Mặc dù, 
chúng ta đã đánh bại nhiều ké thù mạnh rồi. Nhưng sẽ có những trận 
chiến mà cái chết là điều khó tránh khỏi . 


-Vì lẽ đó nên chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra sau này. Nên nó là 
lý do tại sao tớ nghĩ chúng ta hãy tạo một lời hứa bây giờ phòng 
chuyện gì bất trắc xảy ra. Nếu một người trong chúng ta chết, khi đó 
chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi người nhiều hơn nữa để vinh danh 
người đã mất. 


-Ah! Tớ sẽ nhắc nhở chính bản thân mình, nhưng mình không có bất 
cứ ý định nào cho việc chết sớm cả! Tớ vẫn chưa lấy được sự trong 
trắng của người con gái mà tớ yêu mà ! 


-Và còn nữa nếu người mất là cậu tôi cũng sẽ rất hận đó. Tôi sẽ rất 
hận nếu người bạn tôi chết. 


Ừ, cậu nói đúng. Tớ ghét việc mất đi người bạn của tớ. 


Ise-kun. Cậu luôn luôn nói rằng cậu sẽ trở lại. Nhưng cậu đã không 
trở lại. 


Sau khi mất cậu, tớ đã cố gắng hỗ trợ gia tộc bằng cách của mình. Đó 
là bởi vì những cô gái biết trái tim của họ sẽ không vượt qua được 
nếu họ mất cậu. Đó là ly do tại sao tớ sẽ giữ cảm xúc của mình bên 
lòng và hành động một cách bình tĩnh. Bởi vì đó là lời hứa của chúng 
ta. 


Nhưng tớ đã tới giới hạn rồi. Tớ không sẽ thể kìm nén cảm xúc của 
mình nữa, nếu đối thủ là kẻ tớ thực sự ghét cay ghét đắng đang đứng 


Người bạn đầu tiên mà tôi kết bạn từ khi sinh ra trên cõi đời này. 
Chúng đã đưa cậu xa tôi.... 


Tôi không thể tha thứ cho chúng! 


Ise-kun đó là lý do tại sao. Hãy để tớ thốt ra những cảm xúc cá nhân 
của tớ. Tôi tạo thế đứng tấn với thanh thánh kiếm của tôi, và tôi 
nhìn thanh kiếm của đối thủ với đôi mắt chứa đầy sự ghen ghét. 


“Siegfried. Ta xin lỗi nhưng ta sẽ giải phóng sự tức giận đang có 
trong ta với ngươi. Bởi vì người của ngươi, mà người bạn thân của 
ta đã không thể trở lại. —Đó là ly do chính đáng để cho ngươi đi chết 
rôi.” 


Sát ý của tôi hướng vào hắn, Siegfried cười. 


“Ta có thể cảm nhận được áp lực ta chưa từng thấy từ ngươi trước 
kia... Thú vị that. Nhưng có vẻ ta đã có rất nhiều mối quan hệ với 
các người gia tộc Gremory. Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng ta sẽ 
gặp các ngươi ở một nơi như thế này. Mà ai quan tâm chứ. —-Bây 
giờ thì. Hãy giải quyết điều này, sự kết thúc của [quân Mã]-kun bạn 
của Sekiryuutei.” 


Bốn cánh tay rồng xuất hiện từ sau lưng hắn. -Nó là Balance-Breaker 
của hắn. Hắn cho chúng tôi thấy mà không một chút do dự. Hắn rút 
ra bốn thanh quỷ kiếm với bốn cánh tay của hắn. Có thanh kiếm 
Dragon-Slayer trong tay của hắn. Tôi lao tới hắn từ nơi tôi đang 
đứng! 


Ngay lập tức tôi tiến gần đến hắn và thực hiện một đòn tấn công duy 
nhất vào hắn. Hắn dễ dàng khóa được nó chỉ với thanh quỷ kiếm! 
Thật ấn tượng. Hắn đã nắm được sự di chuyển của tôi. Chiến đấu 
trong một thời gian dài sẽ gây bất lợi cho tôi. Tôi cần nhanh chóng 
kết thúc nó với thanh Dragon-Slayer. 


¬..... 


Khóa được đòn đánh của tôi, Siegfried híp mắt hắn lại, và hắn vẻ 
đang nghĩ một điều gì đó. Khi tôi bắt đầu lưỡng lự, hắn gật gù và sau 
đó thì thở dài. 


“Nếu ngươi chiến đấu trong hoàn cảnh này, ta không thể tránh khỏi 
việc nhận sát thương chí mạng ngay cả khi ta giành chiến thắng. 
Những kĩ năng đó của ngươi đã được cải thiện lên rất nhiều. Ngay cả 
khi ta đánh bại ngươi, ta chắc chắn sẽ mất mạng nếu ta nhận đòn 
tấn công từ Rias Gremory và Himejima Akeno. Chạy khỏi đây không 
phải là điều tệ hại nhưng bây giờ...... Nếu ta chạy trốn việc đối đầu 
với gia tộc Gremory mà không làm bất cứ điều gì và cũng đã thất bại 
trong việc đàm phán với Ajuka Beelzebub, khi đó ta sẽ không được 
cái nhìn tốt từ đồng đội của ta và những người dưới quyền ta. Đây 
chắc chắn là một tình huống khó khăn. Ta đặc biệt còn chẳng cảm 
thấy nó là trò hề để bị chê cười bởi Hercules và Jeanne.” 


Siegfried phàn nàn chính bản thân hắn và sau đó hắn tìm kiếm cái gì 
đó trong túi của hắn. -Hắn rút ra một cây súng lục. Không, nó khác 
một chút. Đánh giá từ đầu nhọn, có phải nó là một cây kim tiêm? Khi 
đó Siegfried đặt mũi kim vào cổ hắn. Sau đó hắn nở một nụ cười chế 
nhạo. 


“Đây là một thứ đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của cựu quỷ 
vương Shalba Beelzebub. Nói cách khác nó là một loại thuốc kích 
thích. —Dành cho Sacred Gear.” 


“Vậy khi đó ngươi sẽ tăng cường sức mạnh cho Sacred Gear của 
ngươi?” 


Hắn gật đầu với câu hỏi của tôi. .... Vậy là chúng đã nghiên cứu 
những thứ như thế này à. Tôi cũng biết chúng đã thử nghiệm với 
con rắn của Ophis bằng cách để nó trên Sacred Gear và ép ra các loại 
đặc tính khác.Sau đó Siegfried nói. 


“Kết quả là gì nếu tiêm máu của quỷ vương thưc sự là kẻ thù tỉnh 
quái của Chúa trong kinh thánh là người đã tạo ra các Sacred Gear? 
Đó là chủ đề của cuộc nghiên cứu. Với việc hy sinh rất nhiều để thu 
thập được nhiều dữ liệu, nó có thể kết hợp giữa các món Sacred va 


tính ma mãnh khó lường” 


....Máu của một quỷ vương! Và một ai đó thừa hưởng máu của quý 
vương thực sự.... Chúng đã thay đổi nó và tạo ra một món đồ tăng 
cường cho Sacred Gear. Đó có phải là kế hoạch của chúng? Khi đó 
Siegfried nhìn vào cái Gram hắn đang cầm. 


“Đương nhiên ta có thể đánh bại ngươi với thanh Demonic-Emperor 
Gram này..... Không may ta đã được thanh kiếm này lựa chọn nhưng 
ngươi cũng có thể nói rằng ta cũng đang bị nguyền rủa bởi nó. Kiba 
Yuuto. Ngươi có thể hiểu những gì ta nói đúng chứ?” 


Như hắn nói, tôi có thể hiểu hắn đang nói điều gi. 
Tại sao Siegfried không sử dụng quỷ kiếm tối thượng, Gram? 


Nếu như nó giống những gì truyền thuyết nói, thanh Demonic 
Emperor Gram có độ sắc bén kinh ngạc. -Nó được bao phủ với một 
hào quang tấn công, nó rất sắc có thể cắt qua bất cứ điều gì. Bạn có 
thể gọi nó là Durandal phiên bản quỷ kiếm. Đặc điểm khác của nó là 
“Dragon-Slayer”. Thanh kiếm này đã giết chết một trong Ngũ Long 
Vương, Gigantis Dragon Fafnir(mặc dù Fafnir sau đó đã được hồi sinh 
bởi các vị thần Bắc Âu). Nói cách khác nó có hai đặc điểm là độ sắc 
có thể cắt bất cứ thứ gì và cũng là thanh Dragon-Slayer. Đó là thanh 
kiếm Demonic-Emperor Gram. Để cho đơn giản hơn, nó có các đặc 
điểm của Durandal + Ascalon. Nếu những đặc điểm đó được sở hữu 
bởi Siegfried, chắc chắn nó là một sự mỉa mai. 


Sacred Gear của Siegfried là một dạng thay thế của [Twice Critical]. 
Balance-Breaker đó cũng là một dạng thay thế. Sacred Gear của hắn 
được biết đến là một dạng Sacred Gear rồng, và cũng giống như tên 
gọi của nó, nó có những đặc điểm của rồng. Hắn sẽ không gặp bất kì 
vấn đề nào khi sử dụng Gram nếu Twice-Critical trong trạng thái cơ 
bản. Nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu một Balance-Breaker gia tăng 
khả năng của hắn. Hắn càng gia tăng khả năng của hắn, thì mối quan 
hệ với Gram sẽ xấu đi. Siegfried càng gia tăng khả năng thực sự của 
hắn, thì các tác động xấu sẽ tác động lên Siegfried bởi vì khả năng 
Dragon-slayer của Gram sẽ kết liễu chính bản thân hắn. 


Lý do tại sao Ise-kun là một Sekiryuutei, có thể đặt Ascalon bên trong 
găng tay sắt của mình như thé không có chuyện gi là bởi vì có sự 
giúp đỡ từ Thiên Dang va Sacred Gear của cậu ấy là một ngoại lệ. 
Mặc dù Sacred Gear của Siegfried là một dạng thay thế, nhưng nó 
không phải là một loại ngoại lệ. 


Mặc dù hắn đã được chọn bởi quỷ kiếm tối thượng, nhưng khả năng 


của hắn không được ban phước bởi thanh kiếm Demonic-Emperor. 
Thật trớ trêu...... Bạn có thể gọi nó là sự true đùa của số phận. 


Trước mặt tôi ngay bây giờ, có một tên đang được thử nghiệm bởi hệ 
thống Sacred Gear đã được tạo ra bởi Chúa trong Kinh Thánh. 


Khi đó Siegfried bắt đầu xoay tròn thanh Gram. 


“.....Trong trạng thái Balance-Breaker như thé này, nó là một thanh 
quỷ kiếm tốt với sự cân bằng tốt nếu ta làm biến mất hoàn toàn hào 
quanh tấn công của nó. Mặc dù nếu ta làm như vậy, ta không thể 
phát ra đầy đủ tiềm năng của nó. Nhưng nếu ta phát ra sức mạnh 
của nó..... Ta sẽ phải nhận những vết thương chí mạng bởi thanh 
kiếm của ta nếu ta đang ở trạng thái Balance-Breaker. Thanh kiếm 
này không liên quan đến cơ thể của chủ nhân của nó.” 


Nếu hắn sử dụng Gram, thì khi đó hắn không ở trong dạng Balance- 
Breaker. “Năm thanh quỷ kiếm (kể cả sức mạnh cấm của thanh 
Gram) + một thanh kiếm ánh sáng + Twice-Critical (Balance- 
Breaker)” và “Ba thanh quỷ kiếm kể cả thanh Gram với đầy đủ sức 
mạnh (trạng thái cơ bản của Twice-Critical)”. Trong tình huống này 
và hồi trong không gian nhân tạo, cái nào sẽ tốt hơn cho việc chống 
lại chúng tôi? Câu trả lời sẽ là như trước. 


“Đúng vậy, nếu ta muốn sử dụng Gram để chiến đấu, khi đó ta sẽ 
chiến đấu trong trạng thái bình thường. Nhưng so với Balance- 
Breaker kiểu sáu thanh kiếm, nó sẽ không đối phó được các ngươi. 
Và điều đó trở nên rõ ràng hơn trong trận chiến chống lại các ngươi. 
—Chinh xác là ta không thể chiến đấu chống lại các ngươi nếu ta 
không thể sử dụng Balance-Breaker. Nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu 
ta có thể sử dụng thanh kiếm Demonic-Emperor Gram trong khi ở 
dạng Balance-Breaker.’ 


Siegfried tiêm thứ chứa trong khẩu súng lục vào cổ hắn. 
Một sự im lặng. 


....sau đó cơ thể của Siegfried phản ứng, cơ thể của hắn thậm chí 
còn phản ứng nhiều hơn, và cơ thể của hắn bắt đầu thay đổi. 


MICHI-MICHI...... 


Trong lúc tạo ra một âm thanh kỳ la và té nhạt, bốn cánh tay mọc ra 
từ sau lưng trở nên to hơn. Mỗi ngón tay bắt đầu bị bể vụn và hợp 

nhất với các thanh kiếm chúng đang nắm giữ. Và bản thân Siegfried 
bắt đầu thay đổi. Biểu hiện của hắn trở nên thô hơn và có các mạch 


máu nổi trên khuôn mặt của hắn. Co bắp của hắn bắt đầu chuyển 
động như là hắn là một sinh vật lạ, và bộ đồng phục phe anh hùng 
hắn đang mặc bị rách ra. Một con quái vật có bốn tay ,và những cánh 
tay đó đã trở nên khổng lồ và gần như muốn chạm vào mặt sân luôn. 
Hắn không còn trông giống một Asura. Bây giờ hắn trông giống một 
con quái vật nhện. Và áp lực choáng ngợp và luồng khí đáng sợ trở 
nên không bình thường. Trong khi khuôn mặt của hắn bị chuột rút, 
hắn nhếch mép cười. 


[—[Chaos Drive]. Đó là những gi ta gọi nó. Bọn ta gọi thuốc tiêm 
kích thích này là một [Chaos Break]. Một phần cái tên bọn ta lấy từ 
“Balance-Breaker” và “Juggernaut-Drive”. ] 


Một giọng nói rất trầm. .....Ngay cả giọng nói của hắn cũng đã thay 
đổi. 


“Thật kì điệu. Con người có thể tạo ra những thứ vượt trội hơn 
những con quỷ và các thiên thần lúc này. Ta thực sự nghĩ rằng con 
người là những kể có tiềm năng nhất.” 


Ajuka Beelzebub-sama nói. 


kiran Đúng vậy, mặc dù chúng là con người nhưng chúng có thể nâng 

tầm những thứ được tạo ra bởi Chúa và thậm chí chúng còn dám sử 
dụng máu thịt của quỷ vương nữa. Tôi có thể hiểu vì sao con người 
có sức mạnh phi thường 


-Con người làm cho ham muốn của họ phát triển hơn nữa. 


Quái vật..... Không. Siegfried kẻ đã biến thành một con quỷ tiến lên 
phía trước. 


ch Chỉ riêng hành động đó thôi đã thay đổi bầu khí của khu vườn 
này và khí độc trên mái nhà này được hình thành. [Twice Critical] có 
bốn cánh tay to đã hợp làm một với những thanh quỷ kiếm. 


-Hắn đang đến! 


Đó là những gi tôi nghĩ, và tôi di chuyển về phía trước chứ không 
đứng quan sát đòn tấn công của hắn. 


Nơi tôi đã đứng trước đó có một cơn gió lớn, cột băng, và một vết 
nứt trên mặt đất. Don tấn công combo của hắn với mỗi thanh quỷ 
kiếm của hắn! Thậm chí nếu óc phán đoán của tôi chậm hơn, cơ thể 
của tôi sẽ bị cắt thành từng mảnh! 


-! Tôi có cảm giác ớn lạnh ngay trước tôi, vì vậy tôi đã thay đổi thanh 
thánh quỷ kiếm của tôi thành một thanh thánh kiếm và cụ thể hóa 
binh đoàn ky sĩ của tôi. Tôi sử dụng chúng để nhảy lên trên không. 
Lúc đó một số lượng khí khổng lồ băng qua nơi tôi đang đứng trước 
đó. Binh đoàn ky sĩ của tôi được tôi sử dụng như một bàn đạp mà 
không có một dấu vết nào. Tôi nhìn thấy Siegfried từ trên bầu trời, 
Hắn đã sử dụng Gram. 


-Vậy đó là đòn tấn công của Gram! Mặc dù tôi né được nó, hào quang 
tấn công đâm vào tôi và tôi cảm thấy sự đau đớn khắp cơ thể tôi! 
Nếu tôi nhận đòn đánh trực tiếp, cơ thể của tôi sẽ trở về với cát bụi 
hoàn toàn. Hắn bắn hào quanh đó ra mà không cần phải nạp năng 
lượng cho nó. Và nó có sức mạnh hủy diệt như Durandal. Không, vì 
nó không có thời gian nạp năng lượng, nó nguy hiểm hơn Durandal. 
Tôi vui mừng vì một thực tế là nó không có sức mạnh thánh bên 
trong nó nhưng với sức mạnh trong nó, tôi không thể nào bớt căng 
thẳng. 


Tôi đã tiếp đất xuống tầng thượng và thay đổi thanh thánh kiếm 
thành thanh thánh quỷ kiếm và rút ngắn khoảng cách với hắn. Tôi 
phóng những vết chém của tôi vào hắn từ bên sườn, nhưng hắn dễ 
dàng khóa được với một trong những thanh quỷ kiếm của hắn..... 


Kỹ thuật kiếm từ bốn cánh tay của hắn có sức mạnh hủy diệt và nó 
sẽ phá hủy cơ thể tôi nếu tôi nhận được đòn tấn công trực tiếp. 
Thanh kiếm ánh sáng của Siegfried đang nắm giữ bằng tay trái là 
thanh kiếm duy nhất không phải là thanh quỷ kiếm. Tôi có thể làm 
hỏng nó nếu tôi sử dụng thanh thánh kiếm với ánh sáng tàn phá..... 
Nhưng tôi sẽ không thể loại bỏ năm thanh quỷ kiếm một cách dễ 
dàng. 


Cuộc đấu kiếm giữa tôi và Siegfried kéo dài một lúc. Tôi tấn công với 
tốc độ cao và để lại một ảo ảnh, nhưng hắn đã ngăn được nó với 
những thanh quỷ kiếm của hắn. ......... Cánh tay rồng của hắn trở 
nên to hơn vì vậy mục tiêu của tôi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều 
nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn chặn được rất nhiều đòn tấn công 
của tôi. 


Tại thời điểm đó, thanh Gram hắn giữ bên tay phải được bao phủ bởi 
một luồng khí nguy hiểm khi hắn chém nó thẳng về phía tôi. Ngay cả 
nếu nó không đánh trúng tôi trực tiếp; Cơ thể của tôi sẽ nhận thiệt 
hại bởi hào quanh tấn công của thanh Gram. 


Những làn sóng của Gram không đâm chúng tôi mà tiếp tục sượt qua 
tôi. Cái vườn trên tầng thượng chuyển thành đất khô vì làn sóng dữ 


dội từ Gram. Lý do tại sao tòa nhà này vẫn an toàn là vì Ajuka 
Beelzebub-sama đã sử dụng quỷ năng tăng cường cho tòa nhà này. 
Nếu đó là một tòa nhà thông thường, Gram của Siegfried sẽ phá hủy 
nó hang chục lần rồi. 


-! Khi đó năm thanh quỷ đã chém về phía tôi! Tôi né tránh chúng 
trong khi tạo ra thanh thánh quỷ kiếm ở mũi bàn chân của tôi, và tôi 
sử dụng nó để đá vào dưới cánh tay của hắn! Đương nhiên đây là 
một thanh kiếm Dragon-Slayer! Nếu nó đánh chúng hắn, thì tình 
huống sẽ đổi ngược 


Nó đánh trúng hắn.... Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng thanh thánh 
quỷ kiếm vỡ vụn trong khi tạo ra âm thanh của kim loại vỡ. .....Có 
phải bạn đang nói với tôi rằng cơ thể của hắn cứng hơn thanh thánh 
quỷ kiếm của tôi.... ! 


Thấy điều đó, Siegfried nhếch mép cười khinh thường. 


[Dường như cơ thể của ta được tăng cường để vượt qua thanh 
Dragon-Slayer và thanh thánh quỷ kiếm của ngươi.] 


Siegfried nắm lấy cái chân mà tôi sử dụng để đá, và quăng tôi lên 
không trung... 


....Một khoảng khắc lơ lửng trên không trung. Tôi có thể dé dang 
tưởng tượng các đòn tấn công của hắn sẽ giáng xuống tôi sau cú này. 
-Sau đó tôi bị ném phịch xuống đất! 


Sức mạnh tăng cường của hắn ném tôi xuống đất một cách dữ dội. 
Sau đó một cú vay của một thanh quỷ kiếm giáng xuống tôi. -Tôi 
cảm thấy một cú chấn động nặng trên cơ thể tôi và nó có cảm giác 
như toàn bộ cơ thể của tôi bị đập xuống sàn nhà. Cú chấn động 
xuyên qua tôi và nó tạo ra một miệng hố trên sàn. 


Tôi có thể nghe thấy tiếng của những vết cắt khắp cơ thể tôi..... 


như mất hết ý thức. Tôi nôn ra tất cả những thứ trong bụng tôi. Tôi 
nôn ra rất nhiều máu từ miệng của tôi và nó làm cho khu vườn xanh 
trở thành màu đỏ. 


....Với cú chấn động do bị ném xuống đất và bị đâm bởi một thanh 
quỷ kiếm, sự run ray trên cơ thể tôi không thể dừng lại. Tôi đã có 
những vết thương nghiêm trọng trên tất cả các bộ phận trên cơ thể 
của tôi.... Tôi có thể nói rất nhiều cái xương đã bị gãy. 


` Nhưng tôi vẫn không thể thua hắn. Tôi đã rất cố gắng giữ được 
tinh táo , và tôi đứng lên va di chuyển những cái chân của tôi. Sau 
khi rút khỏi vị trí đó, tôi đã chỉnh lại thế đứng và tiến đến chém hắn 
một lần nữa! Siegfried dễ dàng sử dụng hai thanh quỷ kiếm của hắn 
chặn đòn tấn công của tôi bằng cách tạo một hình chữ thập. 


[Đối với một ké có sức phòng thủ yếu như ngươi, bây giờ không tan 
công cũng làm ngươi bị tổn thương rất nhiều?] 


Siegfried cười với một giọng tram. 


....Vậy là nó đã tới rồi. Tôi không có bất kì sức mạnh nào ngoài sức 
mạnh của thanh kiếm tôi đang nắm chặt. Trong khi thanh kiếm của 
hắn tạo hình chữ thập. Hắn đẩy nó chống lại tôi. Cơ thể của tôi bay 
ngược lại, và chân tôi trở nên lảo đảo một chút. 


` Chân tôi không có chút sức nào. Với tốc độ này, tôi sẽ ngã 
xuống. Tôi gom tất cả sức mạnh còn lại trong tôi và chuyển nó đến 
chân tôi. Khoảng khắc tôi nghĩ chân tôi đã ngừng rung..... 


Chân tôi bị bao phủ bởi băng......! Chết tiệt! Hắn đóng băng tôi với 
thanh quỷ kiếm băng của hắn! Tôi cố gắng để làm tan băng bằng 
cách thay đổi thanh kiếm của tôi thành thanh thánh quỷ kiếm lửa. 


Hai cột băng đó đã mọc ra từ mặt đất và đâm xuyên qua hai đùi tôi. 
Khi đó Siegfried vụt một thanh quỷ kiếm xuống tôi. Cơ thể của tôi co 
giật bởi vì chân tôi đã bị giữ chặt, và tôi tạo ra rất nhiều thanh thánh 
quỷ kiếm trước mặt tôi và sử dụng nó như một cái khiên. Nhưng 
những thanh thánh quỷ kiếm bị phá hủy và nó cắt xuống hoàn toàn 
cánh tay trái của tôi từ phần vai trở xuống...... 


asters Mặc dù han đã cắt tay của tôi, tôi đã sử dụng thanh thánh quỷ 
kiếm lửa làm băng tan chảy và tôi nhay ngược ra sau. 


enesis Từ những vết thương, rất nhiều máu chảy ra. Tôi thay đổi 
thanh kiếm của tôi thành thanh thánh quỷ kiếm băng, và tôi đóng 
băng vết thương trên vai tôi và hai lỗ trên bắp đùi tôi. 


sopis Đó chỉ là một cách chữa trị tạm thời, nhưng máu nên ngưng 
chảy ở đây..... 


_ Tôi có thể cảm thấy nỗi đau dữ dội trong lan khắp toàn bộ cơ thể 
của tôi. Tôi có hai lỗ trên cả hai chân tôi và tôi quỳ xuống sàn một 
cách thảm hại. .....Cặp chân tôi lấy làm tự hào lại thành ra như thế 
này. 


Hội trưởng gọi tên tôi với một vé mặt đau đớn. Chi ấy giữ quân cờ 
tội lỗi của Ise-kun với cả hai tay và có về như cô ấy đang tuyện vọng 
chờ đợi một điều gì đó. 


....Hội trưởng. Thậm chí nếu chi dựa vào Ise-kun như thế, chị biết là 
cậu ta không thể quay lại?.....Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chị không 
đứng lên? Nếu chị không có ý chí chiến đấu. Nó sẽ ảnh hưởng đến 
toàn gia tộc. Bởi vì điều đó, Akeno-san và Koneko-chan nhìn tôi một 
cách lo lắng nhưng họ lại không biết nên làm gì. -Mọi người đều mất 
hết ý chí chiến đấu vì mất Ise-kun. Họ chỉ có ý định giết chết hắn 
ngay từ đầu, nhưng nó đã không thể thúc đẩy họ đủ để chiến đấu. 
Không còn cách nào để chúng ta cứu Địa ngục trong tình hình như 
thế này, Sairaorg Bael....! 


.... Tôi không thể giúp nhưng tôi mong rằng nếu tôi có sự thu hút như 
Ise-kun thì tôi có thể khuyến khích những người khác. 


Lary Kiba-san cũng sap chét....... Không........ Tớ không thể kéo dài 
điều này nữa...... x 


Asia-san chi tay vào tôi va trở nên hoảng loạn. Cô ấy dang cố gắng 
gui hào quang hồi phục cho tôi...... Nhưng những gi xuất hiện chỉ là 
một hào quang rất yếu và đường như cô ấy không thể phát ra hào 
quang như thông thường. Nhiều khả năng Sacred Gear của cô ấy tạm 
thời trở vên yếu vì cú sốc từ việc mất Ise-kun. Tôi đoán, những 
Sacred Gear hoạt động với sức mạnh của cảm xúc. Hội trưởng và 
Akeno-san cố gắng tấn công bằng những phát bắn quỷ năng, nhưng 
hiệu suất và sức mạnh của họ yếu hơn rất nhiều so với bình thường. 
Siegfried dé dàng triệt tiêu nó chi với một cú đá. Touki của Koneko- 
chan và cánh lửa của Ravel cũng yếu. Có vé như những cô gái cũng 
sốc về việc họ không thể giải phóng nhiều sức mạnh của họ. 


.... Tôi phải bảo vệ họ. Tội phải bảo vệ mọi người trong vị trí của Ise- 
kun. Tôi lấy nước mắt phượng hoàng ra mà tôi đã nhận được từ 
Ruval Phoenix, và tôi chấm vào vết thương. Cơn đau biến mất ngay 
lập tức và vết thương cũng đã lành miệng. -Nhưng rõ ràng là tôi 
không thể cải tạo tay trái của tôi. 


.... Tôi cần phải lấy lại cánh tay của mình và sau đó gắn nó lại. Mặc 
dù vết thương đã lành, nhưng lượng máu bị mất đã giảm sức chịu 
đựng của tôi rất nhiều. Không còn nhiều sức mạnh còn lại ở chân trái 
của tôi. Ngay cả khi tôi cố gắng đứng lên, đôi chân tôi vẫn run. Điều 
này thực sự rất thảm hại. Điểm yếu của tôi. Đó là sự chống đỡ nhỉ. 


Siegfried chế nhạo tình huống này. 


[Thật kinh tởm, ta thậm chí không nghĩ rằng đây là gia tộc Gremory 
đã chiến đấu với ta ngày trước. Ngươi đã đem lại cho ta một sát ý tốt 
vì vậy ta nghĩ rằng các ngươi sẽ chen vào cuộc chiến của ta và Kiba 
Yuuto mà ta đang chờ đợi nó. Nhưng đối với đám người tệ hại 


Không, sự thật là tôi cũng đang ở giới hạn của tôi. -Đó là bởi vì Ise- 
kun không ở bên cạnh tôi, trước tôi, hoặc thậm chí là ở sau tôi như 
những gi cậu ấy thường làm trước đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó 
sẽ đau như thế này khi không cùng chiến dau bên cạnh Ise-kun. Nếu 
cậu ở bên cạnh tôi, thì khi đó tôi không quỳ một cách thảm hại như 
thế này. 


[Hyoudou Issei đã chết một cách vô ích. Hắn và Shalba đã hạ gục 
nhau khi hắn đuổi Shalba là kể cướp Ophis đi và đã ở lại trong chiều 
không gian của chính hắn đúng không? Sự có mặt của Shalba biến 
mất ngay sau đó. Nếu hắn còn sống, hắn sẽ tuyên chiến với chúng ta 
và chứng minh sức mạnh của phe cựu quỷ vương trong Địa ngục. 
Nếu Hyoudou Issei phớt lờ Ophis và trở lại với các người, khi đó vào 
lúc này hắn có thể chuẩn bị và đuổi theo Shalba một lần nữa. Đặt 
Ophis sang một bên, sau đó hắn có thể đánh bại Shalba nếu hắn làm 
điều đó. Làm trước nghĩ sau là một tính xấu của Sekiryuutei.] 


eee 6°" 6° 6° 6166 


... Tâm trí tôi trở nên trắng xóa khi nghe Siegfried nói, và khi đó cảm 
giác khó chịu phát ra từ người của tôi. 
-HYOUDOU ISSEI ĐÃ CHẾT MỘT CÁCH VÔ ÍCH 


....Cậu ta chết một cách vô ích.....? Ise-kun đã...... 2 


Những gi da xuất hiện trong tim tôi là dau khổ, tiếc nuối, va lời hứa 
tôi đã thực hiện với cậu ấy. Trong khi người tôi đang run bần bật, tôi 
truyền sức mạnh cho đôi chân của tôi, và dần dần tôi đã đứng lên. 
Trong khi đôi chân tôi rung một cách khổ sở, tôi đã đứng lên. Tôi giải 
phóng cảm xúc có trong tôi, và tuông ra khỏi cổ họng tôi. 


*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!” 


Tôi đã tạo ra một âm thanh mà tôi không thể tin được. Nó có cảm 
giác như có thứ gì đó đang đến từ sâu bên trong lòng và trái tim tôi. 


Đó là những gì mà người bạn thân nhất của tôi đã nói. 
[Kiba. Chúng ta là những người đàn ông của gia tộc Gremory.] 
Ừ, tớ biết Ise-kun! 


[Vậy hãy đứng lên ngay cả khi có gì đó xảy ra và chiến đấu với tất cả 
mọi người. ] 


Đúng vậy! Chúng ta cần phải đứng lên đối thủ là ai thì không quan 
trọng! 


“Chua.” 


Từng bước một, tôi thu ngắn khoảng cách với Siegfried trong khi tạo 
ra một thanh thánh kiếm trong lòng bàn tay. 


“Ta vẫn có thể chiến đấu! Ta phải đứng lên! Giống như người đó! 
Hyoudou Issei từ gia tộc Gremory đứng lên mà không gặp van đề gi 
và cậu ta chống lại ké thù mà không cần ai giúp đỡ!” 


Nếu tôi ngã xuống ở đây, tôi không thể nhìn mặt Ise-kun....! 


Không đúng, Ise-kun! Tôi không thể gọi cậu là bạn của tớ nếu tớ 
không thể đứng dậy ở đây. 


“Sekiryuutei không phải là người đàn ông mà ngươi có thể nói xấu.” 


Tiếng hét của tôi trộn lẫn với nước mắt của tôi. Tôi thực sự rất cảm 
động bởi vì lời nói của tôi rất mạnh mẽ. 


[Nó không có tác dụng! Ngay cả khi ngươi cố gắng trở thành 
Sekiryuutei, ngươi vẫn có những hạn chế của chính mình! Ngươi có 
bao nhiêu tài năng không quan trọng, ngươi chi là một con quý 
chuyển sinh được hồi sinh từ con người! Thiệt hại mà ngươi nhận sẽ 
ngăn cản ngươi di chuyển!] 


....Tôi biết điều đó, cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn. Thậm chí tôi còn 
không đủ sức để bám vào thanh kiếm của tôi. Nhưng.... Nhưng! Ise- 
kun vẫn sẽ tiến lên phía trước.Ở lại, làm ơn hay ở lại ngay cả khi nó 
chi còn là một chút! Tinh thần và sức mạnh ý chí sẽ điều khiển người 
đó, Hyoudou Issei! Làm ơn hãy ở lại trong tớ! Nó xảy ra khi tôi tạo 
một thế đứng với thanh kiếm của tôi và tiến lên trước. Đấy là một 
ánh sáng màu đỏ đến từ bên cạnh tầm nhìn của tôi. Khi tôi trực tiếp 
nhìn nó..... 


vườn Quân cờ tội lỗi của Ise đang...” 


Những quân cờ tội lỗi của Ise-kun mà Hội trưởng đang giữ phát ra 
ánh sáng màu đỏ. Một trong những [quân Tốt] lơ lững trên không 
trung. Ánh sáng màu đỏ đó trở nên sáng rực hơn trong bóng tối. Quân 
cờ đó bay đến chỗ tôi. Và ánh sáng thậm chí còn mạnh hơn! Tôi 
nhắm mắt lại một lúc vì cường độ của ánh sáng.... Nhưng khi tôi mở 
mat.... 


Một thanh kiếm đang nổi trước mặt tôi. —Ascalon. 


Đi nào bạn của tôi 


66499 


Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng của Ise-kun. Nước mắt của tôi bat đầu 
chảy từ mắt tôi....và chúng không dừng lại. Cậu đúng là một con 
người mềm lòng. Mặc dù chỉ còn lại những quân cờ tội lỗi là tồn tại, 
cậu vẫn quan tâm đến các đồng đội của cậu.....và tớ...... ! 


Tôi nắm lấy Ascalon trong khi khuôn mặt được bao phủ bởi nước 
mắt. 


“Cậu nói đúng Ise-kun. Đi nào! Với cậu ở bên cạnh tớ, tớ có thể mạnh 
mẽ hơn! Nếu cậu có thể thêm sức mạnh của cậu cho tớ! Chúng ta có 
thể cắt xuyên qua đối thủ mà không gặp van đề gì!” 


Sự dũng cảm của Ascalon đi qua người tôi là có thật. Tớ có thể cảm 
nhận sự phấn khởi như lúc tớ sát cánh với cậu.Đúng rồi, chúng ta có 
thể làm được. Thế là đủ. Tớ...có thể chiến đấu 


Chân tôi dừng lại run rẩy lại một cách tự nhiên và có một sức sống 
không thể tin được đến từ sâu bên trong cơ thể tôi. Tôi truyền sức 
mạnh vào tay mà tôi đang giữ Ascalon, và tôi bước tới Siegfried một 
cách dữ đội! Hắn chặn cú đánh của tôi với một sự ngạc nhiên. 


“Cau ấy nói ta đi. Cậu ấy nói ta đứng. Nếu Ise-kun nói điều gì đó liều 
lĩnh qua thanh kiếm này, vậy thì ta phải làm thôi...!” 


Một lượng khí khủng khiếp phát ra từ Ascalon. Thanh thánh kiếm 
Dragon-Slayer, Ascalon. Cơ thể của Siegfried đã thay đổi với nó. “Một 
làn khói lạ bắt đầu phát ra từ cơ thể tôi. Hắn biểu hiện sự đau đớn. 


[....Sức mạnh này là gì...Ta có thể cảm nhận từ thanh thánh kiếm 


Tôi hiểu rồi. Vậy Ascalon làm cho tên này đau đớn, mặc dù thân thể 
của hắn bắt đầu chịu đựng được Gram, có nghĩa là Ascalon của Ise- 
kun khác với nó. Tôi có thể làm được! Nó xảy ra khi tôi nghĩ như 
vậy. Gram Siegfried đang giữ phát sáng lên. Hắn đang cố gắng làm 
điều gì vậy!? Tôi cảm thấy nguy hiểm nên tôi cố gắng bước lùi lại. 
Nhưng nó không phải như vậy. 


Gram hướng về phía tôi với một ánh sáng rực rỡ. Đó không phải là 
ánh sáng thù địch, nhưng trông có về nó chấp nhận tôi..... 


[—-! Gram! Thanh kiếm Demonic-Emperor đã phan ứng lại!? Với 
Kiba Yuuto!? Day là khuyết điểm của Chaos-Break!?] 


Siegfried bị sốc. Đối với một hành động như thế này. 


Tôi hiểu rồi. Vậy Gram đã lựa chọn lại chủ nhân của nó....trong một 


tình cảnh đột ngột như thế này. 
Tôi hét về phía Gram một cách trực tiếp. 


“—Đến đây Gram! Nếu ngươi chọn ta, khi đó ta sẽ chấp nhận 
ngươi!” 


Nghe điều đó, Gram càng tỏa ánh sáng hơn nữa. Ánh sáng đó đốt 
cháy tay của chủ nhân nó, Siegfried, như nó không chấp nhận hắn. 
Gram bay lên và đâm qua mặt đất trước mặt tôi. Thấy điều đó, 
Siegfried lắc đầu han, và nói như hắn không thé tin vào những gi 
đang xảy ra. 


[Có điều gì thế này...! Điều đó có thể xảy ra!? Sekiryuutei có thể di 
chuyển ngay cả khi hắn chi là một quân cờ !? Ngươi đang định nói 
với ta là hắn vẫn có thể chiến đấu!? Hắn có thể làm cho gã này này 
đứng dậy!?] 


....Mặc dù Gram đã chọn tôi, tôi không thể sử dụng nó với chỉ một 
cánh tay. Khi tôi nghĩ như vậy, ai đó tiếp cận tôi. 


-Đó là Asia-san, Koneko-chan và Ravel-chan đang khóc. -Họ có quân 
cờ tội lỗi đỏ thẫm trong tay họ. 


Asia-san cười trong khi cố nín khóc. 


“.....Tớ nghĩ cậu ấy nói “Làm ơn hãy giúp bạn của tớ” với tớ như 
vậy. 


Koneko-chan cũng cười. Tôi bắt đầu nhận sự hồi phục từ em ấy với 
senjutsu của em ấy. Cả hai dòng khí của họ nhẹ nhàng và tràn đầy 
tình yêu. 


“Em nghĩ em cũng nghe thấy nó. Giọng của Ise-sama.... “Làm ơn hãy 


giúp Koneko-san và những người khác”. Thực sự. Nói với một người 
không cũng gia tộc như em.... Anh ấy quá tử tế....!” 


Hội trưởng bước lên trước trong khi giữ quân cờ tội lỗi của Ise-kun. 
Mặc dù mắt của chị ấy ướt đẫm nước mắt, tôi có thể nhìn thấy sức 
mạnh bên trong họ. 


a 
| A 
`: 


Vi AT 
ag 
LA 
p. 
5 


AT 


“Bây giờ những hầu cận đáng kính của chị. Hãy thổi bay kẻ thù như 
gia tộc Gremory chúng ta thường làm!” 


-Chi ấy đã quay lai 


Kiểu nói thông thường của Hội trưởng. Đúng thế Ise-kun. Chị ấy đã 
quay lại. Chúng ta có thể chiến đấu. Chúng ta chắc chắn có thể chiến 
đấu....với bất cứ người nào ở bất cứ đâu! 


Cám ơn Asia-san, tay bị chém của tớ đã được nối lại, và tôi nhặt 
Gram lên khỏi mặt đất trước mặt tôi. 


.... Tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ từ nó. Vậy đây 
là thanh quỷ kiếm tối thượng, “Demonic-Emperor sword Gram”. Nếu 
tôi sử dụng Dragon-Slayer của thanh kiếm này và Dragon-Slayer của 
Ascalon cùng một lúc, cơ thể của Siegfried không thể chịu được nó 
dù nó có trở thành thế nào. Tôi tạo một thế đứng với cả hai thanh 
kiếm và truyền sức mạnh vào đôi chân tôi. Sức sống đã quay trở lại 
với đôi chân tôi điều đó làm tôi rất tự hào. Không, hãy chiến đấu lại 
một lần nữa. Nhưng nó sẽ khác so với trước kia. 

-Không chỉ tôi, lần này nó sẽ cả là gia tộc Gremory! Hội trưởng, Asia- 


san, Koneko-chan và Ravel-san đột ngột nhìn Siegfried. Hội trưởng 
phát ra một khối năng lượng hủy diệt lớn từ tay chị ấy! Cùng lúc đó 


tôi tiến lên phía trước. 
[Chưa! Ta là một hậu duệ của anh hung mà...... ] 


Một ánh sáng lòe loẹt phía trên Siegfried khi vẫn đang nói. Sau đó 
những tia sét thánh khổng lồ đánh xuống từ bầu trời đêm đánh trúng 
hắn cùng với những vùng xung quanh hắn. 


Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Akeno-san trên không, chị ấy đã dang sáu 
cánh thiên thần sa ngã. Sự xuất hiện của chị ấy cùng với sáu cái cánh 
trông chị ấy giống như một thiên thần sa ngã cấp cao. 


“Day là phương sách cuối cùng. Sự biến đổi của thiên thần sa ngã. 
Ta đã tạo ra từ máu của “sét thánh” dày đặc của ta bằng cách hỏi cha 
ta và Azazel.” 


Hai cổ tay của Akeno-san có thứ gì đó phát sáng là một vòng tay với 
những biểu tượng phép thuật được viết trên đó. Những biểu tượng 
phép thuật nay lên với ánh sáng vàng. Đó là những cải tiến của 
Akeno-san.....? Không, nó đã đánh thức sức mạnh thiên thần sa ngã 
thực sự của cô ấy. Tôi nghĩ Azazel-sensei và Barakiel-san đã tham gia 
vào việc chế tạo vòng đeo tay đó. 


“Tớ xin lỗi Ise. “Làm ơn hãy thường xuyên thể hiện nụ cười của cậu 
tới mọi người.” —Tớ đã vứt bỏ nó....Những cam giác của cậu bị bỏ 
lại phía sau.....! Bây giờ tớ ổn rồi. Tớ có thể chiến đấu ngay bây giờ!” 


Akeno-san nói với một ánh mắt kiên quyết. Điều đó thật tốt. Với điều 
này, “Two Great Onee-sama” mà tôi và Ise ngưỡng mộ đã trở lại! 


Toàn bộ cơ thể của Siegfried bị đốt cháy sau khi nhận đủ đám sét. 
Khói bốc lên từ những phần khác nhau trên cơ thể hắn. Đúng là sức 
mạnh được cường hóa của sét thánh. Để gây nhiều thiệt hại cho 
Siegfried có cơ thể cứng cáp bởi chất kích thích.... Nó có nghĩa là sức 
mạnh của sét thánh của Akeno-san đã được gia tăng. Sau đó, sức 
mạnh hủy diệt của Hội trưởng bắn ra ngay trước hắn. Tất cả những 
cánh tay rồng to và lớn của hắn đã biến mất..... 


Bây giờ là đòn kết thúc Siegfried! 
ĐÂM! 


Thánh kiếm Ascalon và quỷ kiếm Gram tôi đang giữ đâm qua cơ thể 
Siegfried. Siegfried chay máu. 


Hắn vỗ nhẹ vào thanh Gram đã phản bội hắn. -Thanh quỷ kiếm đốt 
cháy tay hắn như kiểu nó từ chối hắn. Hắn cười chính hắn khi thấy 
điều đó. 


“Chúng ta đã thắng, Ise-kun.” 


Tôi rút hai thanh kiếm ra khỏi người Siegfried sau khi nói điều đó. 
Không còn nhiều máu chảy ra từ cơ thể hắn nữa. Trong khi bị bóp 
vụn, hắn nheo mắt và cười lặng lẽ. 


me Haha..... Hyoudou Issei vẫn tiếp tục chiến đấu ngay cả khi hắn 
đã bị giết....!] 


Hắn nhìn tôi và đồng đội tôi. Có những vết nứt trên mặt hắn lúc này. 


“Tại sao ngươi không dùng nước mắt phượng hoàng? Phe anh hùng 
có thể chạm tay vào chúng từ kết nối riêng của họ đúng chứ?” 


Tôi hỏi hắn. Trong trận chiến ở Kyoto, chúng đã sử dụng nước mắt 
phượng hoàng. Sẽ không lạ gì nếu chúng có nó. Nhưng hắn không 
cho chúng tôi thấy dấu hiệu của việc sử dụng nước mắt phượng 
hoàng trên cơ thể đổ nát của hắn. Tôi cảm thấy nghi ngờ. Siegfried 
lắc đầu. 


[......Trong trang thái này, cơ thể ta không thể hồi phục bằng nước 
mắt phượng hoàng... Mặc dù lý do vẫn còn là bí ẩn....] 


Sinn Vậy là có một điểm trừ cho việc tăng cường này. Tôi nghĩ thông 
tin này là một điều quan trọng. 


[...Ta đã biết điều đó.... Một chiến binh nhà thờ lớn lên ở viện chiến 
binh....không thể có một cuộc sống thích hợp..... ] 


Nói điều đó xong, cơ thể đổ nát của hắn biến mất. 
Phần 2 


Chúng tôi, những người đã đánh bại các thành viên của phe cựu quý 
vương và Siegfried. 


Hội trưởng đưa cho Ajuka Beelzebub-sama quân cờ tội lỗi của Ise- 
kun. [Quân Tốt] biến thành Ascalon quay trở lại hình dạng của một 
quân cờ tội lỗi như thể đã hoàn thành vai trò của mình. Có cái gì đó 
trong quân cờ của Ise-kun và hào quang còn lại của Ascalon đã đáp 
lại tình cảm của chúng tôi và có lẽ nó đã thực hiện một sự thay đổi 
như thế? -Đó là những gì Ajuka Beelzebub đã nói. 


Bất kể nó là gì, điều duy nhất mà chúng tôi và anh ấy có thể hiểu 
được là làm thế nào một hiện tượng có thể xảy ra như vậy. Sự thật 
là cậu ấy luôn tạo hạnh phúc cho chúng tôi. 


Có một bàn cờ trên bàn. Quỷ vương-sama đặt tám quân cờ tội lỗi của 
Ise-kun lên vị trí của những [quân Tốt]. Anh ta kích hoạt một vòng 
tròn ma thuật nhỏ và có về như anh ấy đang kiểm tra bên trong 
những quân cờ. Sau một lúc, Ajuka Beelzebub-sama tạo một biểu 
hiện của sự ngạc nhiên. 


“Hou, đây là..... 
“Anh đã tìm ra thứ gì chưa?” 


Khi Hội trưởng hỏi, quỷ vương-sama chạm vào quân cờ tội lỗi của 
Ise-kun. 


“Trong số tám quân cờ, bốn quân cờ đã trở thành [mutation pieces]. 
Mặc dù chúng có các giá trị khác nhau...... Quả thật điều này rất thú 
vị. Giáp Triaina và Crimson đã miêu tả điều này. Sự kết hợp sức 
mạnh của Thiên Long và quân cờ tội lỗi, sự hòa hợp may rủi vượt xa 
trí tưởng tượng của con người. Khi đó nó sẽ có giá trị cho việc kiểm 
tra cậu ta quay trở lại. Hiện tượng trước đó thật sự rất thú vi. ...... 
Những quân cờ tội tỗi của cậu ta sẽ phan ánh trực tiếp?” 


...! Đối với 4 trong số 8 quân cờ đã thay đổi thành một [mutation 
piece]..... Khi Ise-kun đầu thai, những [quân Tốt] đã được sử dụng 
một cách đều đặn. Chi có duy nhất một [mutation piece] mà Hội 
trưởng đã sử dụng trên Gasper-kun. Nó thực sự kỳ diệu khi các quân 
cờ tội lỗi đã thay đổi bên trong cậu ấy. Đây cũng là điều bí mật mà 
Ajuka Beelzebub-sama đã giấu bên trong quân cờ ngay từ đầu 


Tôi cũng nghĩ sức mạnh vếu đã làm điều gì có lợi cho nó. Sau tất cả, 
đây là Ise-kun mà chúng tôi đang nói tới. 


“Vậy anh có tìm thấy thứ gì khác trong quân cờ tội lỗi đó không....?” 


Hội trưởng hỏi một lần nữa. Trong đó có cả tôi, mọi người trong gia 
tộc va Ravel-san tập trung nghe Ajuka Beelzebub-sama. Quy vương- 
sama nói một cách rõ ràng. 


“Những gi tôi có thể trả lời cho các bạn từ quân cờ tội lỗi này là. - 
Tôi không biết loại tình huống nào trong cậu ấy, nhưng khả năng cậu 
ấy đang sống trong một lỗ hổng thứ nguyên là rất cao. Cũng nhờ tàn 
tích của Sekiryuutei Ddraig như một Sacred Gear. Vì vậy Hyoudou 
Issei và Boosted Gear vẫn đang ở cùng nhau. Và khả năng của những 


quân cờ tội lỗi này vẫn không dừng lại và có thể sử dụng lại một lần 
nữa. Mặc dù từ lúc các quân cờ tội lỗi này đã được ghi với cậu ấy. 
Không, nó sẽ thích hợp hơn để nói rằng các bạn có thể “Đặt nó lại 


42? 99 


vào Hyoudou Issei”. 


eee eee ccee 


Cảm giác mà tôi không thé diễn ta được đang chạy trong người tôi. 
Mọi người đều không nói được gì và quỷ vương-sama tiếp tục lời 
giải thích của anh ấy. 


“Những mạch mà đã được các quân cờ tội lỗi chấp nhận.... Vì vậy có 
nghĩa là linh hồn và cơ thể của cậu ấy nhất định là không ổn định. 
Nếu như cậu ấy nhận sự nguyền rủa của Samael, khi đó cơ thể của 
cậu ấy sẽ không an toàn. Tôi có thể xác nhận từ những quân cờ tội 
lỗi đó. Nhưng linh hồn sau khi nhận lời nguyền đó đã không biến 
mất sau khi được xem xét lại. Chỉ duy nhất cơ thể là bị phá hủy, thì 
linh hồn sẽ nhận chất độc ngay lập tức..... Những quân cờ tội lỗi này 
nói cho tôi rằng linh hồn vẫn an toàn sau một thời gian nhất định khi 
cơ thể của cậu ấy đã bị phá hủy và khi nó nên biến mất. Thật khó để 
nắm bắt được linh hồn của cậu ấy, nhưng tôi nghe nói từ thủ lĩnh 
Azazel cùng với Ophis ngay bên cạnh ông ta. Vì thế, sẽ không lạ nếu 
có bất cứ điều gì xảy ra. Trong hình dạng đó thì không có vấn đề gì, 
ngay cả nếu linh hồn của cậu ấy vẫn còn sống.” 


“Ngay cả nếu linh hồn được an toàn, vậy tụi em nên làm gi...co thé 
của cậu ấy đã bị phá hủy?” 


Tôi hỏi Ajuka Beelzebub-sama. 


“Fumu. Có phải cha mẹ cậu ấy vẫn còn sống đúng không? Hoặc có 
thể là bất cứ thứ gì giống như tóccủa cơ thể cậu ấy hoặc là thông tin 
DNA có thể tìm được trong phòng của cậu ấy.” 


“Cha mẹ em ấy vẫn còn sống. ....Em nghĩ chúng ta có thể tìm thấy 
tóc trên cơ thể cậu ấy nếu chúng ta tìm ở đó.” 


“Sau đó sau khi linh hồn cậu ấy trở lại, có đủ DNA của cha mẹ và tóc 
trên cơ thể của cậu ấy rất cần thiết vì thế chúng ta có thể tái tạo cơ 
thể mới cho cậu ấy gần giống với cơ thể chính. Các cuộc nghiên cứu 
được quản lý bởi Grigori có thể làm được điều đó. Bằng cách sử 
dụng kỹ thuật nhân bản. Thì chúng ta có thể tái tạo lại cơ thể cậu 
ay.” 


“....Vậy nó còn vấn đề nào khác không?” 


Hội trưởng hỏi lại anh ấy như vậy. Quỷ vương-sama gật đầu và tiếp 
tục. 


“Gái chính là việc liệu linh hồn có thể điều khiển được cơ thể mới 
của cậu ta hay không và cho dù cơ thể mới có thể chấp nhận Sacred 
Gear, Boosted Gear. Có hai điểm là vấn đề. Gái thứ nhất là, ngay cả 
nếu linh hồn cậu ấy không thể điều khiển được, chúng ta có thể sử 
dụng thuốc hoặc sức mạnh ma thuật của quỷ để cố định lại nó. 
Nhưng cậu ấy cần được điều trị cho phần còn lại của cuộc sống. 
Nhưng vấn đề lớn nhất là cái thứ hai. -Sacred Gear mồng manh. Dac 
biệt là Longinus. Các thiên thần sa ngã đã chứng minh kĩ thuật lấy 
Sacred Gear ra và chuyển đổi nó. Nhưng chúng ta không thể nói 
trước được các hiệu ứng sẽ có khi chúng ta chuyển Sacred Gear vào 
cơ thể mới. Đại khái là, cậu ấy có thể sống như một người hầu của 
em một lần nữa khi em điều khiển được linh hồn của cậu ấy vào cơ 
thể mới và sử dụng những quân cờ tội lỗi một lần nữa. Nếu quân cờ 
tội lỗi không chấp nhận sự phan ứng, không cần lo lắng bởi vì tôi có 
thể điều khiển nó. Thật may mắn khi các quân cờ tội lỗi không phải 
chịu lời nguyền của Samael.” 


Tôi đã nghe nói về nó trước kia. Nó có thể chuyển các Sacred Gear. 
Thiên thần sa ngã Raynee ké đã lấy các Sacred Gear tt? Asia và 
chuyển nó cho bản thân cô ta là một trong những trường hợp như 
vậy. Nhưng Azazel-sensei cũng đã nói. 


Nó có thể chuyển nó, nhưng việc mất những khả năng khác là rất 
lớn. Vậy nó có nghĩa là ngay cả nếu Ise-kun có được một cơ thể mới 
và linh hồn của cậu ấy và Sacred Gear được đặt vào trong nó, chúng 
tôi không thể vứt bỏ cơ hội của cậu ấy sau khi hồi phục và mất đi 
khả năng. 


“Nếu những quân cờ tội lỗi vẫn không ngừng hoạt động và nếu linh 
hồn và Sacred Gear của cậu ấy vẫn còn hiện diện, khi đó có thể hồi 
phục được nó. Nói cách khác nếu chúng biến mất, khi đó chúng tôi sẽ 
không có bất cứ phuong pháp nào. Nhung câu ấy vẫn có Sacred 


thể như vậy, chính bản thân Sacred Gear vẫn còn và linh hồn của anh 
ta ở trong nó. Nếu như linh hồn của cậu ấy trong Boosted Gear, cậu 
ấy có thể chịu được một thôi gian trong lỗ hổng thứ nguyên. Tôi 
nghe nói các longinus của thế hệ này có sự phát triển bất thường vì 
vậy sự may mắn của cậu ấy là một phần của nó. -Một trường hợp 
chưa bao giờ xảy ra, nhưng chúng tôi có thể nói cậu ấy có một sự 
may mắn rất lớn. 


Tại câu trả lời này, tôi......... Chúng tôi....... 
“Ueeeeeeeeeeeen! Ise-saaaaaan!” 


Asia-san khóc rất lớn. Đó không phải là khóc vi buồn nhưng là sự vui 
sướng. Akeno-san, Koneko-chan, và Ravel-san cũng rơi xuống những 
giọt nước mắt lớn. Trong nỗi tuyệt vọng, chúng tôi đã tìm được ánh 
sáng..... Không. Có về như chúng tôi đã tìm thấy một niềm hy vọng 
lớn. Đúng vậy nếu có khả năng cậu ấy được sống, khi đó cậu ấy phải 
sống! Lý do Hyoudou Issei là người đã tạo ra rất nhiều tình huống 
thần kì trong nhiều tình huống, và đó là “Oppai Dragon” của mọi 
người. Mọi người ở đây biết cậu ấy hơn bất kì ai. Hội trưởng bao che 
mặt cô ấy với cả hai tay của cô ấy và cô ấy rơi những giọt nước mắt 
của sự sung sướng. 


eres Ise, vay em vẫn sống...... Đúng vậy, không có cách nào làm cho 
em chết được!” 


Có khả năng Ophis ở bên cạnh cậu ấy. Nếu Ise-kun sống, đương 
nhiên khi đó Ophis sẽ ở đó với cậu ấy. Giống như Ajuka Beelzebub- 
sama đã nói, nó sẽ không có gì lạ nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Nếu 
Ddriag cũng ở bên cạnh cậu ấy, khi đó sẽ không có sự có sự hỗ trợ 
tình cảm nào hơn thế. Quy vương-sama kết thúc việc nhìn những 
quân cờ tội lỗi và trả chúng lại cho Hội trưởng. 


“Trong bất kì trường hợp nào, đây là một thứ em nên giữ, Rias 
Gremory. Em nên yên tâm. Người yêu của em là [Oppai-Dragon] 
người hay tạo ra những sự xuất hiện thần kỳ. Có lẽ linh hồn của cậu 
ấy sẽ trở lại bởi chính nó với Ophis và sức mạnh của Sekiryuutei 
Ddraig! -Tôi sẽ cho người kiểm tra lỗ hổng thứ nguyên. Nó cần một 
người hầu nào đó của Falbium hiểu biết nhiều về vấn đề này.” 


Khi Ajuka Beelzebub-sama đặt tay của anh ấy ra phía trước, một vòng 
tròn dịch chuyển ma thuật đã được tạo ra trước chúng tôi. 


“Tất cả các em nên đi. Địa ngục cần những sức mạnh của các quý 
tré. Đừng sợ, cậu ấy sẽ quay lại. Tôi nghĩ tất cả các em biết rõ nhất. 
Cậu ta là một con quỷ như thế phai không?” 


Đúng, nó chính xác như những gi Ajuka Beelzebub-sama đã nói. Nếu 
cậu ấy còn sống, khi đó chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại. Thậm chí nếu 

có gì xảy ra, miễn là cậu ta còn sống thì chắc chắn cậu ta sẽ quay lại 
với chúng tôi. Không ai ở đây nghi ngờ điều đó, Ise-kun. Chúng tôi sé 
đợi. Đó là tại sao làm ơn hãy quay lại. 


Địa ngục...... Những đứa tré ở địa ngục đang đợi cậu trở lại. 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 


Dimensional Gap 


Nơi mà tôi, Hyoudou Issei, thức dậy là trên một nền đất màu đỏ. Tôi 
mơ thấy một giấc mộng kì lạ. Trong giấc mộng đó, tôi đang cổ vũ cho 
Kiba chống lại Siegfried. Có vẻ như cậu ấy đang gặp rắc rối nên tôi 
cho cậu ấy mượn thanh Ascalon...... Những người khác trông không 
vui vẻ cho lắm nên tôi cũng động viên họ! 


Khi tôi nhìn quanh, có những tẳng đá trông...... nhọn hoắt? Nơi đây 
là sa mạc chăng? Tôi không chắc chắn, nhưng tôi đang nằm trên nền 
đất đỏ. Khi tôi nhìn lên bầu trời, nó trông thật hỗn loạn vì có nhiều 
mau sắc khác nhau. Cam giác giống như đang nhìn qua một cái kính 
vạn hoa vậy. Chờ đã, đừng nói đây là địa ngục nhé? Nếu tôi nhớ 
không lầm, tôi đang đuổi theo Shalba, kẻ đã bắt Ophis va cố cứu lay 
cô ấy....... Sau đó chuyện gi da xay ra? Tôi đã cố trở về ouis Tôi đánh 


mập mờ. 

[ Cậu đã mở mắt rồi sao? Ta đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ 
xảy ra với cậu.] 

Tôi có thể nghe thấy tiếng cộng sự của mình. 


[ Ddraig? Vâng, tôi bị ngất đi và....... huh? Lạ thật. Cơ thể của tôi 
cảm thấy là lạ kiểu gì ấy.] 


Tôi nhận ra thay đổi trên cơ thể mình........ Quái lạ. Tôi đã mất đi xúc 
giác! Tôi không cảm nhận được bất kì thứ gì! Mặc dù tôi đang mặc 
giáp nhưng tôi lại không thể cảm nhận được nó! Chuyện gì đang xảy 
ra vậy!? Tôi cố hạ chiếc giáp mặt xuống như tôi vẫn thường làm 

No tôi không làm được! V-Vậy thế này thì sao!? Tôi làm cho giáp 
tay biến mất. Rồi- 


Tay tôi..... Tay tôi đâu rồi!? 


Cánh tay tôi, vốn phải ở trong khi tôi làm bộ giáp biến mất, lại không 
có ở đó! C-Chờ đã...... Đừng nói là cả người tôi cũng như vậy 


nhé.....? Tôi dang bối rối không biết chuyện gi đang xảy ra với mình 
và rồi Ddraig nói. 


[Cơ thể của cậu đã tiêu biến bởi lời nguyền của Samael. Linh hồn 
của cậu đã được đưa ra khỏi cơ thể và được đặt lại vào trong bộ 
giáp. Có thể nói rằng chỉ có linh hồn của cậu là còn nguyên vẹn. 
Nhưng đó là một quyết định khó khăn xem có nên làm vậy được hay 
không.] 


Cơ thể của tôi đã bị tiêu biến? Tôi đang ở trạng thái linh hồn sao? Và 
ông đặt nó vào trong bộ giáp? 


Tôi nghĩ về nó và nhận ra ngay điều này nghĩa là gì. 


Dsus Sao lại có thể như vậy được!? Nếu tôi không có cơ thể, sao mà 
tôi có thể ấy ấy với Riaaaaaas!!] 


Tôi hét lên trong khi ôm chặt lấy đầu! Chết tiệt! Nếu tôi không có cơ 
thể thì làm sao mà sờ vếu được đây!? Không thể chạm vào vếu của 
Rias và Akeno-san và cả bộ ngực đang phát triển của Asia nữa!? Chắc 
hẳn đây phải là một trò đùa khi bảo tôi không thể chạm vào chúng 
nữa!! 


Tôi vừa mới bắt đầu một mối quan hệ với Rias! Nếu cứ như thế này 
thì làm sao tôi có thể ấy ấy với cô ấy được! 


Cộng sự của tôi trả lời. Rồi tôi nói với ông ay. 


[ Đừng có nói “Eh?”! Đây là vấn đề sinh tử đấy! Tôi là bạn trai của 
Rias, nhưng tôi không thể làm mấy chuyện dâm dục mà không có cơ 
thể! Chạm vào bộ ngực ấy với hai bàn tay của mình! Với hai bàn tay 
của mình! Tôi không thể bóp chúng! Thà chết còn hơnnnnnn! Ông 
bảo tôi phải làm tình như thế nào khi chỉ có mỗi bộ giáp!? Dullahan 
là tên duy nhất có thể chơi cái kiểu đó!] 


Không chỉ có Rias! Tôi vẫn chưa chán sờ vếu Akeno-san! Vếu của 
Asia và Koneko-chan cũng mới đang phát triển thôi ông biết không? 
Điều tệ nhất là chỉ được nhìn chúng! Có lẽ sẽ không tệ lắm nếu họ 
vào trong bộ giáp của tôi và nói “Aaaah, bên trong Ise thật là lạnh 


họ bằng chính da thịt của mình! 


[ Ông đang nói rằng tôi không thể sinh con với Xenovia nữa sao! Chết 
tiệt! Tôi cũng muốn sinh con với Irina! Geez, tôi không quan tâm nếu 
chỉ được làm tình bằng bộ giáp nữa! Chết cmn tiệt! Mọi chuyện sẽ ổn 
thôi nếu tôi có thể cảm nhận được vếu của họ bằng bộ giáp đúng 
không!?] [ Ah... Ummm. Cậu biết đấy cộng sự...... ] 


Ddraig nói với giọng ngạc nhiên. Chuyện gi thế!? Tôi còn đang sốc vì 
mất cơ thể đây nè! Còn chuyện gì nữa sao!? 


[ Chuyện gì vậy Ddraig!? Tôi đang rất ức chế đấy nhé! Nói chuyện 
sau đi! Gái định mệnh! Tôi tưởng rằng mình sẽ về nhà ngay sau khi 
đánh bại tên Ma vương Shalba giả mạo đó......... Ah. Nhân tiện Ophis 
đâu rồi? Tôi ở lại chiều không gian nhân tạo để cứu cô ấy mà.] 

Phải, Ophis. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đánh bại Shalba. Rồi tôi cứu Ophis 
và đang chuẩn bị quay về khi cơ thể tôi gục ngã dưới lời nguyền của 
Samael. Ngay khi tôi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên vùng đất đỏ và mất 
đi cơ thể. Tôi nhìn quanh để tìm Ophis. 

“Trúng rồi trúng rồi trúng rồi.” 


Khi tôi lại gần, Ophis nói như vậy. 


TY as 
| 


“Ta sé danh bai Great Red.” 


He....... ? C-C6 đang nói cái gì vậy Rồi, tôi nhận ra. Nơi tôi đang 
đứng! Tôi tưởng chúng là những tang đá cứng, nhưng 


Tôi chạy trên nền đất đỏ! Nó không lớn lắm và tôi sớm tìm ra điểm 


kết thúc. Nhưng thứ tôi thấy là...... một thứ sắc nhọn cực kì lớn! 
Không, nó không phải là.....! Đây là một cái sừng sao!? 


Tôi bước thêm một chút nữa. Và có về như tôi đang ở trên đầu một 
thứ gì đó! Tôi đang ở trên một sinh vật rất thân quen. 


Phải, nền đất này chính là một con rồng khổng lồ, Great Red! 
Uwaaaaaaaah! Tôi đang ở trên Great Red! 


Ddraig nói trong khi thở dài. 


[ Sau khi cậu đánh bại Shalba Beelzebub, cậu đã dùng hết sức mạnh 
trong chiều không gian nhân tạo đang sụp đổ. Sau đó chiều không 
gian nhân tạo ấy sụp đổ hoàn toàn. Tình cờ làm sao Great Red lại 
đang băng qua đó. Rồi Ophis cưỡi lên Great Red và mang cậu theo. 
Đây chính là vô thứ nguyên. Nhân tiện cậu đã bất tỉnh vài ngày rồi 
đấy.] 


Vậy là mọi chuyện là như vậy huh. Tình cờ gặp Great Red...... Tôi 
thật may mắn. Hóa ra đây là vô thứ nguyên. Đúng là một nơi đầy bí 
2T In" 


Chờ đã, vài ngày đã trôi qua rồi sao!? ...... Ôi má ơi. Mọi người chắc 
hẳn phải lo lắng lắm. 


[ Nghĩ về việc cậu thu hút người khác ra sao, ta chỉ có thể nghĩ rằng 
cậu đã thu hút Great Red một cách tự nhiên thôi....... Cơ hội gặp gỡ 
những sinh vật huyền thoại của cậu đã là bất thường rồi. Thoát khỏi 
hiểm nguy bằng năng lực thu hút người khác. Cậu đúng là khó 
lường. ] 


Đừng nói vậy..... Tôi cũng đang thắc mắc về việc này đây. 


Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời dâm dục yên bình mà sao mấy thứ 
quái lạ như vậy cứ tìm đến tôi vậy! Nó còn hơn cả nghiêm trọng ấy 
chứ. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Suy cho cùng, tôi mất đi cơ 
thể ma! 


Mi: Có lẽ tôi nên đi thanh tẩy. Ah, tôi sẽ nhận sát thương nếu bị 
thanh tẩy! Tôi chẳng thể làm gì về chuyện đó được cả! 


_ Chà chẳng có gì thay đổi kể cả tôi có nói vậy. Dù sao đi nữa tôi 
cũng ổn với việc Great Red tình cờ lướt qua, và tôi được cứu sống. 


Ophis ngừng đánh Great Red và nhìn lên trời. 
[ Sao vậy. Cô không về thế giới của mình à?] 


Tôi nói với Ophis. Chẳng có gì lạ nếu cô ấy bỏ tôi lại và trở về nhà 
cả. 


“Với ta, đây là Thế giới của ta.” 
Phải rồi. Vô thứ nguyên này là quê hương của cô ấy mà. 


eee Tôi nói nhầm rồi. Cô không trở về Am phủ hay thé giới loài 
người sao?] 


“Cậu nói rằng “hãy về cùng nhau”. Vì vậy nên ta ở đây. Ta sẽ về cùng 
nhau.” 


Đúng là một Thần Long-sama thật thà mà. Cô ấy không hề xấu một 
chút nào. Cô ấy thuần khiết. 


[.....Cô đúng là lạ thật đấy. Nhưng cô chẳng hề xấu xa chút nào...... 
haaa. Dù sao đi nữa, liệu tôi có thể trở về nhà? Chẳng phải là Sensei 
triệu hồi tôi sao?] [ Đúng vậy. Nhưng chỉ có những quân cờ tội lỗi 
của cậu trở lại thôi. Đó là một hiện tượng hiếm thấy. Những quân cờ 
tội lỗi là những thứ đầy bí ẩn.] 


Ddraig nói vậy sao! Tôi được triệu hồi trở lại!? Nhưng chỉ những 
quân cờ tội lỗi trở về!? 


[Ông nói thật đấy à! Ah, đúng vậy rồi. Tôi không thấy những quân 
cờ tội lỗi của tôi phan ứng lại!] 


Điều này khiến tôi thấy chán nan.... Nghiêm túc đấy. Ngay cả khi 
linh hồn tôi được giữ lại, tôi mất cả cơ thể và những quân cờ tội 
lỗi....... Những gi còn lại là linh hồn của tôi, Sacred Gear, và Ddraig? 
Thật đáng ngạc nhiên là tôi vẫn còn sống. Không, ngay cả khi còn 
sống thì trạng thái này cũng thật tuyệt vời....... Thật ra, tôi là cái 
quái gi vậy?....... Đừng nói với tôi rằng Chichigami-sama ban phước 
cho tôi như vậy nhé? 


[ Gội nguồn sức mạnh của cậu là những quân cờ tội lỗi. Phải vậy 
không cộng sự?] 
Đúng vậy đấy Ddraig. Để làm được Triaina và True-Queen cũng là 


nhờ những quân cờ tội lỗi. Chính vì vậy, tôi đã nhận được những sức 
mạnh khác nhau từ các Sekiryuutei đời trước. 


[ Dù sao đi nữa, tôi cần nói cho mọi người biết rằng tôi vẫn an 
toàn.... dù thật sự là tôi không hề ổn......C-Chà , ít nhất tôi muốn nói 
với họ rằng tôi còn sống. Nhưng liệu tôi cứ ở trạng thái này có ổn 
không?] 


Bên trong bộ giáp của tôi hoàn toàn trống rỗng...... Liệu tôi có thể 
gọi như vậy là còn sống không? Ô có chứ. Tiềm thức của tôi vẫn còn 
đây mà. 


[ Cậu đang mượn sức mạnh của Great Red. Nên hiện giờ thì đúng 
vậy.] 


Ddraig trả lời. N-Như vậy là tôi phải luôn ở cùng Great Red! 


[ Dù gì đi nữa tôi cũng không thể trở lại bình thường! Mợ nó tôi kẹt 
lại ở đây rồi...... ] [ Ta có thể trở lại chủ đề chính được chứ cộng 
sự?] 


Ddraig nói vậy. 


[ Nn? Gó chuyện gi vậy?] [ Vâng. Xác nhận lại tình hình hiện tại.] [ 
Ông nói là tình hình hiện tại sao....... Tôi phải đi cùng Great Red 
trong vô thứ nguyên trong trạng thái này đúng không? Ông muốn nói 
rằng tôi phải sống trong một thế giới mãi mãi không có ngực, mông 
và đùi gái, đúng không?........ Đây đúng là địa ngục. Con đường trở 
thành Harem king của tôi đang ngày càng xa.] [ Hahahaha! Không từ 
bỏ giấc mơ trở thành Harem-King kể cả khi đang ở trong tình trạng 
như vậy! Đúng như mong đợi từ cộng sự của tôi!] 


Ddraig cười một cách vui vẻ. Đây không phải chuyện đáng cười đâu! 
Chuyện này cực kì nghiêm trọng với tôi đấy! Đó là ước mơ của tôi! 
Thật sự thì rất khó để trở thành Harem-King vì giờ cơ thể của tôi 
không còn nữa! Không, trong trường hợp tệ nhất thì tôi phải nghĩ ra 
cách làm mấy trò đâm dục bằng bộ giáp của mình! 


[ Hiểu rồi. Cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao phần tiềm thức còn lại 
của những chủ nhân trước lại để mọi thứ cho cậu lo liệu rồi. ] 

súng Ông đang nói cái gì vậy? Ý ông là sao? Tôi liền gửi tiềm thức của 
mình vào trong Sacred Gear. ......... Tôi có thể nhìn thấy một thế giới 
màu trắng. ....Có một bộ bàn ghế. ....... Nhưng lại không có ai ở đó. 
Chẳng hề thấy một senpai nào ở đó! Chuyện này nghĩa là sao!? 


Ddraig nói một cách lặng lẽ. 


[.....Cộng sự. Linh hồn của cậu suýt nữa thì biến mất bởi chất độc 


của Samael. Đã quá muộn để giữ được cơ thể của cậu nên chúng ta 
đã bỏ nó đi. Sau khi cơ thể của cậu bị ảnh hưởng thì sẽ tới linh hồn 
của cậu. Lúc đó, linh hồn cậu đã sắp bị tiêu diệt bởi chất độc của 
Samael. Ngay cả ta cũng không nghĩ được ra cách nào tốt hơn. Thậm 
chí ta còn định tìm chủ nhân tiếp theo nữa cơ.] 


Svante Chờ đã. Vậy sao linh hồn tôi lại thoát? 


[ Tiềm thức của những người sở hữu trước đã bảo vệ cậu khỏi chất 
độc của Samael. Trong khi họ thay cậu nhận lời nguyền của Samael, 
ta đã đưa linh hồn cậu ra và đặt vào bộ giáp. Canh giờ quá chuẩn 
xác. Nếu ta mà chậm dù chỉ một chút thôi, thì bây giờ cậu đã không 
còn ở đây.] 


ER Cái gì...... Điều đó nghĩa là tôi còn ở đây là nhờ các senpai.......! 
Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều với họ!? Họ bắt đầu cười 
vì đã thoát khỏi lời nguyén của Sekiryuutei! Họ còn cho tôi lời 
khuyên khi còn ở không gian nhân tạo! Tôi còn nghĩ từ giờ chúng tôi 
có thể trở thành những người bạn! Chuyện nay........ Một lời từ biệt 
như vậy là chưa đủ....! 


[ Ta có thể hiểu cảm giác của cậu. Vì vậy cậu có thể nghe những lời 
cuối cùng cau họ không? Họ để lại những lời này. -Đây là thông điệp 
cuối cùng của họ.] 


Yeah hãy để tôi nghe nó! Những lời họ muốn nhắn nhủ tôi! 

tản: Chờ đã....Tôi nhớ là chuyện này đã từng xảy ra rồi.....Tôi có một 
linh cảm xấu. Rồi một đoạn phim được chiếu từ viên đá. Đó là cảnh 
các senpai của tôi. Họ nói với một nụ cười sảng khoái. 

[[[[Pochi và Pochi, Zoom Zoom, Iyaaaan!]] ]] 


ecw cece 


Thật sự không còn gi để nói. Đúng như tôi đã nghĩ! Tôi biết ngay là 
kiểu gì cũng vậy mà! Mấy tên Sekiryuutei đời trước, các ông thích bài 
hát đó đến thế sao? Ngay cạnh đó, Hakuryuukou-senpai cũng nở nụ 
CƯỜi. 


[ Mông cũng tuyệt lắm đấy, Sekiryuutei đương nhiệm à.] 
Nói vậy với Vali ấyyyyyyyyy!! 


Ah đoạn phim kết thúc rồi! Nghiêm túc đó ha!? Thế thôi sao!? 
Nmooooooooooooou! Sao senpai các ông chẳng để lại lời nào hay ho 


cho kouhai của mình vậy!! Điều duy nhất tôi có thể nói với họ là 
“Cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ cố hết sức!” trong khi ôm đầu! Không, tôi 
rất biết ơn họ vì đã cứu mạng tôi! Vậy sao họ không làm cho nó cảm 
động một chút! Tôi thở dài và Ddraig nói với tôi. 


[ Nhìn xa một chút sang bên trái. ] 


Tôi nhìn sau khi Ddraig nói vậy. -Có một khối thịt. ....... Great Red bị 
muỗi cắn hay sao vậy? Ah, nó có mạch đập! Có gì đó ở trong sao? 

[ Cai gì vậy?] [ Nó là một cái kén. Không, cậu có thể nói nó là một 
cái lồng nuôi dưỡng.] [ Kén? Nuôi dưỡng? Gái gì ở bên trong vậy?] [ 
Yeah, cơ thể của cậu đó. Cơ thể đã bị tiêu biến của cậu đang được tái 
tạo lại trong đó. Nó đang tạo ra cơ thể mới cho cậu bằng một phần 
thịt của Great Red và sức mạnh của Ophis.] 


` 


Tôi không thốt nên lời, và Ddraig cười sang khoái. 


[ Kukuku. Cậu sẽ được hồi sinh bởi một Long Thần và một Chân 
Long. -Công sự. Chuẩn bị phản công thôi. ] 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Satan 


Lãnh địa của người chết. 


Nằm ở tầng thấp của Âm phủ và là nơi linh hồn của người chết được 
phân loại. Tôi, Azazel, đang đến đó. 


Lãnh địa của người chết là một trong những thế giới Olympus....... vị 
thần từ phe Hi Lạp Hades là kẻ quản lí nó. Nó không lớn như Âm 
phủ và nó là Thế giới của người chết, đó là một cùng đất cằn cỗi mà 
không sinh vật nào có thể sống được. 


Một điện thờ Hi Lạp xuất hiện ngay khi tôi tới tầng đáy. Đây là nơi lũ 
Tử Thần của thế giới này sống và cũng là lâu đài của Hades, “Điện 
thờ Hades”. 


Tôi đặt chân vào trong cùng vài người. Ngay khi chúng tôi vừa bước 
vào, lũ Tử Thần tụ tập lại và nhìn chúng tôi với ánh mắt thù địch. 
Chúng tôi tới đây mà không hề báo trước. Vì vậy đối với chúng, nó 
giống như một vụ tấn công. Lí do chúng tôi tới đây thì đơn giản thôi. 
Đó là để phàn nàn với tên khốn đó, Hades, và để ngăn chặn tên khọm 
xương xẩu đó tự tung tự tác dưới Âm phủ trong khi cuộc khủng 
hoảng này vẫn đang diễn ra. Tên khốn đó bị ám ảnh bởi việc quấy 
nhiễu Quỷ và Thiên thần Sa ngã. Hắn chắc chắn đang âm mưu xen 
vào đúng lúc, trong khi những con quái vật tạo bởi [Annihilation 
Maker] đang hoành hành dưới Âm phủ. Vậy nên chúng tôi tới đây 
hôm nay là để đảm bảo hắn không làm trò khỉ . 


Nơi chúng tôi tới, là một nơi trông giống như khu vực làm lễ. Những 
món trang trí như là vàng được dùng cho nội thất và nó đẹp đến nỗi 
thật phí phạm khi đặt nó ở Âm phủ. Có một bức tranh chạm trên 
tường về bộ ba thần Olympus —Zeus, Poseidon va Hades và nó được 
khắc nổi lên. Rồi từ sâu trong điện thờ, một Xương xẩu-sama mặc lễ 
phục thường thấy trên người các tu sĩ, Hades, tiến tới trong khi mang 
theo vài tên Tử Thần bên mình. Hắn có một luồng khí khó chịu 
quanh mình. 


Lũ Tử Thần đi theo hắn có vẻ cũng rất ghê gớm. Xét theo khí chúng 
tỏa ra, chúng chắc hẳn phải là Grim Reaper cấp cao hoặc Grim 
Reaper cấp tối thượng. 


Ty Tên Tử Thần cấp tối thượng hôm trước, Pluto, không ở đây nên 
tôi thấy khá khó chịu..... 


Nhìn thấy Hades, người đàn ông đứng cạnh tôi tiến lên trước một 
bước. 


“Đã được một thời gian rồi. Là tôi, Ma vương Lucifer từ Âm phủ, 
Sirzechs xin ra mắt . Thần cai quản lãnh địa của người chết ,Hades- 
sama .Tôi rất xin lôi vì lần viếng thăm đột ngột này.” 


Đúng thé , một trong số những người đến cùng tôi là Sirzechs. Sau 
khi tôi trở về từ chiều không gian nhân tạo, tôi nói tất cả mọi thứ 
cho cậu ta kể cả chuyện của Ophis và Ise. Tôi biết mình không ở vị 
trí để có thể được tha thứ, nhưng tôi vẫn nói “Tôi xin lỗi” với 
Sirzechs. Cau ta lặng lẽ lắng nghe chỉ tiết từ tôi mà không hề thay đổi 
sắc mặt. Cậu ấy còn không trách cứ tôi vì điều đó. ....... Tôi còn 
chuẩn bị ăn đấm của cậu ta vì đã để Rias và Ise bị như vậy. Tôi đã 
phạm nhiều tội như vậy đó...... 


Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ của mình đối phó với những con quái 
vật khổng lồ đang tiến tới và những thành viên phe Cựu Ma vương 
đang hoành hành trong từng khu vực, Sirzechs nói với tôi. “Tôi đang 
định tới lãnh địa của người chết. Tôi muốn ông đi với tôi”. 


Sirzechs đoán trước rằng Hades sẽ hành động trong lúc hỗn loạn này. 
Làm thế nào để xử lí Hades, kể còn không nghe lời chúng tôi? Câu trả 
lời chính là để chính Ma vương tới thăm Hades một chuyến. Và tôi 
cũng vừa mới nhận được thông tin về Ise một lúc trước. Tôi cũng nói 
với Sirzechs. Sirzechs cũng phần nào yên tâm. Cậu ta chắc hẳn đã 
phải lo sốt vó. 


Dù sao đi nữa, nếu Ophis ở cùng cậu ta và Ddraig cũng an toàn, cậu 
ấy có thể quay lại bang cách nào đó. Cậu ta là Vếu long- sama bất bại 
mà. 


Phe quỷ cũng đã bắt đầu tìm kiếm trong vô thứ nguyên, nên sớm 
muộn gi cậu ta cũng sẽ trở lại. Công việc còn lại là tạo ra một cơ thể 
mới cho cậu ta. ...... Ngoài linh hồn của cậu ta, tôi không chắc liệu 
việc đặt Sacred Gear của cậu ta trở lại có suôn sẻ hay không.....Tôi 
chỉ muốn đưa cậu ấy trở lại với càng ít nhân tố tiêu cực càng tốt. 
Hades cười. 


< Khiến cậu phải tới đây.....Fafafafa. Ta đã không ngờ được điều 
nay. > 


Dù vậy trông hắn vẫn rất tự tin. Sức mạnh của han thực sự là vấn dé 


lớn đó. Hắn biết hắn có thể đánh bại chúng tôi dù hắn có phải đấu 
lại cả tôi và Sirzechs. Michael cũng nói rằng cậu ấy muốn theo chúng 
tôi, nhưng tôi ngăn cậu ta lại vì để một Tổng lãnh Thiên thần đặt 
chân đến địa ngục thì khá rắc rối. Hades liền nhìn vào người đứng 
sau chúng tôi. 


< Vậy tên thiên thần giả ở đằng kia là ai thế ? Ta có thể cảm nhận 
được vẻ bất thường từ han> 


Người đứng sau chúng tôi là một thanh niên mặc áo choàng tu sĩ có 
tóc vàng và mắt xanh lục. -Sau lưng anh ta, 10 đôi cánh trắng muốt 
mọc ra. Cậu thanh niên liền giới thiệu một cách đơn giản. 


“Xin chào. Tên tôi là Dulio Gesualdo, quân Joker của [Brave Saint]. 
Tôi ở đây để bảo vệ Lucifer-sama và Azazel-sama. Mặc dù trông họ 
chẳng có vẻ gi là cần nó cả. Nhưng Michael-sama nói “Dé đề phòng”. 
Đó là công việc của một thiên thần.” 


Cậu ta trông có vẻ vô tư...... Đúng như lời đồn. Tên Joker kì quặc, 
Dulio. Ké sở hữu [Zenith Tempest] và là một [Brave Saint] cai quan 
bầu trời. 


cử TU Quân át chủ bài được đồn thổi của thiên đàng à. Ta nghe nói 
Longinus của ngươi có thể thoải mái điều khiển thời tiết thế giới...... 
Fafafafa. Tên Michael đó. Ta không bao giờ nghĩ rằng hắn lại gửi 
quân Joker của hắn tới đây. > 


Điều đó cho thấy ngươi nguy hiểm cỡ nào đó. Ngoài ra ở bên ngoài, 
người sở hữu Longinus [Canis Lykaon] mà tôi đưa tới đây đang chờ 
sẵn. Phòng khi có chuyện xảy ra. 


<Ông trùm của lũ dơi và lũ quạ, và hai Longinus.....Các người không 
nghĩ như vậy là có hơi bắt nạt khi đem những người như vậy đến 
cho một lão già như ta? > 


Xem ai đang nói kìa. Ông có sức mạnh để cân hết chúng tôi kể cả với 
những người đang ở đây. ...... Vậy Slash Dog đang chờ ở ngoài cũng 
đã bị phát hiện. Đúng như mong đợi từ Thần cai quản xứ sở của 
người chết. 


< Có về không tệ nếu vừa nhâm nhỉ trà vừa nói chuyện với tất cả các 
cau ....... Nhưng ta sẽ hỏi thang . Các cậu đến đây có việc gì? > 


“Vài ngày trước có một việc bất ngờ xảy ra ở lãnh địa của Glasya- 
Labolas dưới Âm phủ. Em gai tôi, hầu cận của nó và Azazel đây đã bị 
Khaos-Brigade tấn công ở khách sạn gần sân vận động thăng cấp quỷ 
cấp trung. 


< Ah, chuyện đó. Ta đã nhận được báo cáo về chuyện đó. > 


“Và tôi nghe nói rằng Thống lĩnh và những người khác đã bị Tử Thần 
tấn công.” 


Hades giải thích trong khi thỉnh thoảng lại thêm những lời lịch sự 
vào bài diễn thuyết của hắn......Lời nói của hắn khiến tôi phát bệnh. 
Tôi thực sự muốn xiên cổ hắn với ngọn thương ánh sáng của tôi....... 


Tên khốn này. Hắn nói những thứ Pluto đã nói chi là trêu đùa! Ngươi 
đang nói rằng đó là một lời cảnh báo nho nhỏ sao!? Ngươi gửi từng 
đó Tử Thần và lại còn cả một Tử Thần huyền thoại nữa...... ! Hắn 
tiếp tục trong khi vuốt cằm vốn chả còn tí thịt nào trên đó. 


<Mặc dù vậy có vẻ như đó là sự hiểu nhầm của ta. Nếu các cậu có 
bất kì tổn hại nào thì ta sẽ xin lỗi. Nếu các ngươi muốn lễ vật chuộc 
tội thì cứ nói với ta. Cơ bản ta có thể ban cho các ngươi bất cứ thứ gì 
ngoại trừ mạng sống cỦa ta. > 


ng Phong thái nói chuyện và thái độ nhượng bộ của hắn trước 
chúng tôi. Chắc hẳn hắn cố tình làm vậy, nhưng nó chắc chắn đang 
khiến tôi sôi máu lên. Vì tôi đang ở đó, càng lúc tôi càng giận. Nhưng 
tôi có lí do để không bị dắt mũi bởi lời nói của hắn. 


....Đó là vì có một người đang tỏa ra áp lực khủng khiếp ở đây. ...... 
Tôi chưa bao giờ biết rằng biểu hiện bình tĩnh của cậu có thể đáng sợ 
đến mức này Sirzechs. Cậu không thường để tôi cảm nhận được chút 
khí nào, nhưng giò tôi có thể cảm nhận được rất nhiều khí từ cậu. 
Nghe Hades nói xong, Sirzechs gật đầu một lần. 


“Vậy sao. Vậy là chỉ do sự hiểu nhầm của ông cả à....... Tôi hiểu rồi. 
Ngoài ra tôi tới đây vì cũng nghe được một tin đồn không được tốt 
cho lắm.” 


Cậu đang bắt đầu vào việc chính, nhỉ Sirzechs. Sirzechs liền đặt câu 
hỏi lần nữa. 


“Hades-sama. Tôi nhận được báo cáo rằng ông bí mật liên kết với 
Khaos-Brigade. Tôi nghe rằng ông đang giúp phe Cựu Ma vương. Tôi 
cũng nghe nói rằng chúng đã dùng Samael. Nếu điều này là chính 
xác, thì hành động của ông sẽ được coi là phan động. Ngay cả khi vi 


thế của chúng ta khác nhau, mọi phe phái đều nhất trí để không 
khiến chuyện đó lộ ra. Tôi không muốn thắc mắc về sự vô tội của 
ông, nhưng để kiểm chứng liệu ông có thể cho chúng tôi xem tình 
trạng phong ấn của Samael được chứ? 


Chúng tôi có thể kiểm tra xem Hades có dùng Samael hay không bằng 
cách kiểm tra phong ấn để giam giữ Samael đã được dùng bao lâu 
rồi. Nếu hắn vô tội, thì phong ấn đó đã được thực hiện từ rất lâu rồi. 
Nếu hắn có tội, thì phong ấn chắc hẳn đã bị gỡ ra gần đây. Nếu có 
thể kiểm tra được nó, thì chúng tôi sẽ có chứng cứ buộc tội hắn. Có 
vẻ Hades thở dài trước câu hỏi của Sirzechs. 


< Thật là ngu ngốc. Ta rất bận. Ta không có thời gian để bị buộc tội 
như vay. > 


Hades cố đánh bai chuồn sau khi nói vậy! 


Hey hey hey! Tên khốn này lơ đi những thứ đặt hắn vào thế bí! Tôi 
cố đuổi theo hắn nhưng Sirzechs dùng tay ngăn tôi lại. 


“Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ ngừng chất vấn ông. Nhưng sự thật là ông đang 
bị buộc tội. Vậy thì hãy làm một việc nhé? Tôi muốn ông ở yên đây 
với chúng tôi cho tới khi vụ việc quái vật dưới Âm phủ được giải 
quyết.” 


Sirzechs đưa ra phương án khiến Hades chôn chân tại đây. Một ý 
tưởng nhằm đặt Hades dưới sự quản lí của chính Ma vương, nên 
Hades sẽ không thể tác quái dưới Âm phủ. 


Đây là giải pháp cuối cùng của chúng tôi. Dù chúng tôi biết kiểu gì 
mọi chuyện cũng sẽ như vậy ngay từ đầu. Tôi cũng nói rằng chúng 
tôi nên phong tỏa điện thờ của Hades cho tới khi tiêu diệt sạch lũ 
quái vật. Nhưng Sirzechs nói rằng thay vào đó cậu ấy muốn nói 
chuyện với ông ta. Không phải là cậu ấy không thể chịu đựng được, 
mà đây là kiểu tính cách của Sirzechs khiến cậu ấy làm những việc 
để giảm thiệt hại đến mức tối đa. Hades ngừng bước và quay người 
lại. 


< Cậu vừa nói một điều khá thú vị đấy nhóc..... Như thế này thì sao? 
-Ta sẽ chấp nhận lời đề nghị đó nếu cậu cho ta thấy hình dạng thực 
sự của cau. > 


ecw cece 


Trong thoáng chốc, tôi trở nên cam như hên trước lời của Hades. 


ae Tên khốn nan mat hạng này cuối cùng cũng dé lộ ban chất a. 
Hades tiếp tục. 

....m lặng trong thoáng chốc. 

Sirzechs gật đầu. 


“-Tốt thôi. Nếu điều đó khiến ông ở lại đây, thì chuyện đó cũng đơn 
giản thôi. Nhưng tôi khuyên những kể đứng sau ông nên lui lại. — 
Bằng không chúng sẽ tan biến.” 


Sau khi nghe Sirzechs nói, lũ Tử Thần quanh Hades còn tổ ra thù địch 
hơn trước. Sirzechs cởi áo và bảo tôi và Dulio lùi lại. 


` Cậu định làm thật đấy à Sirzechs? Trong khi tôi và Dulio chứng 
kiến, Sirzechs tăng cường quỷ năng. Quỷ năng của sự tàn phá phát ra 
từ người cậu ấy, và cơ thể cậu bắt đầu chuyển màu đỏ. 


Toàn điện thờ bắt đầu rung lắc. ...... Chắc chắn nó rung là do quỷ 
năng của Sirzechs. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả điện thờ được 
xây dựng vô cùng chắc chắn đang phát ra tiếng động. Những vết nứt 
lớn xuất hiện khắp khu vực làm lễ và trong đó có cả trên trần, tường, 
và trên mặt đất nữa. Từ những rung động đó thì không chỉ cái điện 
thờ, mà thậm chí cả khu vực này đang chấn động bởi quỷ năng của 
Sirzechs sao.....? 


Những thứ xưng quanh Sirzechs tan biến mà không để lại dù chi chút 
bụi, bởi sức mạnh tàn phá khủng khiếp tỏa ra từ cậu ta. Ngay khi 
luồng khí đỏ thẫm bao quanh Sirzechs, luồng khí mãnh liệt ấy bao 
phủ cả khu vực này! 


sinah Cơn chấn động đã ngừng. Sau đó điện thờ tràn ngập sự im lặng. 
Thứ hiện ra ngay giữa đó là sức mạnh hủy diệt mang hình dạng con 
người. Sức mạnh hủy diệt trong dạng mới nhìn Hades. 


[Trong dạng này, sức mạnh hủy diệt sẽ tiếp tục tỏa ra mà không cần 
mệnh lệnh của tôi. Nếu không có bất kì loại màng chắn hay kết giới 
nào, mọi thứ sẽ trở về cát bụi. -Thật may là điện thờ này được xây 
khá chắc chắn. Có vẻ như nơi này sẽ tồn tại lâu hơn.] 

Một dạng mới của sức mạnh hủy diệt không ai khác ngoài Sirzechs. 


Vậy ra đây chính là hình dạng thực sự của Sirzechs....... Đừng nói 


rằng lượng sức mạnh hủy diệt điên rồ đó nén lại thành hình người 


` 


Lucifer lúc trước gấp mười lần sao!? 


Khi tôi còn ở dinh thự nhà Gremory, cha Sirzechs, chủ gia đình 
Gremory, nói với tôi. 


“Thống lĩnh Azazel. Đôi khi ta tự hôi và nghĩ rằng con trai ta là một 
thực thể khác loài quỷ và đôi khi ta tự hôi liệu có ổn không nếu coi 
nó là quỷ.” 


Khi đó tôi hồi lại ông ấy “Ông có ý gì khi nói vậy?”. Ông ấy nói trong 
khi nheo mắt lại. 


“Không nghỉ ngờ gì nữa khi nói nó là một dạng quỷ đột biến. Vì sao 
chuyện này lại xảy ra? Có gì đó trong dòng máu của ta sao? Hay nó là 
một điểm đặc biệt trong dòng máu Bael? Chúng ta không biết gi về 
nó. -Trừ việc Sirzechs và Azuka hiện tại là hai siêu quỷ trong Âm 
phủ. Có lẽ định mệnh của chúng là trở thành Ma vương. Dù sao thì 
cũng chẳng có vị trí nào phù hợp hơn cho chúng cả. Sirzechs mạnh 
vậy đấy.” 


sacar Giờ tôi đã hiểu ý ông, Chúa tể Gremory. Tôi có thé hiểu vì sao 
Sirzechs lại là quân át chủ bài trong trận chiến chống lại chính quyền 
Ma vương cũ. ...... Nếu một người như cậu ta, ké có sức mạnh quỷ vi 
diệu như vậy có mặt tại đó, thì thế trận sẽ đảo chiều. Và còn có hai 
con quỷ với sức mạnh quá ảo nữa chứ. Sirzechs và Ajuka. Chuyện 
phe chống chính quyền Ma vương thắng khi ấy là tất yếu. 


by ni Mặc dù vậy vẫn còn một con quỷ có thể được coi là Siêu 
quy...... Nhưng han dang lan trốn đâu đó. Nếu han lộ diện, thi mọi 
thứ sẽ trở nên rất nguy hiểm. 

kê Ti" Hahahaha. Có về như anh ta không cần vệ sĩ đâu.” 

Sau lưng tôi, quân Joker Dulio đang cười ngặt nghéo. Vâng. Cam 
thấy như vậy cũng là điều bình thường thôi khi bạn chứng kiến cảnh 
này. 

[Điều này đã làm ngài hài lòng chưa Hades-dono?] 


Hades cười trước lời Sirzechs. 


[Đó cũng là điều tôi muốn biết. Dù vậy có vẻ nó là một dị biến đột 
ngột. -Dù sao, hiện tại tôi có thể đánh bại ông.] 


Vâng. Nếu là Sirzechs hiện tại, thì điều đó không phải là chuyện đùa. 
Tính toán sai lầm này khiến tôi rất vui. Tôi nghĩ tệ nhất thì chúng tôi 
phải xử lí Hades bằng vũ lực, nhưng sức mạnh của Sirzechs hiện tại 
có thể làm vậy dễ dang. Geez! Ise và Rias! Anh trai hai đứa nổi điên 
rôi! 


Một tên Tử Thần tiến tới chỗ Hades. Tên Tử Thần thì thầm gì đó với 
hắn. Hades sau khi nhận được báo cáo thì chỉ tay về phía ngọn lửa 
trong khu vực làm lễ. Một cảnh tượng hiện lên giữa ngọn lửa. Thứ 
hiện ra là một nhóm đang bán hành cho cả một đoàn quân Tử Thần 
lớn. 


[Ora ora ora! Các ngươi có thé chống lại cây thiết bang của ta bao 
lâu nữa ha các Tử Thần -san!] 


Đó là Bikou đang quay cây thiết bang quanh mình. Bên cạnh cậu ta là 
một con golem khổng lồ, Gogmagog, đang thổi bay đạo quân Tử 
Thần bằng đôi tay khổng lồ của nó. Rồi một tay của nó biến thành 
cây súng máy. Tôi cũng nhìn thấy ma pháp tấn công của Kuroka và Le 
Fay. Arthur đang nắm thanh Thánh Vương kiếm và trừ khử hàng 
trăm tên Tử Thần . Thứ đang di chuyển siêu nhanh và cắn nát bọn Tử 
Thần là Fenrir. -Là nhóm Vali. 


Họ xuất hiện ở lãnh địa của người chết và bắt đầu chiến đấu với lũ 
Tử Thần. Tôi phần nào đoán được chuyện này sẽ xảy ra mà. Không 
đời nào bọn họ sẽ để yên sau khi bị cho ăn hành cả. Nếu họ muốn trả 
thù thì họ sẽ chọn phe Anh hùng, cựu Ma vương, hoặc Hades. Họ 
xuất hiện thật đúng lúc. Tôi không hề liên lạc hay lên kế hoạch với 
họ, nhưng làm tốt lắm lũ ngốc. Đồng thời sự xuất hiện của Fenrir với 
nanh vuốt có thể giết được cả thần cũng sẽ có đóng góp lớn trong 
tình cảnh này. Dù vậy tôi không thấy Vali trong số đó. ....... Hắn chắc 
hẳn đang lên kế hoạch gì đó vì hắn là người như vậy. 


T Chuyện này là do ngươi sao Thống lĩnh của lũ qua? > 

Hades hỏi với giọng khó chịu. Phải rồi, ta muốn thấy thái độ đó đấy. 
Ta muốn nhìn thấy mặt đó của ngươi. Tôi không kiềm chế nổi ban 
thân và nói với hắn trong khi cười nhăn răng. 


“Huh, không biết gì hết.” 


Luồng khí quanh Hades đổi sang màu sắc của sự tức giận. Oh oh. Có 
về ông đang tức xịt khói nhỉ. Ông sẽ nhận một vố đau nếu coi thường 
nhóm Vali full dame đấy, Xương xẩu-sama à. Họ đang thu thập quái 


vật để chặn lại những cuộc truy đuổi từ mọi phe phái. 


“Ông sẽ không thể hạ gục các thành viên nhóm Vali trừ khi ông cử 
hết Tử Thần ra đâu. Ông chắc sẽ phải ngồi đây và ra lệnh cho chúng 
làm việc đó rồi. 


Như vậy, Hades sẽ không thể xen vào cuộc khủng hoảng dưới Âm 

phủ. Hắn sẽ không có thời gian làm gì đó xấu xa với Âm phủ trong 
khi nhóm Vali đang hoành hành trong lãnh địa của người chết, và 

trong khi Sirzechs đã nghiêm túc. Sirzechs đồng ý với tôi. 


[Đúng vậy. Đó là lí do vì sao ông nên ở lại đây.] 
Sirzechs giơ một ngón tay lên. 


[Một điều. Day chi là cảm xúc của cá nhân tôi thôi. Vì vậy hãy để tôi 
nói điều này. ] 


Hiện thân của sức mạnh hủy diệt trừng mắt nhìn vị Thần của lãnh 
địa của người chết với đôi mắt sắc bén. Sự thù địch trong cái trừng 
mắt ấy sẽ khiến cơ thể của bạn bất động. 


[Vị thần của lãnh đĩa của người chết, Hades. Những ý định xấu xa 
nhắm tới em gái Rias và em rể Hyoudou Issei của tôi sẽ dẫn đến cái 
chết của ông. Ông nên chuẩn bị kĩ đi trước khi chúng ta chiến đấu. - 
Tôi sẽ xóa sổ ông khỏi thế giới này và tôi sẽ không nhẹ tay hay chần 
chừ đâu.] 

Nếu Hades đã mắc phải sai lầm nào, thì đó chính là việc chọc giận 
người này. Không, thật ra có hai sai lầm. Tôi cũng nắm chặt cây 
thương ánh sáng trong tay. 

“Thánh Xương-sama. Đừng quên rằng tôi cũng tức lắm đó. Chà cũng 
là do bản thân tôi ghét ông, nhưng hãy để tôi nói. -Đừng khiến cho 
học sinh của tôi phải khóc....... 1” 


Ngay cå khi nhận thái độ thù địch của chúng tôi, Hades không hề để 
lộ bất kì thay đổi nào trong dáng vẻ của hắn. 


Chà như vậy là đã xử lí xong vụ của Hades. 
Giờ thì, ta sẽ để mọi chuyện còn lại cho các cậu, lũ quỷ trẻ. 
-Còn nữa. 


Quay lại ngay đi Ise. Em sẽ để lỡ nhiều pha hay ho đấy biết không? 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Life -1 - Liên minh của các Quỷ trẻ! 


Part 1 


Chúng tôi, nhóm Gremory, đã trở về từ nơi ẩn náu của Ajuka 
Beelzebub và đang ở trong lâu đài Gremory để chuẩn bị cho việc di 
chuyển đến thủ đô. Sau một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi lại tụ 
họp với Irina-san và Xenovia. 


“ Xin lỗi, bọn em đến trễ.” 


Cả hai đều mặc trang phục chiến đấu thông thường của mình. 
Xenovia đang cầm một món vũ khí được bọc trong vải. Tấm vải được 
khắc lên những ma pháp ngữ giống như là những kí tự của thiên 
đàng vậy. Thứ vũ khí bên trong tấm vải chắc chắn là Ex-Durandal, có 
lẽ đã được sửa chữa xong rồi.” 


Irina cũng đang đeo một món vũ khí mới bên hông. Tôi có thể cảm 
nhận được luồng khí mạnh mẽ và khác thường từ nó. Nó chắc chính 
là kết quả của sự nghiên cứu mà thiên đàng đang tiến hành, thứ đã 
được Azazel-sensei nói đến từ trước. 


“ Hội trưởng, Ise thế nào rồi ? Em đã nghe hết mọi thông tin từ 
những người giúp việc ở đây rồi. Quỷ vương Beelzebub đã nói gì vậy 
? 11 


“Ngai ấy nói em ấy vẫn chưa lâm vào tình trạng tệ nhất đâu. - Ophis 
và Ddraigh đều ở bên em ấy, nên chị muốn liên lạc với em ấy bằng 
cách nào đó....” 


“ Đúng vậy, nếu là cậu ấy thì cậu ấy sẽ trở về nguyên vẹn thôi mà. 
Ngay lúc này đây, cậu ấy có thể đang thèm muốn vếu của Hội trưởng 
và Phó Hội trưởng lắm đấy.” 

Xenovia cũng tin tưởng vào sự trở về của Ise-kun. Nhưng với việc mà 
cậu ta đang thèm muốn vếu của họ thì.... Đúng vậy, điều đó rất có 
thể đấy. 

“ Vậy bay giờ chúng ta dự định làm gì đây ? “ 


Lần này là Irina-san hỏi Hội trưởng. Hội trưởng liền bật màn hình tỉ 


vi lên. Thứ vừa xuất hiện trên đó chính là lũ quái vật khổng lồ đang 
càn quét trong mỗi thủ phủ ở Địa ngục. Dựa vào thời lượng đã trôi 
qua thì chẳng có gì lạ khi mà chúng đã đến được những cứ điểm 
trọng yếu rồi cả. 


Nhưng thứ xuất hiện trên màn hình lại là Quỷ tộc và những liên 
minh từ những phe phái khác đang thiết lập một thế trận chiến đấu 
rất hay với lũ “Bandersnatch”. 


Phóng viên tường thuật một cách hứng khởi trên trực thăng. Một 
trong những “Bandersnatch” đang nhận phải vết thương chí mang từ 
những chiến binh đến từ các liên minh. Nhiều giờ đã trôi qua kể từ 
khi Ajuka Beelzebub-sama phát triển một biện pháp để tiêu diệt lũ 
quái vật, và chiến trận đã được đảo chiều. Phan quái vat dang được 
tạo ra một cách rất khó nhọc. Ajuka Beelzebub-sama và hầu cận của 
mình đã tạo ra các vòng tròn ma pháp có kỹ thuật hoạt động được 
trên lũ quái vật và báo cho những người thuộc liên minh đang chiến 
đấu trên tiền tuyến biết. 


“.... Ajuka-sama đã bắt đầu tạo ra những kĩ thuật đó khi lũ quái vật 
vừa xuất hiện trong khi đang bắt liên lạc với Falbium Asmodeus- 
sama. Chị nghe rằng ngài ấy đã hoàn thiện nó khi chúng tôi đến 
viếng thăm ngài ấy tại thế giới loài người.” 


Hội trưởng nói trong khi đang ngước nhìn màn hình. 


Từ thông tin mà tôi có được, Falbium Asmodeus-sama đã phụ trách 
về mặt chiến lược. Nhờ vào hai vị Quỷ vương đã sử dụng chất xám 
của mình mà tất cả những con Bandersnatch lúc này đã bị chặn đứng 
và đang hứng chịu những tổn thất. 


[ Đây là trận chiến giữa bọn Quái vật khổng lồ và Levia-tan !] Khi 
chuyển sang kênh khác, hình ảnh của Serafall Leviathan-sama xuất 
hiện trên màn ảnh. Tôi nghe nói rằng ngài ấy đã đứng ngồi không 
yên khi mà Địa ngục lâm vào khủng hoảng, nên ngài ấy đã rời khỏi 
lãnh địa Quỷ vương và tự mình chiến đấu với một trong những 
Bandersnatch. Rất nhiều lớp băng dày xuất hiện trên màn ảnh. Đó 
chính là kĩ năng ưa thích của Serafall Leviathan-sama- Cả một vùng 
đất bỗng chốc biến thành một thế giới băng giá. Con Bandersnatch 
tất nhiên là không thể nào lành lặn trước đòn tấn công như thế, và 
hơn một nửa cơ thể của nó đã bị đóng băng rồi...... Sự chênh lệch 
sức mạnh là quá lớn. Một đòn tấn công bằng quỷ năng có thể ảnh 
hưởng đến cả mặt đất..... Đó chính là sức mạnh của Quy vương 
Leviathan. 


Trên một kênh khác, Tannin-sama và những con rồng hầu cận vừa 
mới khép góc một trong những con Bandersnatch. Bọn chúng đang 
hứng chịu những kĩ năng tác dụng lên mình. Không có nhiều người 
có thể chịu đượng hơi thở lửa của ngài ấy, thứ được cho là có cùng 
đẳng cấp với các Quỷ vương. 


[Hahaue (mẹ) !Cố gắng hết sức nhé !] Ở một kênh khác nữa, một 
Kyuubi (cáo chín đuôi) đang bắn một quả cầu lửa vào một con 
Bandersnatch- Đó là Yasaka-san từ Kyoto ! Người phía sau lưng chị 
ấy là một nữ tu nhỏ người, Kunou-chan. Họ đang càn quét mọi thứ 
trong khi chỉ đạo các youkai khác chiến đấu. Có vẻ như là phe Youkai 
từ Kyoto đã đến để viện trợ trong tình thế khủng hoảng này. Ise-kun 
sẽ hạnh phúc lắm nếu thấy được điều này đấy. Từ những thông tin 
mà tôi đã nhận được trước đó, phe của cựu Quỷ vương lũ đã hoành 
hành ở các thành phố thì lúc này đã bị đẩy lui rồi. 


[ Ah ! Guối cùng thì ! Một trong những con Bandersnatch đã dừng lại 
rồi.] Tiếng thét của phóng viên có thể nghe thấy được qua cả màn 
hình. Người đầu tiên đã đánh bại một con Bandersnatch là ....Đội 
quân liên minh được dẫn dắt bởi Hoàng đế Belial ! Con Bandersnatch 
dạng người đang gục trên mặt đất đã bị đánh bại rồi. Hầu hết cơ thể 
khổng lồ của nó đã bị phá hủy và có về như là nó không thể nào di 
chuyển được nữa. Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét chiến thắng 
vang vọng qua màn hình. Trong tình hình thuận lợi thế này, có về tất 
cả những con Bandersnatch sẽ bị đánh bại trong nửa ngày thôi. Vấn 
đề là..... 


“ Vấn đề còn lại sẽ là Jabberwocky đang hướng về lãnh thổ của các 
Quỷ vương thôi.” 


.... Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ dang sau. Khi quay 
mặt lại, Rosseweisse-san, đang đứng ở đó ! 


“ Rosseweisse !” 

“ Tôi về rồi đây, Rias-san.” 

Chị ấy đã trở về từ Bắc Âu rồi ! 

Sau đó Rosseweisse-san nói với một thái độ nghiêm túc. 

“ Tôi đã nghe về Ise-kun từ trước rồi. Cậu ta vốn là người có một sự 
thèm khát to lới với vếu của Hội trưởng và Akeno-san đấy, nên cậu 
ta sẽ trở về đây sớm thôi mà.” 


.... Chi ấy nói giống hệt như Xenovia đấy, Ise-kun à ! Có vẻ như là 


mọi cô gái trong nhóm Gremory đều có quan điểm giống nhau. Và tớ 
cũng vậy thôi. Dù sao thì nếu Ise-kun và Gasper đều trở về thì nhóm 
Gremory lại được tụ họp đầy đủ rồi ! Tôi đã nghĩ rằng đó là một mơ 
ước viễn vông. Nhưng lúc này thì khác rồi. Chúng tôi chắc chắn sẽ 
lại hội ngộ cùng với nhau thôi ! Không đời nào nhóm Gremory lại có 
thể bị chia cắt dé dàng như thế được cả ! Chúng tôi đã cùng nhau đổ 
máu và tôi chắc rằng điều đó sẽ chẳng thay đổi dù có ra sao đi chăng 
nưa. 


Mọi người đều biết rằng cái nhóm này.... Hội nghiên cứu những điều 
thần bí đang tụ họp lại một lần nữa và họ đều tự tin vào điều đó cả. 


“ Mọi người ơi. Đây là một tình trạng khẩn cấp đấy ! “ 


Người đang đến với vẻ hoảng loạn là Ravel-san. Em ấy đi pha trà cho 
cả bọn và vẫn chưa quay lại cho đến lúc này. .... Sau đó cô bé liền 
nói với một về nghiêm túc 


“..... Nhóm Sitri đang hộ tống những cư dân di tản đã ..... bắt đầu 
một trận chiến với những kẻ đến từ Khaos-Bridge rồi !” 


Đó chính là tín hiệu thông báo đã đến lúc nhóm Gremory phải ra 
ngoài rồi. 


Part 2 


Thủ đô của lãnh thổ Quỷ vương dưới Địa ngục (phe quỷ), Lilith. Khu 
vực này có kích thích tương đương với thủ đô của Nhật Bản, Tokyo. 
Về mặt văn hóa, nó không có gì khác biệt cả, và có rất nhiều tòa nhà 
cao tầng và phương tiện công cộng cũng có mặt tại đây. Nó có một 
chút khác biệt nếu đem só sánh với những thành phố phát triển khác, 
nhưng nó chắc chắn là một thành phố. Nhưng thành phố này đang 
lâm vào một cuộc khủng hoảng. Đó là do con quái vật khổng 16 di 
thường, Jabberwocky, đang tiến đến gần. Nếu nó đến, thành phố sẽ 
hướng chịu một đòn tấn công nặng nề và thủ đô sẽ trở nên một nơi 
chết chóc. Nếu thủ đô thất thủ, sẽ chẳng có gì lạ nếu những khu vực 
khác trong Địa ngục cũng bị ảnh hưởng cả. Lúc này nhóm Lucifer, 
Grayfia-sama và những hầu cận khác của Sirzechs-sama, đang tham 
chiến với Jabberwocky. Đó là đội được cho là mạnh nhất của giới 
Quỷ tộc. Lúc này họ đang ngang cơ nhau, và mặc dù là họ chưa gây 
bất kì một vết thương trí mạng nào lên Jabberwocky cả, họ vẫn đang 
thành công trong việc chặn đứng nó. 


me, Chứng kiến cuộc chiến của ho trên ban tin, họ thậm chi còn có 
một trận đánh hào nhoáng hơn cả Serafall-sama nữa, và họ vẫn đang 
chặn được bước tiến của Jabberwocky trong khi lật ngược khu vực 


xung quanh lên. 


xà Đây là lần đầu tiên tôi được theo đõi qua tỉ vi, nhưng quỷ năng 
được tung ra bởi Grayfia-sama thậm chí còn bá hơn cả tôi tưởng và 
chúng có nhiều sức mạnh phá hủy đến mức làm bốc hơi cả mặt đất 
luôn. Vậy ra đó chính là trạng thái của quân Hậu tối thượng người 
đồng thời cũng là vợ của Quỷ vương Sirzechs Lucifer..... Cũng là lẽ 
tự nhiên thôi khi mà Hội trưởng coi cô ấy như chi gái, người mà chi 
ấy luôn tôn trọng. Nhưng mà con Quái vật thậm chí còn không thể bị 
đánh bại bởi nhóm Lucifer được dẫn dắt bởi Grayfia-sama là 
Jabberwocky..... Không biết là cần có bao nhiêu nỗi căm thù để một 
người có thể tạo ra một con quái vật như vậy ? Nhưng tôi lại nghe 
được rằng nhờ vào nhóm Lucifer, sự di tản của thành phố đã gần 
như xong rồi. Những quỷ tré như nhóm của nhà Sitri cũng đang được 
cử đến để xác nhận xem còn có người nào sót lại không. Tôi cũng 
nghe được rằng Sairaorg Bael đang chăm sóc cho phe cựu Quỷ vương 
đang hoành hành trong thủ đô. Chúng tôi, nhóm Gremory, và Irina- 
san chỉ vừa mới đến phía Tây Bắc của thủ đô bằng một vòng tròn ma 
pháp lớn đặt dưới tầng hầm của lâu đài Gremory. Chúng tôi đã để 
Ravel-san lại lâu đài Gremory. Cô bé đã bị kéo vào trận chiến của 
chúng tôi trong cái không gian nhân tạo đó, nhưng cô bé là khách cơ 
mà. Chúng tôi không thể để cô bé liên quan đến cuộc chiến của mình 
được. Chúng tôi và cả Ravel-san đều hiểu điều đó, mặt dù trông cô bé 
có về buồn khi không mang lại lợi ích gì cho chúng tôi và cô bé vẫn 
đang chấp nhận điều đó. Chúng tôi xuất hiện tại tòa nhà cao nhất 
trong khu vực khi di chuyển đến từ vòng tròn ma pháp. Bây giờ, cả 
bọn đã hội ngộ với nhớm Sitri rồi. Bỗng một ai đó gọi 

“ M-mọi người ơi ! Em mừng lắm luôn!” 

Đó là Gasper-kun ! 

“ Những người của nhóm thiên thần sa ngã đã nói với em rằng mọi 
người sẽ đến đây đấy, nhưng em đã cảm thấy cô đơn vì nãy giờ 
chẳng có ai đến cả !” 

Gasper-kun rơm rớm nước mắt. Chúng tôi cuối cùng đã đoàn tụ với 
Gasper-kun rồi. Chi còn lại mỗi Ise-kun thôi ! Khi cậu ấy trở về, nhóm 
Gremory sẽ hồi sinh lại một lần nữa rồi ! 

“ Gasper, chị đang rất mong chờ thành quả luyện tập của em đấy !” 


Hội trưởng liền nói với Gasper-kun, tuy nhiên.... đôi mắt của em ấy 
có về tăm tối và sắc mặt thì không được tốt cho lắm. 


“ V-vâng a ! Em sẽ cố hết sức để đáp lại kỳ vọng của chị..... Um ? 


Ise-senpai đâu rồi ạ ?” 


Gasper-kun liền nhìn xung quanh để tìm Ise-kun..... Em ấy không 
nhận được thông tin về Ise-kun sao ? 


“ Ise-kun đã..... 
Khi tôi sắp sửa cho em ấy biết thì 
“Đằng kia kia ..... 1” 


Koneko-chan bỗng chỉ vào một vị trí. Khi nhìn về hướng đó, chúng 
tôi có thể thấy một con rồng đen khổng lồ được bao bọc bởi hắc hỏa 
dang can quét — Đó chính là Saji-kun. 


Cả bọn liền bay lên trời khi thấy vậy. 


Chúng tôi tiến đến vị trị trông thấy Saji-kun trong dạng rồng của 
mình. Có nhiều tòa nhà cao tầng và hiện cả bọn đang ở trên đường. 
Cả khu vực bị bao bọc bởi lửa, nơi mà những công trình và đường xá 
đã bị phá hủy. 


.... Tôi có thể thấy rằng cả thị trấn đã bị biến thành một biển lửa từ 
trên không trung. May mắn là chúng tôi không cảm thấy bất kì sự 
hiện diện nào xung quanh cả. Không có chiến xe hơi nào di chuyển 
trên đường và cũng không có ai đi bộ cả. Cả vẻ như công cuộc sơ tán 
đã hoàn tất rồi. 

“ Nhóm Gremory kìa !” 

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và khi quay lại thì đó là 


những cô gái của nhóm Sitri đang bảo vệ một chiếc xe bus đã mất 
một bánh. Có nhiều trẻ em ở bên trong chiếc xe. 


“Tình hình như thế nào rồi?” 
Hội trưởng liền hồi quân Mã, Meguri-san từ nhóm Sitri. 


“ Chúng tôi bị phục kích bởi phe Anh hùng trong khi đang di chuyển 
trên đường.... Chúng bất ngờ tấn công sau khi nhận ra chúng tôi là 
nhóm Sitri. Chiếc xe đã nhận phải thiệt hại khiến nó không thể di 
chuyển được nữa nên chúng tôi không thé làm gi khác ngoài việc 
đánh tra lại cả.....Còn Hội trưởng, Phó Hội trưởng, và Gen-chan thi 
đã.... !” 


Meguri-san mếu máo ndi..... Còn chuyện gi xảy ra với Saji-kun vậy ? 


“ Nhìn kìa !” 


Rossweisse chi về phía bên phải. Cổ hong Saji-kun đang bi nhac lên 
bởi một tên khổng lồ của phe Anh hùng, Heracles, trên một con 
đường có nhiều cửa hàng ! Khắp người cậu ấy toàn là máu và có về 
như là cậu ta đang mất dần ý thức rồi. Hội trưởng Sona thì đang nằm 
trên mặt đất còn Phó hội trưởng Shinra thì đang chiến đấu với 
Jeanne. Heracles liền ném Saji-kun đi như là một món đồ sau khi đã 
chơi chán, và dẫm lên Hội trưởng Sona, người đang nằm trên đường. 


11 Hự ! (13 
Hội trưởng Sona la lên ! 


.... Dam đạp lên người một phụ nữ dang nằm trên đất....! Một hành 
động không thể nào tha thứ được ! Heracles cười ngạo nghễ 


“ Gì thế này ? Đó là điều mà ta dang mong chờ từ những kẻ chiến 
thắng nhà Arch-Duke, Agares trong Rating game u ?” 


“ Đừng nói nham nữa ! Các ngươi chi nhắm vào chiếc xe bus chứa 
đầu trẻ em kia thôi ! Hội trưởng và cả Saji đã không thể bộc lộ hết 
sức mạnh của mình vì họ còn phải bảo vệ chúng nữa ! Ngươi chính 
là ké ép họ làm như vậy đấy ! 


Phó hội trưởng Shinra nói với vẻ giận trong khi đang khóc . Biểu hiện 
của chị ấy lúc này chỉ còn là căm phẫn và ấm ức. Người như phó hội 
trưởng Shirna mà có biểu cảm như vậy..... chị ấy đã thật sự rối trí 
rồi. Lý do là Heracles đã nhắm vào chiếc xe bus chứa đầy trẻ em bên 
trong ư....? Hắn đã tấn công Hội trưởng và Saji-kun một cách thật 
hèn nhát.... ! Tôi cũng đang thật sự phẫn nộ khi nghe vậy đây.... Nếu 
Ise-kun mà nghe thấy vậy, cậu ấy chắc chắc sẽ đến và tẩn cho 
Heracles một trận mà không may may nghĩ ngợi gì..... Ké địch chi có 
Heracles và Jeanne thôi. Tôi không cảm nhận thấy sự hiện diện của 
Tào Tháo hay Georg. Chúng tự ý hành động sao ? Jeanne thở dài sau 
khi đẩy lùi phó hội trưởng Shinra bằng một thanh kiếm thánh. 


“Ta đã cố khuyên bảo hắn đừng làm vậy rồi, thật đấy ? Mặc dù ta 
không thể chặn Heracles lại được ! “ 


Jeanne tạo ra một loạt kiếm thánh từ dưới mat đất nhằm phá hủy 
con đường dưới chân phó hội trưởng ! Jeanne liền tấn công phó hội 
trưởng bằng thanh kiếm của mình sau khi chị ấy đã mất thăng bằng ! 
Tôi lập tức chạy về phía chi ấy ! Tôi thu hẹp khoảng cách và chặn 
đòn tấn công của cô ta bằng Gram. 


“ Ngươi có thể dừng lại được rồi đấy !” 


Tôi nhỏ nhẹ nói. Cô ta bỗng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ vũ khí trên 
tay tôi 


2) 


“.... Gram sao ! Đứng nói với ta là Siegfried đã.... ! 


Tôi mang theo Gram và những thanh kiếm khác của Siegfried thì 
được cho vào vỏ treo bên hông của mình. Sau khi đánh bại được 
Siegfried, những thanh quỷ kiếm đã chấp nhận tôi như là chủ nhân 
mới của chúng rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành chủ 
nhân của quỷ kiếm bằng cách đó cả. Đúng là chẳng thể nào đoán 
trước được điều gì khi ở trong một đội như thế này cả. 


“ Heh ! Thật là thảm hại khi thất bại trước những kẻ này đấy ! “ 


Heracles chi bật cười.....Có vẻ như chúng chẳng có chút thương tiếc 
nào dành cho đồng đội của mình cả. 


“.... Vậy là những thành viên chủ chốt của phe Anh hùng lại tiếp tục 
bai trận a. Chúng ta có thể bị tiêu diệt hết nếu cứ tiếp tục dính đến 
nhóm Gremory đấy.” 


Một giọng nói khác. Kẻ vừa xuất hiện từ làn khói là Georg..... Tiếp 
tục bại trận sao ? Có thể cậu bé sở hữu [Annihilation Maker] cũng 
không còn chiến đấu được nữa rồi. Có vẻ cậu ấy đã bị ép buộc làm 
một việc quá sức mình trong cái không gian nhân tạo đó bởi Shalba 
Beelzebub rồi. Georg nói 


“ Ta xin lỗi, Heracles, Jeanne. Ngọn lửa hắc ám của tên Vritra đằng 
kia dày đặc hơn ta nghĩ, nên đã phải mất một khoảng thời gia để có 
thể dập tắt qua một chiều không gian khác. Đã lâu lắm rồi ta mới 
phải tạo ra một không gian đã dập lửa đấy- Đúng như trong thần 
thoại, nó đúng là một lời nguyền mạnh mẽ và dai dẳng. Cái tên Vritra 
chết tiệt ấy.” 


“ Ha ! Mặc dù hắn ta vẫn còn non kinh nghiệm, ngươi đã đánh bại 
một trong những Long Vương đấy ! Đúng như mong đợi từ một 
người sở hữu Longinus nhi, Georg ! “ 


Heracles bỗng khen ngợi Georg. Tôi hiểu rồi. Vậy là chúng đánh bại 
được Saji-kun là do Georg đã kiểm soát trận đánh ấy. Tôi có thể nhận 
ra được Saji-kun, một trong các Long Vương, đã bị đánh bại bởi chủ 
nhân của Longinus, ké vốn sở hữu những ma thuật đặc biệt.....Hơn 
hết là có vẻ chúng đã tấn công một chiếc xe toàn là trẻ em. Tôi cầm 
Gram bên tay phai và một thanh Quỷ thánh kiếm bên tay trái và vung 


cả hai thanh. Một luồng kiếm khí bay thẳng về phía Heracles và 
Jeanne. Cả hai đều dễ dàng né được, nhưng tôi đã khiến chúng mất 
cảnh giác rồi ! Tôi liền đỡ lấy Phó hội trưởng Shinra và tiến đến chỗ 
của Hội trưởng Sona và Saji-kun . 


“ Ngươi nhanh thật đấy ! “ 


Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên lòng bàn tay của Georg ! Tôi sẽ 
không để hắn dùng nó đâu ! Tôi liền thu hồi thanh Quỷ thánh kiếm 
lại và ra lệnh ! 


“ Hỡi đội quân ky sĩ Rồng của ta ! “ 


Những ky sĩ rồng liền xuất hiện xung quanh tôi. Tôi ra lệnh cho 
chúng mang Hội trưởng Sona và Phó hội trưởng Shinra rời khỏi đây. 
Được rồi ! On rồi ! Van đề còn lại lúc này là.... 


Georg tung ra một quả cầu lửa khổng lồ ! Một ma thuật lửa à ! Tôi 
nam chặt Gram bằng cả hai tay và xẻ quả cầu ra làm đôi ! Với độ sắc 
bén của Gram thì nó cũng giống như cắt một miếng bánh thôi ! Tôi 
không hề muốn thừa nhận tí nào, nhưng về khía cạnh độ bền, sức 
mạnh hủy diệt và độc sắc bén thì thanh kiếm này ưu việt hơn hẳn 
những thanh kiếm tôi tạo ra! Thấy vậy, Georg bình luận một cách 
thán phục. 


“ Mạnh thật. Cứu những người đồng đội trong khi đang chiến đấu 
với ba chúng ta.... Vậy đây chính là người sử dụng quỷ thánh kiếm, 
Kiba Yuuto. Ngươi vẫn chỉ là cái bóng của Xích Long thôi, nhưng mà 
Rias Gremory đã sở hữu một quân Mã khủng khiếp đấy ! 


“ Cảm ơn về những lời nói đó.... Liệu ta có nên nói điều đó lúc này 
không nhỉ ? Ta rất vui lòng khi làm một cái bóng. Ise-kun là một anh 
hùng. Còn ta chỉ muốn trở thành thanh gươm của Rias Gremory 
thôi.” 


Đúng, như vậy là quá đủ với tôi rồi. Những người cần được hướng 
sự chú ý đến chính là chủ nhân của tôi, Hội trưởng, và người bạn 
thân nhất, Ise-kun. Tôi chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Không hơn 
không kém. 


“ Mọi người ổn chứ ! “ 


Asia-san bắt đầu chữa trị cho Hội trưởng và Saji-kun. Một hào quang 
màu xanh lục phát ra, đặt cậu ấy ở giữa trọng tâm. Một hào quang 
chữa trị có phạm vi rộng lớn. Do nhân cách của Asia-san, nó chữa trị 
cho cả đồng minh lẫn kể địch, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá 


xa với phe Anh hùng, nên tôi cũng chẳng lo lắng về nó cho lắm. 
Thậm chí nếu chúng cố tấn công cậu ấy, tôi và đồng đội của mình sẽ 
ngăn chặn điều đó thôi. 


“|... Một đứa trẻ vốn đang nắm giữ một thứ vô cùng quý giá.... Con 
búp bê Vếu Long.... Nếu.... để bọn trẻ bị thương..... mình sẽ chẳng 
thể nào bắt kịp cậu ấy được cả.” 


Saji-kun, người hầu như đã mất đi ý thức, nói trong khi vẫn đang 
được chữa trị. Cậu ấy đang khóc đầy hối tiếc. 


Saji-kun à ! Cậu.... đã cố chịu đựng.... chỉ vì thấy điều đó sao.... ! 


“ Tsubaki. Bọn tôi sẽ chăm sóc họ. Tôi có thé để lại việc di tan bọn 
tré trong chiếc xe cho cậu không ?” 


Hội trưởng liền nói với Shinra-senpai. Phó hội trưởng nhìn vào chúng 
tôi , quân địch và bọn trẻ. 


“,,... Nhưng mà.” 


“ Ổn mà, thưa phó hội trưởng. Bọn em sẽ trả đủ lại những thứ chúng 
đã làm với chị. Mọi người đều đang kế thừa cảm xúc của chị và Saji- 
kun đấy.” 


Tôi nói. Đúng vậy, điều mà Saji-kun muốn bảo vệ cũng chính là điều 
mà chúng tôi muốn bảo vệ. Chúng tôi không thể nào tha thứ cho 
những kẻ thuộc phe Anh hùng đã tấn công bọn trẻ. Chúng tôi sẽ đặt 
dấu chấm hết cho bọn chúng ngay tại đây. 


“..... Kiba-kun. Chị hiểu rồi.” 


Phó hội trưởng Shinra đáp lại. Ổn rồi. Bọn trẻ sẽ được an toàn thôi. 
Những gi còn lại là hạ bọn chúng thôi. 


“ Kiba-kun vừa sử dụng sức cuốn hút từ vẻ điển trai của mình với 
phó hội trưởng-san kìa ! Cậu không thể nói cái điều tồi tệ này với Ise- 
kun đâu đấy !” 


Irina-san dang hơn tăng động..... Thôi mình nên tạm gác nó qua một 
bên .Xenovia bỗng tiến về phía trước. 


“ Được rồi, chiến đấu thôi nào. Thanh Durandal của ta đã được tôi 
luyên lại rồi. Sẽ thật tệ nếu ta không quay cùng với nó đấy.” 


Xenovia cởi bỏ tấm vải bọc vũ khí. Thứ xuất hiện là Ex-Durandal 
trông giống y như bản gốc. Và nó chẳng phải được rèn lại bằng cách 


thêm vào “ Excalibur Ruler” trên đỉnh rồi chứ. Tôi không nhận thấy 
sự khác biệt nào về hình dáng của nó cả.....Ngoại trừ luồng khí bao 
quanh nó có một sự khác biệt hơn trước. 


Luong khí lặng lẽ vốn được nén lại bên trong thanh thánh kiếm lúc 
này đang bao bọc quanh lưỡi gươm của nó. Sự thật đây chính là sự 
pha trộn của True- Excalibur, hình thể của tất cả 7 thanh Excalibur, 
với Durandal. Sức mạnh của nó hẳn phải bá đạo lắm đây. 


“ Mình cũng nhận được vài thứ khá tuyệt đấy.” 


Irina-san liền rút thanh kiếm bên hông ra. Trời, tôi đã không nhận ra 
cho đến khi cậu ấy rút nó ra đấy. Thanh kiếm mà Irina-san đang 
cầm.... là một thanh quỷ thánh kiếm !” 


Irina-san chỉ mỉm cười khi thấy phan ứng của tôi. 


“ Đúng vậy. Đây là quỷ thánh kiếm được sản xuất hàng loạt dựa trên 
thanh quỷ thánh kiếm mà cậu đã gửi đến thiên đàng trong suốt thời 
điểm khi mà liên minh được thành lập giữa ba phe quyền lực đấy ! 
Đây chỉ là một trong những bản thử nghiệm thôi ! Nó đã được điều 
chỉnh lại cho phù hợp để thiên thần có thể cầm được. Nó không 
mạnh mẽ và có độ hiệu quả như cái của Kiba-kun đâu, nhưng cũng 
đủ để cho thiên thần sử dụng rồi.” 


Vậy là thiên đàn đã cho san xuất thứ nay a. Vì đặc tính của quỷ 
thánh kiếm vốn là kết quả từ sự biến mất của Chúa trời, nó không 
thể nào dùng được ở Vatican và Thiên đàng. Nhưng hẳn đã có một sự 
trợ giúp tuyệt vời. Tôi cảm giác mình như là một cặp ba mẹ đang 
quan sát sự trưởng thành của những đứa con của mình vậy. Có vẻ 
như là quỷ thánh kiếm của tôi đã có ích với liên minh rồi . Xenovia 
liền chĩa thẳng kiếm vào Jeanne. 

“Ta có một vai món nợ phải trả với Siegfried, nhưng chẳng có ích gì 


nữa khi Kiba-kun và những người khác đã hạ hắn rồi. Nên ta sẽ giúp 
thay Irina trả thù ngươi.” 


Irina-san lần gật đầu tán thành với ý định tấn công của Xenovia. 
“Đúng vậy đúng vậy ! Ta cũng định sẽ trả đũa vụ ở Kyoto đấy ! Dù 
cho cô có là người sở hữu linh hồn của một vị thần đi chăng thì cô 
vẫn không phải là người tốt tí nào ! “ 


Irina-san cũng nói theo Xenovia va chia thẳng kiếm vào Jeanne..... 
Tôi nghĩ họ lập nên một tổ đội tốt đấy. 


“ Ara ara. Vậy là mình có thể tham gia cùng đúng không ? Cô ta có 
thể đã sở hữu “ thứ đó “ nên sẽ tốt hơn nếu có thêm người đấy.” 


Có vẻ như là Akeno-san cũng muốn chiến đấu với Jeanne. Akeno-san 
chắc tham gia vào là vì quan tâm đến những thứ liên quan đến “ 
Chaos Driver”. Chúng tôi đều không biết được khả năng nào của 
Jeanne sẽ được tăng cường khi cô ta sử dụng nó cả. Đó là một quyết 
định đúng khi chiến với cô ta bằng số đông . Sáu đôi cánh liền được 
tung lên từ sau lưng chị ấy sau khi hai chiếc vòng trên cổ tay chị ấy 
phát ra ánh sáng màu vàng kim. 


Đó chính là dạng biến hình của thiên thần sa ngã. Akeno-san đã nói 
rằng chị ấy cần sự trợ giúp của vòng tay để có thể biến hình, nhưng 
chị ấy muốn có thể biến hình được mà không cần đến nó trong tương 
lai. Sức mạnh vốn ngủ sâu trong cơ thể chị ấy giờ đã hoàn toàn thức 
tỉnh rồi. Jeanne mỉm cười đầy tự tin trước thử thách phía trước từ 
cả ba người. 


“ Hee, vậy là cả ba sắp đánh với ta. Onee-san đằng kia có lẽ cũng biết 
về “thứ đó” đấy.Thú vị thật đấy ! Balance-Break ! “ 


Khi nói lên bằng một giọng đầy mạnh mẽ, một con rồng hình thành 
từ thanh kiếm thánh xuất hiện dang sau lưng cô ta. Đó là phân dạng 
balance breaker của Jeanne [Blade Blacksmith]. Nó vẫn có một áp lực 
nặng nề như lúc trước. Cô ấy không phải là một địch thủ mà bạn có 
thể lơ là khi đối đầu được ! Mặc dù vậy, Xenovia đưa ra lập trường 
của mình 


“ Thanh Ex-Durandal này có kĩ năng của cả bảy thanh Excalibur đấy. 
Nếu ta thành thục nó, ta sẽ nhận được một nguồn sức mạnh to lớn 
hơn nữa.” 


Đúng như cậu ấy nói. Nó có từng kĩ năng của cả bảy Excalibur bên 
trong. Nếu cậu ấy thích nghi được với chúng, nó sẽ có đủ kĩ năng đặc 
biệt để chiến đấu với Balance Breaker của Tào Tháo. Đó là điều mà 
tôi nghĩ.....Nhưng Xenovia lại nói 


“ Không may ta lại quá ngu ngốc. Mặc dù đã nhận dược nhiều kĩ 
năng hơn, ta lại không thể sử dụng tốt chúng. Đó là lý do ta sẽ sử 
dụng thứ này.” 


Xenovia liền xoay thanh Ex-Durandal. Một cái miệng hố được tạo ra 
trên mặt đất kèm theo tiếng nổ to lớn. 


“ Vậy là quá đủ với sức mạnh hủy diệt của cả Excalibur và 
Durandal.” 


Lời tuyên bố cho sức mạnh hủy diệt tuyệt đối ! 


Per Xenovia, cậu cũng nên chú ý đến việc sử dung ki năng dưới 
danh nghĩa một quân [Ma] đi..... Với cái cách mà cậu dùng chúng, có 
về cậu ấy còn có thể làm tốt hơn cả tôi. Xenovia biểu hiện vẻ không 
hài lòng khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn vào cô ấy. 


“ Muu, Kiba. Cậu nghĩ rằng đây là một thứ sức mạnh của những gã 
đần, đúng không ? Nhưng tôi phải nói rằng người chuyên dùng 
những tuyệt kĩ đặc biệt chi cần mỗi cậu là đủ rồi. Đó là lý do tôi sé 
chỉ hướng đến sức mạnh tàn phá thôi.” 


Trời nghe dùm cái đi má ! Cậu cũng cần phải chú ý đến kĩ thuật nữa 
chứ ! Nhóm chúng ta đã có đầy các loại sức mạnh rồi và nó đang 
thiếu mất kỹ năng đấy ! Sẽ là sai sót cho sự lột xác của tổ đội chúng 
ta nếu chỉ có tôi là sở hữu những kĩ năng ! Nghiêm túc đấy ! Sự thiếu 
hut kĩ năng của nhóm Gremory là rất nghiêm trọng đấy ! Tôi cam 
thấy lo lắng về những game đấu trong tương lai..... Tôi nên thông 
báo về điều này cho Hội trưởng thôi- Tôi muốn chị ấy nâng cao 
những chuyên môn khác nữa. 

“ ,....Chàng trai đã vượt qua những gian nan chông gai nhất, Kiba 
Yuuto.” 


Cảm ơn nhé Koneko-chan ! Anh sẽ cố gắng lâu thêm một chút nữa ! 


“ Nhìn xem này ! Một con quỷ, một thiên thần, một thiên thần sa ngã 
! Ta chắc hẳn phải nổi tiếng lắm đây ! “ 


Jeanne nói trong niềm hân hoan và nhảy lên đỉnh đầu của con rồng. 
Con rồng liền đi lên toàn nhà cao tầng gần đó bằng chân sau khi chủ 
nhân đã hạ cánh trên lưng của mình. Xenovia, Irina-san và Akeno-san 
liền tung cách ra và đuổi theo. Một cuộc chạm trán khủng khiếp trên 
không ! Cả ba nên có một thế trận thuận lợi để đánh với Jeanne. Vậy 
là chi còn lai Georg va Heracles. Tôi hỏi Georg. 


“Tại sao ngươi lai nhắm vào chiếc xe hả ? Tại sao ngươi lại ở trong 
thủ đô ?” 


Tôi không thể hiểu được lí do mà hắn nhắm vào lũ trẻ. Tôi không hề 
nghĩ rằng chúng lại nhắm vào chiến xe bus. Và tại sao bọn chúng lại 
ở thành phố này chứ ? Liệu có phải là chúng sẽ cướp bốc sau khi mọi 
người đã di tản hết vì lũ quái vật không ? Có vé không giống bon 
chúng cho lắm..... 


“ Ta sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trước. Đó là thị sát. Tào Tháo nói muốn 


được tận mắt xem bọn quái vật khổng lồ đã di chuyển được bao xa “ 


Georg trả lời..... Lý do bọn chúng đến đây là để thị sát. Hoặc là hộ 
tống cho Tào Tháo , kể muốn được quan sát xung quanh. 


.... Nhưng Cao Cao, han lại không có ở đây.....Hay là hắn đang quan 
sát như là một vị khách Vip từ nơi nào đó? Hắn đúng là một ké làm 
người khác sởn gai óc như mọi khi. 


“ Vậy tại sao các ngươi lại nhắm tới chiến xe ? “ 
Tôi hỏi lại một lần nữa. Georg chỉ thở dài. 


“Bọn ta chi vô tình bat gặp chiếc xe thôi. Sau đó chúng ta nhìn thấy 
Saji Gennshirou của Vritra và nhóm Sitri đang lái nó. Chúng cũng 
biết mặt bọn ta nữa. Cũng không lạ gì nếu một cuộc chiến nổ ra,phải 
không ?” 


N, Vậy chỉ là một cuộc đụng độ chả ai mong muốn sao ? Nhưng 
Heracles lại mỉm cười đầy về khiêu khích. 


“Nó xảy ra cũng bởi vì ta đã chọc tức hắn, ngươi cũng hiểu ta mà 
phải không? Đây là cơ hội để gặp gỡ Vritra. Thật là chán nếu chỉ 
đứng xem cuộc xâm lăng của lũ quái. Nên ta đã nói :” Đánh với ta 
nếu ngươi không muốn bọn trẻ bị tổn thương”- Và như thế, trận 
chiến bắt đầu.” 


đang ngập tràn bởi sự giận dữ thì ... 


“ Ta đã nghe rằng phe Anh hùng là một tập hợp của những anh hùng, 
những người được chọn để chiến đấu chống lại những điều bất 
thường.....Nhưng có vẻ như có một tên cặn bã trong số đó nhi.” 


Một người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng tôi. Một con sư tử 
khổng lồ với bộ lông vàng óng. Và người dẫn theo con sư tử với 
mình là ngươi có một sức mạnh tuyệt đối. Một hiện thân của sức 
mạnh thuần khiết. Người đã chiến đấu với tôi, Xenovia và 
Rossweisse-san, và cũng là người buộc Ise-kun phải thức tỉnh True 
Queens chi bằng võ thuật của minh. 


“.... Sairaorg !” 


Hội trưởng liền gọi tên của chàng trai ấy- Đúng vay, đó là sự tham 
gia của Sairaorg Bael. 


Part 3 


Tôi không nhớ rõ đó là ngày nào, nhưng Azazel-sensei đã để lại một 
lời nhắn 


“ Nếu có ai đó thuộc lớp quỷ trẻ, bao gồm cả nhóm Gremory, có thể 
đối đầu trực tiếp với Ise và xa hơn nữa là gia tăng sức mạnh của cậu 
ấy, thì chỉ có một người mà thôi.” 


Sairaorg Bael. Người đã gần như đánh bại được Ise-kun và khiến cho 
True Queen thức tỉnh. Cậu ấy xuất hiện cùng một con sư tử khổng lồ, 
Regulus. Cậu ấy liền bước lên trước trong khi Regulus thì vẫn ở 
nguyên vị trí cũ. Cậu ấy chi nói von vẹn một câu 


“ Tôi sẽ lên.” 


Sairaorg Bael liền cởi chiếc áo sơ mi ra. Cơ thể tuyệt mỹ do tập luyện 
mà có của cậu ấy lại được phô ra. Trạng thái chiến đấu thuần khiết, 
Touki, đang thoát ra từ cơ thể cậu ta. 


“ Ta chi vừa mới kết thúc việc làm gỏi bon tan dư của phe cựu Quy 
vương, những kê đã gây náo loạn tại thủ đô thôi. Sau đó ta bỗng 
nhìn thấy một con rồng đen.... Saji Genshirou từ khoảng cách khá xa. 
Ta chỉ trông thấy cậu ta qua những đoạn phim được lưu lại thôi 
nhưng ta liền nhận ra cậu ấy ngay lập tức.- Và cậu ấy đang chiến 
đấu với vài thứ thú vị đấy.” 


Sairaorg Bael liền nhìn thẳng vào Heracles. Heracles mỉm cười thích 
thú sau khi thấy được luồng khí chiến đấu của Sairaorg Bael. 


“ Người thừa kế tiếp theo của gia tộc Bael. Ta biết ngươi. Kẻ thừa kế 
bất tài, ké được sinh mà không hề có bất cứ sức mạnh hủy diệt nào, 
thứ vốn là đặc trưng của gia tộc Bael. Ta nghe nói rằng ngươi chỉ có 
thể chiến đấu bằng tay không mặc dù ngươi lại là Quỷ tộc. Hahaha, 
đây là lần đầu tiên ta nghe một chuyện phi lí như vậy đấy.” 


Sairaorg Bael vẫn không thay đổi biểu cảm trước những lời chế nhạo 
từ phía Heracles. Sự xúc phạm nhỏ nhặt như vậy nếu đem so với 
những lần bị lăng mạ mà cậu ấy đã nhận được trong gan nửa cuộc 
đời của mình thì chẳng khác gì hạt bụi cả. 

“ Ngươi chính là ké kế thừa linh hồn của Heracles.” 


“ Chính xác đó Bael-san.” 


Sairaorg Bael liền phủ nhận điều đó trong khi đang tiếp cận hắn ta 


một cách chậm rãi. 


“ Có vẻ đây là sự nhầm lẫn của ta. Một kẻ yếu đuối như ngươi không 
thể nào lại là một anh hùng được.” 


Nghe vậy, sắc mặt của Heracles liền thay đổi. Niềm tự hào của hắn 
chắc chắn đã bị động chạm đến sau khi nghe vậy rồi. 


“ Hee, ta nghe rằng ngươi đã có một trận ti thí với Sekiryuutei. Một 
kẻ thua cuộc. Nếu là Quỷ tộc, thì ắt hẳn phải có Quỷ năng. Có thể 
nói rằng sự hiện thân của Quỷ năng và những sức mạnh siêu nhiên 
sử dụng Quỷ năng vốn là đặc trưng của Quỷ tộc. Vậy chúng ta nên 
gọi ngươi va Sekiryuutei là cái thứ gì nhi ? “ 


Dù Heracles có chế nhạo cậu ấy bao nhiêu đi chăng nữa, biểu cảm 
của Sairaorg-san vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng Heracles lại tiếp tục 


“ Ta nghe nói rằng ngươi sở hữu một Scared Gear với Nemean Lion, 
thứ vốn từng bị đánh bại bởi chính Heracles gốc- MỈa mai thay lúc 
này ta lại gặp được ngươi. Ngươi chẳng thể nào hạ được ta nếu 
không dùng đến nó, ngươi hiểu chứ ? “ 

Sairaorg Bael đáp lại bằng một câu 

“ Ta sẽ không dùng đến nó.” 

“Sao ? “ 

“ Ta sẽ không dùng đến bộ giáp sư tử với hang người như ngươi. Dù 
quan sát ngươi đến thế nào, ta vẫn không nghĩ rằng ngươi mạnh hơn 
Sekiryuutei đâu.” 


Sairaorg Bael chỉ nói có thế. Heracles cười lớn khi nghe vậy 


“ Hahahaha ! Chẳng có gì mà ta không thể thổi bay với Sacred Gear 
của mình cả ! Dù cho ngươi có được bao bọc bởi Touki, thì cũng 
chẳng có cách nào chống lại Sacred Gear được !” 


Heracles liền nhảy lên. 
Bàn tay của hắn được bao phủ bởi một luồng khí chết chóc ! Hắn 
khóa chặt cả hai cánh tay của Sairaorg Bael.... Và phát động một vụ 


nổ ! Kỹ năng của Sacred Gear Heracles cho phép hắn thổi bay nhiều 
thứ trong cùng một lúc. Nhưng Sairaorg Bael chỉ đơn giản nói 


“ Ta thấy rồi. Vậy đây chính là nó sao ? “ 


Biểu cảm của cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí những thớ thịt 
đã lộ ra và máu bắt đầu chảy xuống rồi. Heracles có vẻ như đã thật 
sự giận di và khí từ hai bàn tay của hắn lại gia tăng ! 


“ Hehehe, ngươi cũng biết cách nói chuyện đấy. Thế này thì sao hả ? 


ce 


Hắn liền đấm một phát xuống long đường. Con đường nổ tung va 
những mảnh vỡ của nó bao phủ lấy toàn bộ cổ thể Sairaorg Bael ! 


Khói, bụi bặm và tro hoàn toàn bao phủ mọi thứ xung quanh ! Con 
đường mà cả hai đang đứng ở trên đã hoàn toàn bị phá hủy và biến 
thành một đống đổ nát rồi. Heracles cười ngạo nghễ trên đỉnh của 
đống đổ nát ấy. 


“ Hahahahahahaha ! Thấy rồi chứ ! Hắn đã chết mà chẳng làm được 
bất cứ gì cả ! Đó chính là lý do mà những con quỷ không thể sử dụng 
sức mạnh chỉ là một thứ tật nguyền mà thôi ! Có thể làm được gì chỉ 
bằng võ thuật chứ.... “ 


Heracles bỗng dừng câu nói lại. Biểu cảm của hắn liền chuyển sang 
về kinh ngạc. Đó là bởi vì có một người đang đứng giữa con đường 
như không có gì xảy ra cả ! Sairaorg Bael chi bị những vết xây xát 
nhỏ dang ri máu và biểu hiện thì vẫn như cũ. 


“ Có vậy thôi à ? “ 

Heracles bỗng tụt hẳn nhuệ khí sau khi thấy Touki của Sairaorg Bael 
thậm chí chẳng bị suy giảm một tí nào cả. 

“.... Dùng có mà đánh giá thấp ta con Quỷ chết tiệt kia.” 


Hắn nói, nhưng chẳng còn vẻ tự tin như trước nữa. Sairaorg Bael 
cuối cùng cũng chịu tiến đến chỗ Heracles. Bằng cách phát ra một 
sức ép mạnh mẽ, cậu ấy đang dần thu hẹp khoảng cách với Heracles. 


“ Ta đang mong chờ hơn nữa vì ta ngươi rằng ngươi mang trên mình 
linh hồn của Heracles..... Nhưng mà có vẻ ngươi đã trái lại sự kì 
vọng cua ta rồi.” 


Heracles chuẩn bị tư thế bằng cả hai tay, nhưng Sairaorg Bael bỗng 
biến mất ! Nhanh quá ! Cậu ấy bỗng xuất hiện ngay trước mặt 
Haracles ! Cậu ấy vốn đã có ý định xuất hiện ngay phía trước đối thủ 
rồi ! Tôi chi biết kinh ngạc khi chứng kiến cách chiến đấy này thôi ! 


“ Đến lượt ta.” 


BỐP ! 


Một cú đấm mạnh mẽ, đột ngột và chuẩn xác xuyên thẳng vào bụng 
của Heracles. Nó còn xuyên qua cả cơ thể của Heracles và phá hủy 
tòa nhà phía sau nữa. 


eese oo 


Trước sức mạnh hủy diệt mà mình chẳng thể ngờ tới được, biểu cảm 
của hắn trở nên choáng váng và sau đó là đau đớn thảm khốc. 


esee ce 


Hắn chỉ biết khuyu xuống mặt đấy và lấy hai tay ôm bụng mình lại. 
Máu liền phun ra từ khóe miệng. Hắn chắc hẳn đang cảm thấy đau 
đớn một cách khó tả đây. Tôi biết vậy vì tôi cũng đã từng nhận phải 
cú đấm đó trước đây rồi. Không ai có thể mà lành lặn khi nhận phải 
cú đấm đó được cả. Rõ ràng là hắn đã nhận phải một đòn đánh trí 
mạng rồi. Tình thế bỗng chốc thay đổi chỉ với một cú đấm đơn 
giản.... 


sisii Thậm chí cả ma thuật của Rossweisse-san cũng chẳng thể gây 
nên vết thương chí mạng lên Heracles, nhưng cú đấm của cậu ấy lại 
làm nó một cách đơn giản, Sairaorg Bael liền nói trong khi đang nhìn 
xuống phía Heracles. 


“ Có chuyện gi vậy ? Đó chi là một cú đấm bình thường thôi mà. 
Sekiryuutei mà ngươi từng lôi ra làm trò vui thậm chí còn chẳng hề 
nao núng dù chỉ một giây với cú đấm đó đấy.” 


Nghe vậy, Heracles cười lên một cách rùng rợ. Hắn liền đứng dậy với 
biểu hiện đầy sự giận dữ. 


“.... Đừng có đùa với tao.... ! Con quỷ khốn kiếp ! Ngươi không hề có 
Quỷ năng ! Ngươi thậm chí còn chẳng dùng đến Scared Gear ! Chi 
với một cú đấm bình thường....” 


Toàn thân Heracles phát sáng ! Ánh sáng bao phủ quanh cơ thể hắn 
trông như một cái tên lửa vậy. Đó là Balance Breaker ! Hắn đã bắn 
những quả hỏa tiễn ở Kyoto và khiến cho Rossweisse-san rất chật vật 
lúc đó ! Một thứ vũ khí có ở bất cứ noi nào trên cơ thể hắn với một 
sức mạnh hủy diệt di dội ! 


“.... ngươi không thể nào có thể đánh bại ta được cả !!” 


Vừa gầm lên, hắn vừa bắn những cú hỏa tiễn về mọi hướng ! Chúng 


tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ chúng nên lập tức giữ 
khoảng cách để né tránh chúng. Nhiều quả bay đến những địa điểm 
khác nhau va phá hủy nhiều công trình, đường xá và cả tài san công 
! Một trong số chúng hướng thẳng về phía Sairaorg Bael ! 


3 Hừm 1? 
BỤP ! 


Sairaorg Beal thậm chí còn chẳng thèm tránh những quả hỏa tiễn 
được tao ra từ Scared Gear, và chi việc đấm chúng bay đi thôi ! Cái 
thể loại đấm đá gì thé này ? Cau ta chi đơn giản là đấm chúng bay 
đi.... ! Một lần nữa tôi lại bị sốc trước sức mạnh từ những quả đấm 
của người vốn là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Great King đấy. 
Mọi quả hỏa tiễn nhắm thẳng vào cậu ấy đều đã bị đánh bật ra rồi. 
Chúng lao vào những tòa nhà và đường xá. Một trong số chúng đang 
hướng về vị trí của bọn trẻ kìa ! Tệ rồi đây ! Nếu nó mà trúng thì.... 


Nhưng nỗi lo lắng của tôi liền chấm dứt. Đó là bởi vì Rossweisse-san 
đã đứng trước chỗ của bọn trẻ rồi ! Rossweisse-san liền chặn đứng nó 
lại bằng một vòng tròn ma pháp phòng thủ trước mặt ! Lá chắn đã 
từng vỡ tan của chị ấy ở Kyoto bây giờ đã mạnh hơn nhiều rồi ! 


“ Đây là ma thuật phòng thủ mới đấy. Tôi vốn là một quân [Xe], nên 
tôi đã nghĩ đến chuyện gia tăng phòng thủ, vốn là đặc điểm của một 
quân [Xe]. Tôi đã học nhiều ma pháp phòng thủ tại quê nhà. Bằng 
cách vận dụng đặc tính của phòng thủ và ma thuật công kích, tôi vẫn 
có thể chặn lại được kỹ năng đặc biệt chứa đầy sức mạnh hủy diệt 
từ Balance Breaker của Heracles. Sức mạnh của ngươi không còn tác 
dụng với ta nữa đâu. Ta sẽ cho ngươi mình còn chặn được phải 10 
phát nữa từ cái sức mạnh tấn công đó đấy !” 


Lí do mà Rossweisse-san trở về quê nhà là để gia tăng đặc tính của 
mình. Chị ấy đã gia tăng phòng ngự bằng cách học những ma pháp 
phòng ngự đầy sức mạnh. Rossweisse-san một lần nữa lại làm nổi bật 
lên đặc tính của một quân [Xe]. Nhóm Gremory đã mạnh hơn trước 
rồi đấy, Ise-kun ! Trong khi còn đang vui sướng trước sự gia tăng sức 
mạnh của những người đồng đội, tôi liền nhìn thấy lũ trẻ. 


“ Cố gắng hết sức nhé, Lion-san !” 
“ Lion ! Đừng thua nhé ! “ 
Đó là những lời cổ vũ dành cho Sairaorg Bael, người đang chiến đấu 


với Heracles. Sairaorg Bael liền tỏ vẻ ngạc nhiên vì cậu ấy chẳng thể 
ngờ đến điều này. Bọn trẻ chắc hẳn đã biết đến Sairaorg Bael thông 


qua trận đấu với Ise-kun. Cậu ấy liền cười một cách hạnh phúc 
“ Fuhahahahahaha !” 
Touki của Sairaorg Bael thậm chí còn tăng lên 


“ Những đứa tré đó đã bảo ta “ cố lên “ và “đừng thua cuộc” đấy. 

Cảm giác này đúng là rất tuyệt đấy, đúng không nào Hyoudou Issei ? 
Vậy đây chính là nguồn sức mạnh cậu nhận được từ lũ trẻ. Chẳng có 
một cửa chiến thắng nào dành cho ngươi nữa rồi, anh hùng Heracles 


1ú” 


a. 


“ Đừng có tỏ vẻ hạnh phúc chi vi những lời nói từ đám trẻ ranh đó ! 
Cái tên Great King não không có nếp nhăn kia !” 


Một cú đấm bay thẳng vào mặt của Heracles, kẻ vẫn còn đang mải 
mê la hét. Heracles liền khuyu xuống mắt đất trong khi máu đang 
chảy ra khắp khuôn mặt của hắn. 


“.... Gái gi thé này..... cú đấm này....” 


Ăn càng nhiều hành từ Great King, hắn lại càng trở nên sợ hãi. Đó 
vốn chỉ là một cú đấm. Nhưng cú đấm ấy đã xoáy nên một lỗ hổng 
trong cơ thể và cả tâm hồn của hắn rồi. Thật tệ khi mà nó đã ăn sâu 
vào linh hồn của hắn. 


“ Một người thậm chí còn chẳng nhận được lời ca tụng nào từ bọn 
trẻ thì không thể tự gọi mình là anh hùng được....” 


Sairaorg Bael nhìn vào Heracles với một ánh mắt đầy áp lực. Heracles 
biểu hiện một cảm xúc tuyệt vọng như thể hắn đã nhận ra rằng mình 
chẳng thể nào giành chiến thắng về mặt sức mạnh lẫn tinh thần. 
Nhưng hắn liền lôi vài thứ từ trong túi ra. 


Đó là một ống tiêm và nước mắt của Phượng hoàng. 


Đó là [Chaos Breaker] ! Có một cơ hội có thể đảo ngược cả trận đấu 
nếu hắn ta sử dụng đến nó ! Không, Sairaorg Bael vẫn có thể cho hắn 
chầu trời nếu chuyển sang dạng Balance Breaker. Nhưng sự gia tăng 
sức mạnh hủy diệt có thể sẽ phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh ! 
Và hắn còn có cả nước mắt Phượng Hoàng nữa chứ ! Chúng tôi 
không thể nào lường trước được sức mạnh mà hắn có thể đạt được 
sau khi hồi phục và sử dụng [Chaos Breaker]. 


“ Chết tiệt !” 


Heracles nói trong khi đang đưa mũi tiêm lên cổ. Nhưng tôi có thể 
nhận thấy hắn ta đang do dự. Sairaorg Bael liền hỏi 


“ Sao thế ? Ngươi không định dùng đến nó sao ? Dựa vào những điều 
ta biết, thì nó có khả năng cường hóa cơ thể đúng chứ ? Nếu muốn 
thì ngươi cứ sử dụng đi. Nếu trở nên mạnh hơn nhờ vào nó, thì ta sẽ 
vui vẻ mà chấp nhận thôi ! Ta vẫn sẽ chiến thắng dù cho ngươi có 
dùng đó nó đi chăng nữa !” 


Heracles đang bộc lộ một khuôn mặt thảm hại. Nước mắt đã rơi trên 
khuôn mặt thẳm hai ấy. 


“ Chết tiệttttttttttt ! “ 


Hắn vừa ném [Chaos Breaker] và nước mắt Phượng Hoàng xuống 
mặt đất vừa hú lên một tiếng ! Hắn liền hướng thẳng về phía 
Sairaorg Bael. 


te Han đã hoàn toàn từ bô [Chaos Breaker]..... ! Day là một điều ma 
chẳng ai có thể ngời tới đấy ! Sairaorg Bael lần đầu tiên chuẩn bị sẵn 
tư thế sau khi nhìn thấy đối thủ của mình. 


“ Có về như ngươi đã lấy lại niềm tự hào của một anh hùng trong 
những thời khắc cuối cùng rồi. Không tệ, tuy nhiên.....” 


Sairaorg Bael sử dụng nắm tay trái để đánh bật cú đấm của Heracles 
và bao phủ bàn tay phải bằng Touki. 


“ Xuống địa ngục với cú đấm này đi !” 


Cậu ấy đấm thẳng vào bụng của hắn ! Một âm thanh tuyệt vời của cú 
đấm vang lên khắp khu vực. Heracles đã hoàn toàn gục xuống trong 
khi đã mất đi ý thức. Tôi bỗng nhớ lại những lời mà Ise-kun đã nói. 
Cậu ấy đã nói sau trận đấu với nhà Bael. 


“ Này Kiba. Sairaorg -san thật sự là một con người bí ẩn đấy. Mình 
nghĩ rằng thật ngốc nghếch khi mặt đối mặt với cậu ấy và né những 
đòn tấn là điều thích hợp nhất.- Mặc dù đã nghĩ vậy trong đầu, mình 
lại nhận ra rằng mình có thể đối đầu trực diện cậu ta. Đó chính là 
con người của cậu ấy. Cậu ấy muốn mình có một trận ti thí đàng 
hoàng. Và chẳng có lí do gì cho hành động đó cả.” 


Nắm đấm của Sairaorg Bael đã vực dậy lòng tự hào của một tên cặn 
bã vốn đã coi nhẹ nó. Sairaorg Bael, người vừa hạ gục Heracles, lúc 
này thật tuyệt vời trong mắt tôi. 


Part 4: 


Sairaorg Bael đã đánh bại Heracles rồi và Akeno-san và những người 
khác thì đang đối đầu với Jeanne. Chi còn lại mỗi Georg thôi. Mặc dù 
chúng tôi vẫn không biết được khi nào Tào Tháo sẽ xuất hiện cả. 


Tôi có thể thấy những tia chớp đầy sức mạnh và những luồng khí nổ 
tung gần những tòa nhà cao tầng. Có về như cuộc chiến với Jeanne 
vẫn đang tiếp diễn. Lý do mà những cô gái vốn đã được gia tăng sức 
mạnh vẫn đang tiếp tục chiến đấu có lẽ là do Jeanne đã sử dụng đến 
[Chaos Breaker]. Akeno-san và những người khác đều có thể hạ gục 
được Jeanne nếu cô ta chỉ sử dụng trạng thái Balance Breaker. Trận 
chiến đã kéo dài hơn tôi tưởng. Chúng tôi hiện đang có khá nhiều 
nhân lực nếu tính luôn cả Sairaorg Bael. Dù cho Georg có sử dụng 
[Chaos Breaker] đi nữa, cơ hội chiến thắng vẫn vô cùng cao. Georg 
chỉ mỉm cười khi chứng kiến sự thất bại của Heracles. 


“Mạnh đấy. Vậy đây chính là sức mạnh của lớp Quỷ trẻ hiện tại. 
Sairaorg của gia tộc Bael, và nhóm Gremory được lãnh đạo bởi Rias 
Gremory. Ta đã gặp các ngươi một vài hôm trước rồi, nhưng ta 
không ngờ rằng các ngươi thậm chí còn mạnh hơn nữa day....Ngay 
lúc này, cô nàng nekomata và cậu nhóc ma cà rồng ở đằng kia cũng 
có thé còn mạnh hơn những thông tin mà ta có được đấy.” 


Georg liền nhìn vào Koneko-chan và Gasper-kun. Đặt Gasper-kun sang 
một bên, Koneko-chan chẳng đạt được bất kì sức mạnh không tưởng 
nào kể từ khi cả nhóm rời khỏi cái không gian nhân tạo đó cả. Lúc 
này mới là khởi đầu cho sức mạnh của em Ấy. Tôi nghe được rằng 
chị gái của em ấy, Koroka, sắp bắt đầu dạy cho cô bé cách sử dụng 
youjutsu và senjutsu. Em ấy san sang chịu sự giang day bởi chi gái, 
người mà em ấy có mối quan hệ lạnh nhạt, nên chắc hẳn quyết tâm 
của em ấy phải rất cao. Gasper-kun bỗng trở nên biến sắc sau khi bị 
nhìn chằm chằm bởi Georg. 


.. Gasper. Có chuyện gi thế ? “ 


Hội trưởng có vẻ đang quan ngại trước sự căng thẳng đến kỳ lạ của 
người hầu..... Biểu cảm của Gasper-kun vỡ vụn và em ấy bất đầu 
khóc 


.... C6 chuyện gi với Gasper-kun thế nhỉ ? 


“.... Em xin lỗi tất cả mọi người....em.....em....! Em không thể nào 
mạnh mẽ hơn được nữa.... mặc dù em đã đi đến viện nghiên cứu 


1? 


Grigori ! 


-! Mọi người đều tỏ về ngạc nhiên trước lời giải bày của Gasper-kun. 
Em Ấy nói trong nước mắt 


“ Em muốn mình trở nên mạnh hơn..... trở nên có ích với mọi người 
!... Em được mọi người ở Grigori bảo rằng minh chẳng thể nào mạnh 
hơn nữa....” 


“.... Em thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi một bạn nữ.... Thật hổ then 
khi là một người đàn ông của nhóm Gremory.....! 


Gasper-kun òa khóc.....Vậy đó là điều bất khả thi trong việc trở nên 
mạnh hơn với Gasper-kun, thậm chí là tại Grigori sao ? Georg tỏ vẻ 
chán nản trước phan ứng của Gasper-kun 


“ Sekiryuutei đã khuất sẽ không vui khi chứng kiến điệu bộ thẳm hai 
như thế này của đàn em đâu.” 


Gasper-kun nghe vậy liền ngước nhìn về trước, tỏ về kinh ngạc 
“.....Sekiryuutei.....đã khuất rồi ư ?.” 


Em ấy liền nhìn xung quanh. Mội thứ xung quanh và nhìn vào chúng 
tôi. Em ấy vẫn chưa biết được lí do mà Ise-kun không có mặt ở đây. 


“,....Ise-senpai đâu rồi...? Có phải Ise-senpai vắng mặt vi anh ấy bận 
phải ngăn chặn bọn quái vật khổng lồ đúng không ?” 


“ Gasper à, Ise đã....” 


Hội trưởng cố gắng nói ra sự thật với Gasper, người vẫn chưa nhận 
được thông tin trước đó, nhưng Sairaorg Bael liền nhìn vào Hội 
trưởng và lắc đầu. Hội trưởng thấy vậy liền im lặng. Vậy là họ không 
định nói cho em ấy biết sự thật thì phải....? Hội trưởng và cả 
Sairaorg Bael đang dự định chuyện gì vậy....! Georg vẫn chưa nhận 
ra phản ứng của cả hai quân Vua và tiếp tục nhếch mép nói với 
Gasper-kun 


“ Ta hiểu rồi. Vậy là cậu vẫn chưa biết gì hết. Sekiryuutei đã chết 
trong khi đang chiến đấu với phe cựu Quỷ vương rồi.... Không, ta 
đoán chẳng có ích gì khi biện minh ở đây cả. Hắn chết khi chống lại 
bọn ta, “ Chaos Brigade”. Nguyên nhân chính là do dính phải chất độc 
của Samael, một Sát nhân long tối thượng. Bọn ta đều không ở đó để 
chứng kiến nên không thể biết chính xác được, nhưng nếu 
Sekiryuutei đã chết thì chỉ có thể là do nguyên nhân đó thôi.” 


Phe anh hùng vẫn chưa biết được rằng linh hồn của Ise vẫn đang vất 


vưởng trong lỗ hổng không gian à. Thường thường thì những con 
rồng đều chết sau khi dính phải chất độc của Samael. Koneko-chan, 
Asia-san, và Rossweisse-san nhận ra rằng Hội trưởng đã nói dối. Tất 
nhiên giống như tôi, họ đều không biết rõ lí do tại sao.....Không phải, 
có thể là do.... Tôi dan hiểu được tại sao chi ấy lại nói dối. Liệu có 
phải là Sairaorg Bael đang cố gắng để thức tỉnh Gasper-kun..... 


Georg tiếp tục nói. Càng nghe hắn nói, biểu hiện của Gasper-kun dần 
trông giống như một xác chết vậy.... Thật đau đớn khi chứng kiến 
đàn em của minh lại có những biểu hiện tuyệt vọng đến thé..... 


“ Ngươi cũng đừng có lo lắng quá. Thậm chí cả Ophis và Bạch Long 
Vali còn bị đánh bại bởi Samael cơ mà. Thậm chí Sekiryuuteki còn 
chẳng có tí cơ may để sống sót trước lời nguyền đó.” 


Georg mỉm cười thích thú 
“....Ise-senpai.....chết rồi sao ? “ 


Một giọt nước mắt lắng đọng trên đôi mắt của Gasper-kun. Toàn thân 
em ấy bỗng rung lên, và đôi mắt thì bắt đầu tối lại. Tâm trí của em 
ấy chắc đang tràn ngập tuyệt vọng sau khi nghe rằng người đàn anh 
mà mình luôn ngưỡng mộ đã bị giết. Em ấy nhìn xuống và im lặng. 


Gasper-kun đang trả qua cái cam giác tuyệt vọng giống như chúng tôi 
mấy ngày trước...Một khoảnh khắc lặng thinh. Mọi người đều không 
thể nào chịu được khi thấy em ấy như vậy, và khi mà Koneko-chan 
đang cố gắng tiếp cận em ấy. 


Em ấy bắt đầu nâng cơ thể đang run rẩy của mình lên. Từng chút 
một, em ấy nhìn lên. Gasper-kun hiện đang có biểu cảm không còn 
chút sự sống nào nữa rồi..... Tôi bỗng cảm thấy những cơn ớn lạnh 
đang chạy dọc sống lưng. Em ấy liền mở miệng và nói chi duy nhất 
một từ. Giọng nói thì thào, và nó như một lời rủa vậy. 


< CHẾT ĐI> 


Ngay khi vừa nói xong, khung cảnh xung quanh liền bị bao bọc bởi 
bóng tối. Mặt đất. Bầu trời. Cảnh quan. Mọi thứ đều đang chìm vào 
bóng đêm. Nó thật tối tăm và lạnh lẽo đến nỗi ánh sáng cũng đã biến 
mất rồi. Bóng tối phát ra từ cơ thể của Gasper-kun, và biến mọi thứ 
thành một màu đen đầy chết chóc. 


“.,.. Cai gi thế này.... !” 


Georg ngạc nhiên trước những thay đổi bất thường va bắt đầu nhìn 
ngó xung quanh. Bóng tối. Bóng tối. Bóng tối. Bóng tối..... Các công 
trình bỗng tan biến như thể chúng chỉ là ảo giác vậy, và mọi thứ 
ngoại trừ chúng tôi đều chìm vào bóng tối. 


“... Em ấy mất kiểm soát rồi đúng không ? Hay là một dang Balance 
Breaker vậy...? Không, không phải ! Đó là sức mạnh của vampire 
Sao..... ? Nhưng mà... nó ở một dang cấp hoàn toàn khác.... ! 


Thậm chí cả Rossweisse-san, người có chuyên môn về những ma 
thuật đặc biệt cũng đang bị sốc..... Đây cũng là lần đầu tiên tôi được 
chứng kiến một hiện tượng như vậy đấy ! Nó hoàn toàn khác với 
Balance Breaker. 


.... Gòn cái không gian bị bao phủ bởi bóng đêm là cái gì vậy....? 
Trong lãnh địa đã biến thành màn đêm, một hình dang kì lạ xuất hiện 
và tiếp cận Georg. Nó nghiêng đầu theo một hướng kì lạ và dần thu 
hẹp khoảng cách với ké sử dụng sương mù bằng cách lết đôi chân va 
xoay đôi vai của mình. Đôi mắt của nó có màu đỏ. Một màu đỏ rực 
đầy vẻ kinh hãi.... 


< TA SẼ GIẾT NGƯƠI....! TA SẼ GIẾT HẾT ĐỂ KHÔNG CÒN BẤT CỨ 
TEN NÀO CÓ THE SOT LAI TREN ĐỜI NÀY NỮA....!> 


Đó không phải là giọng của Gasper-kun....! Đó là một giọng nói đầy 
chết chóc ngập tràn cảm xúc giận dữ, ganh ghét và nguyền rủa ! 
Sairaorg Bael liền mở to mắt ra và nó 


“.... Ta đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ thay đổi khi biết về cái chết của 
Sekiryuutei . Đó là bởi vi Gasper Vladi sở hữu đôi mat của một người 
đã trải qua một quá khứ đầy tủi nhục. Ta nghĩ rằng thông qua việc 
thúc ép, chúng ta có thể khiến cậu ấy tung ra sức mạnh mà cả Grigori 
cũng không thể nào mở khóa được. Ta không tin rằng tổ chức của 
Thống lĩnh lại thất bại trong việc thức tỉnh sức mạnh của cậu ấy mà 
chẳng có bất cứ động thái gì đấy.” 


Đúng như anh ta nói. Thật kì lạ khi mà Grigori, tổ chức vốn thực 
hiện nhiều thí nghiệm lại không thể làm được gì trước Gasper-kun. 
Như Sairaorg Bael đã nói, cậu ấy ắt hẳn sẽ thức tỉnh trước vài thứ 
nhưng lại trở về trạng thái cũ vì vẫn không có một chất xúc tác hoàn 
chỉnh để thức tỉnh nó. Sairaorg Bael nói với Hội trưởng bằng ánh mắt 
nghiêm túc 


“ Rias. Thứ sức mạnh vốn ngủ sâu bên trong Gasper Vladi..... vượt 


ngoài cả sự tưởng tượng của ta đấy. Đây là..... một con quái vật....Cô 
đã cấy vào hầu cận của mình cái thứ gì thế hả....” 


“....Ly do mà gia tộc Vampire cao quý, Vladi, chối bỏ Gasper..... 
không phải là do [Forbidden Balor View], mà là do họ biết về thứ sức 
mạnh này sao...? Họ đuổi cậu ấy ra khỏi lâu đài là bởi vì.....họ sợ 
cậu ấy sao ?” 


Hội trưởng nói với một giọng run rẩy. Gasper-kun, người đã biến 
thành một thể gì đó đầy đen tối.... đưa tay ra phía trước. Georg đã 
nhận thấy điều này, liền kích hoạt vòng tròn ma pháp. Nhưng nó đã 
bị nuốt chửng bởi bóng đêm. 


sức mạnh của Scared Gear ! Làm sao ngươi có thể phá vỡ được vòng 
tròn ma pháp của ta chứ !” 


Georg trở nên hoảng sợ trước hành động của Gasper-kun, và kích 
hoạt một loạt vòng tròn ma pháp công kích sau khi đã lùi lại ! Nhiều 
ma thuật vời đủ loại thuộc tính khác nhau ập vào Gasper-kun! Thậm 
chí là một cơ thể có được tôi luyện rắn rồi thế nào cũng sẽ gánh chịu 
những vết thương chết người nếu hứng phải chúng đấy ! 


Vô số những đôi mắt đỏ rực xuất hiện từ màn đêm, và chúng phát ra 
một thứ ánh sáng bí ẩn. Tất cả những ma thuật được bắn vào không 
khí đều đã bị ngưng đọng lại. Đó là [Forbidden Balor View]..... Em 
ấy đã chặn đứng chúng một cách dé dàng bằng nó ! Và em ấy còn tạo 
thêm những con mắt ở nhiều nơi khác nhau nữa....! Những ma pháp 
tấn công đang ngưng đọng bắt đầu bị nuốt chửng bởi màn đêm. 
Người duy nhất đang bị sốc chính là Georg. Sắc mặt của hắn đang 
dần chuyển sang vẻ đầy sợ hãi. Bóng đen ấy lại di chuyển một lần 
nữa.... Nó là sự hiện diện và di chuyển của một sinh vật chưa từng 
tồn tại trong thế giới thực, và tiến gần hơn về phía Georg. Georg liền 
tích tụ sương mù trong lòng bàn tay. The Longinus [Dimension Lost] ! 
Hắn đang cố để đánh bại Gasper-kun bằng nó sao ? Hắn điều khiển 
làn sương bao phủ lấy Gasper-kun ! Nhưng lại một lần nữa, làn 
sương của hắn bị nuốt chửng bởi bóng tối xung quanh.... 


.... Đó không phải là giọng nói của Gasper-kun mà chúng tôi từng 
biết nữa rồi.....Có thể nói rằng em ấy đã chuyển sang một thực thể 
khác rồi....Thậm chí cả một Longinus cấp cao cũng không thé can 


được Gasper-kun, ngươi đã trở thành một màn đêm vô tận. Hơn nữa, 
kẻ điều khiển sương mù Georg thậm chí còn không thể đặt ra một 
thế trận trước em ấy....! Mảnh ghép đột biến trên người Gasper-kun, 
giờ tôi có thể hiểu được nguyên nhân của nó rồi. Em ấy sở hữu quá 
nhiều sức mạnh bên trong ! Xét về tiềm năng thì em ấy chắc chính là 
người có sức mạnh lớn nhất trong nhóm. Trận đấu với nhà Bael đã 
thay đổi em ấy. Và điều này xuất hiện trước cái chết của Ise-kun.... 
Và hình dạng của nó chính là bóng tối. 


....Ise-kun. Có thể người có tiềm năng phát triển nhất lại chính là 
Gasper-kun đấy....Điều này.... Hình dang của em ấy đã vượt quá sức 
tưởng tượng của bọn mình rồi. Em ấy không phải là quỷ hay 
rồng....Mình còn chẳng biết có thể nhìn nhận em ấy là Vampire 
không nữa. 


- Đúng vậy, đây hoàn toàn là một dạng khác. Gerge tung một ma 
thuật công kích và sương mù mà hắn có thể nghĩ ra vào Gasper-kun. 
Chúng đều bị chặn đứng bởi những con mắt và sau đó thì bị bóng tối 
nuốt chửng. Mặc dù cho đòn tấn công của mình đã bị xóa sổ, hắn lại 
bắt đầu tạo nên những vòng tròn ma pháp dựng nên rào chắn không 
gian, nhưng nó liền mất đi hình dạng vì chúng cũng đã bị nuốt chửng 
bởi bóng đêm rồi. Bóng tối xung quanh Georg di chuyển và bắt đầu 
tạo thành hình dạng của những thú nhân. Nó giống như sói, chim 
khổng lồ, và thậm chí là rồng. Nhưng không có con nào có hình dạng 
cụ thể cả. Sói một mắt. Chim năm cánh. Rồng hai đầu. Nhện với hơn 
mười cái chân.... Tất cå bọn chúng trông giống như những sinh vật 
vượt xa những xa vật vốn tồn tại. Những quái vật bất thường đó vây 
quanh Georg. Gasper-kun cũng tạo ra chúng sao... Í 


“ Sương mù của ta....! Ma thuật của ta không có tác dụng ! Hắn là cái 
thứ quỷ quái gì vậy ! “ 

Biểu cảm của Georg trở nên tuyệt vọng. Dù cho có nhìn thế nào đi 
nữa, thì nó hoàn toàn là chiến thắng của Gasper-kun rồi. Không, 
thậm chí đó còn chẳng phải là một trận đánh nữa.... Hình như hắn 
đang bị tấn công bởi một vật thể khác xa những vật sống thông 
thường thì phải ? Cái sự bá đạo gì thế này. 

“.... Đây chính là sức mạnh thật sự của Gya-kun....” 


Koneko-chan,người chỉ có thể đứng ở đây và quan sát, bỗng nói. Sự 
thay đổi từ người bạn của mình đã đi quá xa rồi. 


“Ku....! Ta đành phải rút lui thôi !” 


Georg từ bỏ việc đối đầu với Gasper-kun, người với sức mạnh và kĩ 


năng đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, và tạo một vòng 
tròn ma pháp dưới chân. 


Hắn đang cố gắng bỏ trốn ! 


Khi mà toàn bộ cơ thể hắn đang chìm trong ánh sáng của vòng dịch 
chuyển, một ngọn lửa đen bỗng xuất hiện quanh cơ thể hắn ! 


— Đây la! 


Tôi liền nhìn sang Saji-kun. Cậu ấy đã lấy lại được ý thức, và đang 
nhìn chằm chằm vào Georg trong khi đang cố nhấc cả cơ thể đứng 
dậy. 


“....Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu. Các ngươi đã giết bạn của 
ta- Không đời nào ta lại để cho ngươi thoát được cả !” 


Saji-kun liền đưa tay về phía trước. Ngọn lửa hắc ám bao quanh 
Georg liền chuyển thành hình dạng của một con rắn khổng lồ, và 
quấn lấy hắn. Ngọn lửa Hắc Long vương của Saji-kun. Nghe nói rằng 
nó sẽ tiếp tục trói chặt cho đến khi sự sống của đối thủ hoàn toàn 
cạn kiệt. Georg lấy ra một cái lọ nhỏ, nước mắt Phượng Hoàng từ 
trong túi. Nhưng ngọn lửa hắc ám đã nuốt chứng lấy nó. 

“.....LỜI nguyền.....của Vritra....!” 

Georg thốt lên. Lời nguyên mà hắn nghĩ minh đã xóa bô được vẫn 
chưa hoàn toàn mất hết. Sau đó những con quái vật từ màn đêm bắt 
đầu tấn công hắn.... 


Một ma thuật sư đầy sức mạnh, người sở hữu một Longinus cấp cao 
đã bị nuốt chửng bởi màn đêm trong lặng lẽ. 


Khi bóng đêm đã được rũ bỏ, cả bọn liền trở về thủ đô, Lilith. 
Gasper-kun đã cạn kiệt sức lực. Georg thì có lẽ sẽ không bao giờ còn 
xuất hiện được nữa rồi. Liệu hắn đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi 
màn đêm chưa nhỉ ? 


Tôi đi cùng với Gasper-kun và nhìn vào mặt của em ấy. Em ấy đang 
ngủ một cách ngon lành. Tôi không hề nhận thấy một tí nguy hiểm 
nào từ em ấy cả.... Em ấy đã ngất xiu sau khi sử dụng sức mạnh đó. 
Hội trưởng bế em ấy trên tay và vuốt nhẹ mái tóc của em Ấy. 


“.... Có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên chi cần phải hỏi những 
Vampire đấy. Nhưng Vampire lại ghét Quỷ tộc. Chị không biết rằng 
liệu nhà Vladi có chịu trả lời mình không nữa.... Khi chị đề nghị 


được nói chuyện trực tiếp, họ đã thẳng thừng từ chối.” 


Vampires. Họ là phân lớp đứng đầu thậm chí còn mạnh hơn cả Quỷ 
tộc, và họ được phân loại thành Vampire thuần huyết và tầng lớp 
dưới. Đơn giản hơn thì cơ bản chẳng có Vampire nào được săn sóc 
như đồng đội giống như ở gia tộc Gremory cả. Họ cũng không hề cho 
những người của thế hệ trước bất cứ cơ hội nào giống như chính 
quyền của Quỷ tộc làm vậy. Chế độ thuần huyết. Xã hội quý tộc. Gia 
tộc của những kẻ bất tử. Luật lệ của màn đêm. Có nhiều ké mạnh 
thuộc tầng lớp này. Đặc biệt là những kẻ có thể di chuyển dưới ánh 
sáng mặt trời suốt cả ngày, có rất ít cách để có thể đánh bại được 
chúng, và Quỷ tộc cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng. 


“ Tôi đã nghe được một câu chuyện thú vị khi trở về Valhalla. Đó là 
một gia tộc Vampire cao quý đã bắt cóc một chủ sở hữu Longinus và 
cuộc chiến giữa các Vampire bắt đầu.” 


Rossweisse-san nói..... Vậy là có chuyện như thế đã xảy ra sao....? 
Nhiều chuyện đang xảy ra khi Địa ngục rơi vào vòng nguy hiểm 


“ Đúng vậy, nhưng cậu nên cẩn thận với những ma thuật sư kể từ 
bây gid.” 


Hội trưởng Sona, người vừa mới tỉnh dậy, nói 
“ Ý câu là sao ?” 


Hội trưởng liền hỏi. Hội trưởng Sona tiếp tục nói sau khi đã điều 
chỉnh lại cặp kính của mình 


“.... Nguyên tắc của những ma thuật sư là sức mạnh và tài năng. Với 
bọn chúng Georg, ké mà cậu vừa tiêu diệt, là người đứng đầu của các 
ma thuật sư đấy. Nên chẳng có gì lạ khi hội đồng ma thuật sư hướng 
sự chú ý của mình vào nhóm đã đánh bại hắn ta cả. Nhóm của cậu 
cũng sẽ trở nên nổi tiếng nhờ vào nó. Những ma thuật sư... những kẻ 
sử dụng pháp thuật triệu hồi, sẽ đánh bóng tên tuổi của mình bằng 
việc kí kết hợp đồng với những con quỷ mạnh mẽ. Đặc biệt là những 
quỷ trẻ có tương lai sáng lạng sẽ được triệu hồi để đàm phán. Những 
con quỷ nổi danh cũng từng kí kết thệ ước với ai đó hoặc đưa ra một 
cái giá phù hợp để kí kết hợp đồng. Nên có khá nhiều ma thuật sư 
muốn được kí kết hợp đồng với với những con quỷ trẻ mà họ chưa 
từng với tới được- Sắp tới, bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến và bắt liên 
lạc với cậu đấy.” 


Những ma thuật sư à. Họ cũng là những chướng ngại khá là rắc rối 
với chúng tôi đây. Mặc dù mối quan hệ giữa Quỷ tộc và ma thuật sư 


vẫn còn tồn tại kể từ thời cổ đại..... Nên chúng tôi có thể nằm trong 
số đối tượng được họ nhắm tới để liên kết sao....? 


Tôi bỗng cảm thấy điều gì đó. Đó là một sự hiện diện từ đằng sau 
lưng ! 


“ Ara ara. Có vẻ như là Heracles đã bị đánh bại rồi. Và cả Georg nữa 
chứ....! Tệ rồi đây. !” 


Kẻ vừa xuất hiện chính là Jeanne ! Cô ta bị thương khắp cả người, va 
trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô ta đang giữ thứ gì đó.... ? Nhìn ki thì đó 
chính là một cậu nhóc ! 


“ Bình tĩnh nào ! Jeanne !” 


“ Thật không công bằng tí nào ! Bắt giữ một đứa trẻ làm con tin sao ! 


(13 


“....Gô ta đã lừa chúng tôi. Thật không thể ngờ rằng vẫn còn một đôi 
vợ chồng và đứa con vẫn chưa kịp di tẳn.” 


Đánh giá sơ qua thì Akeno-san và những người khác vẫn đang chiếm 

được lợi thế.... Nhưng Jeanne định trốn thoát bằng việc bắt cóc một 

đứa trẻ làm con tin sao ? Chúng tôi đối chất với Jeanne. Cô ta kề lưỡi 
gươm vào cổ cậu bé.... Đó không phải là thứ mà tôi, một Quỷ tộc, có 
thể nói ra. Nhưng đó lại là một hành động hèn nhát. 


“ Thật hèn nhát.” 


Sairaorg Bael đã nói ra điều mà tôi đang nghĩ. Jeanne chỉ bật cười vì 
cô ta cảm thấy nó thật là thú vi. 


“ Đó không phải là điều mà Quỷ tộc có thể dễ dàng nói ra đâu, đúng 
chứ ? Mặc dù có vé như đã có kẻ nào đó giống như ngươi luôn giữ 

trong mình những nguyên tắc cứng rắn, Sư vương của gia tộc Bael- 
Dù sao thì ta cũng đã liên lạc với Tào Tháo rồi các ngươi quá mạnh 

so với ta. Đứa nhóc này sé là con tin cho đến khi Tào Tháo đến. 


Jeanne nói..... Sẽ rất nguy hiểm nếu Tào Tháo đến đây. Nó cũng 
giống như việc Sairaorg Bael có mặt ở đây vậy..... Nhưng chúng tôi 
vẫn không biết được rằng liệu có thể đánh bại hắn ta bằng thánh 
thương không. 


“ Ara. Nhóc có vẻ khá là trầm tính hơn ta nghĩ đấy. Im lặng vì dang 
quá sợ hãi sao ?” 


Jeanne vừa nói vừa nhìn vào con tin của mình. Có vẻ như cậu bé 
chẳng hề sợ hãi gì cả. Cậu ta liềm mỉm cười nói 


“ Không, ta chẳng sợ tí nào cả. Vì Vếu Long sẽ đến cứu ta sớm thôi.” 


Lời nói của cậu bé chẳng hề có một tí sợ hãi nào ẩn bên trong và 
trông cậu bé ấy đang rất vui tươi. 


“ Fufufu. Tê rồi đây, cậu bé. Vếu Long đã chết rồi. Người ban của 
chụy đây đã hạ gục hắn ta đấy. Đó chính là lí do tại sao Vếu Long sẽ 
chẳng thể nào đến đây được cả đâu.” 


Jeanne đáp lại, nhưng cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười của 
mình....Tại sao vậy ? Làm sao mà p ấy vẫn có thể mỉm cười được 
trong tình trạng như thế này chứ....? 


“ Ổn thôi. Tôi đã tự lập lời hứa cho giấc mơ của mình rồi. Khi tôi đi 
ngủ trước nỗi sợ về những con quái vật to lớn, Vếu Long sẽ xuất hiện 
trong giấc mơ thôi.” 


...Gidc mơ sao ? Em ấy đã mơ gặp được Ise-kun sao ? Cậu bé nói 
một cách hạnh phúc và đầy tự tin. 


“ Anh ấy đã nói rằng mình sẽ đến sớm thôi, nên ta đã không còn khóc 
nữa. Anh ấy đã nói rằng chắc chắc mình sẽ trở lại và chúng ta đã hát 


1? 


cùng với nhau đấy ! 
Cậu ấy liền sử dụng ngón trỏ để vẽ một vòng tròn trong không khí. 


“ Ta phải vẽ một vòng tròn như thé, và nhấn vào giữa như thế này ! 
Zoom zoom iyann ! Anh ấy nói rằng chắc chắn sẽ trở lại khi ta làm 
vậy ! Mọi người đều có chung một giấc mơ như vậy ! Ferrer-kun và 
cả Tullas-chan cũng đã thấy một giấc mơ như ta vậy ! Bạn bè trong 
những lớp học khác cũng đều mơ như vậy ! Mọi người cùng mơ một 
giấc mơ như nhau ! 


Mọi người đều mơ một giấc mơ giống nhau sau ? Mọi đứa trẻ đều 
thấy cùng một giấc mơ sao ? Giấc mơ về Ise-kun. Tôi vẫn còn hoài 
nghỉ và cậu bé thì nhìn lên và hát- Bài hát do chính cậu ấy và những 
đứa tré mến mộ mình sáng tác. 


“ CÓ MỘT VEU LONG DANG YEN VAN ĐANG TỒN TẠI O DAU ĐÓ 
TREN DAT NUOC NAY “ 


Bong một âm thanh vang vọng từ phía bầu trời của thủ đô. Khi tôi 
ngước nhìn lên, một lỗ hổng không gian xuất hiện trên trời. Sau đó 


có “thứ gì đó” xuất hiện từ lỗ hổng. Tôi liền cảm nhận được luồng 
khí của cậu ấy mà mình không bao giờ có thể quên được cả. 


Đây chắc chắn là.....sự trở lại của vị anh hùng trong lòng bọn trẻ. 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Life 0 - Vếu long dé vương 
[ Một giấc mo?] 
Tôi, Hyoudou Issei, gật đầu trước câu hỏi của Ddraig. 


“Ù. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì quái khi đang ngủ. Rất nhiều đứa 
trẻ đang khóc. Khi tôi hỏi tại sao, chúng bảo mình khóc vì chúng sợ 
đám quái vật khổng lồ. Vì vậy tôi nói với lũ trẻ rằng tôi sẽ xuất hiện 
khi chúng vẽ một vòng tròn, nhấn vào giữa và nói [Zoom Zoom 
Iyaaan].” 


Ddraig thở dai sau khi nghe tôi nói. 


[.... Đến cậu mà còn làm cái động tác đó trong khi lại khó chịu khi 
người khác lam....] 


“Sao tôi biết được! Tôi đã nghĩ hành động đó là cần thiết để khiến lũ 
tré vui lên!.... Và khi tôi làm vay, sự lo lắng đã biến mất trên khuôn 
mặt lũ trẻ. Oppai thật sự rất tuyệt vời.” 


Ddraig thở một hoi còn dai hơn. Ò thì tôi đang nói về giấc mơ của 
mình mà, đừng có để tâm nhiều quá! 


[....Haa. Cậu nói đúng. -Vậy, cơ thể mới của cậu như thế nào rồi?] 


-Ddraig hỏi tôi. Linh hồn của tôi chỉ vừa mới được chuyển vào cơ thể 
mới được lấy ra từ vỏ kén. Thật kì lạ khi thấy cơ thể mình trước 
mặt, nhưng tôi một lần nữa nhận ra đó là cơ thể mình sau khi linh 
hồn được chuyển vào. Thậm chí không có đến một thay đổi nhỏ nào 
so với cơ thể trước. Xúc giác của tôi vẫn hoạt động khi tôi nắm tay 
lại. 


“Toẹt vời! Với cơ thể này thì tôi có thể mò mẫm, sờ soạng vếu Rias 
và Akeno-san rồi!” 


Tôi bắt đầu bài tập tưởng tượng bằng cách cử động các ngón tay! 
Aaah, bộ ngực căng phồng của Rias và bộ ngực đàn hồi của Akeno- 
san dính vào lòng bàn tay tôi.... Chỉ cần nhớ đến chúng là đủ để làm 
đầy bụng mình 10 lần rồi!. 


Đúng vậy, cơ thể tôi đang hoạt động. Tôi cũng đang mặc giáp nữa. 
Vậy cần phải so sánh thay đổi gì so với cơ thể trước đây? 


[Ngoại hình, hình dáng và một số bộ phận khác thì vẫn như cơ thể 
của một con người. Cậu vẫn có thể sống bình thường như trước. 
Nhưng vì cậu không có các quân cờ tội lỗi trong cơ thể, có thể nói 
cậu hiện giờ là một bán long. Cho dù được Ophis trợ giúp, nhục thể 
của cậu vẫn là từ Great Red. Bây giờcó thể nói cậu là một tiểuTrue- 
Dragon ( Rồng thuần chủng ).] 


Vậy là, nói cách khác, tôi giống như con của Great Red à. 


[Trên hết, sức mạnh của Uroboros cũng được thêm vào. Kể cả trong 
trạng thái này, thể chất cơ bản của cậu đã được cải thiện một chút so 
với trước kia..... Mà vốn dĩ cậu cũng phế từ đầu rồi, nên nó cũng chỉ 
tăng nhiêu đó thdi....] 


Xin lỗi vì tôi vốn phế nha! Tôi chi là một học sinh trung học bình 
thường thôi! 


[Ưu điểm của nó là sự cải thiện năng lực thể chất mà ta vừa chỉ ra, 
và ta không thể dự đoán được cậu sẽ phát triển kiểu gi sau khi sức 
mạnh của True-Dragon và God-Dragon( Rồng thần ) được thêm vào. 
Ngoài ra thì bây giờ cậu rời xa khỏi Great Red được rồi.] 


Chẳng phải đằng nào thì sức mạnh của tôi cũng khó dự đoán sẵn rồi 
sao? Vì cái sức mạnh ngực và mấy thứ khác. 


[Điều đó cũng đúng..... Bất lợi thì như ta đã nói trước đó, cậu đã 
mất đi khá nhiều năng lực vì không còn những quân cờ tội lỗi, vốn là 
nguồn gốc của các năng lực đó. Ngoài ra, hiểm họa từ những Kẻ diệt 
Rồng cũng tăng lên đáng kể khi cậu nhận được sức mạnh từ Great 
Red và Ophis.] 


aaa Hai điểm bất lợi đó thật sự rất tệ. Ma, về phần các quân cờ tội lỗi 
thì tôi có thể hỏi xin lại Rias, nhưng thật đáng sợ khi biết sát thương 
từ những Kẻ diệt Rồng cũng tăng lên. 


Thật khó để diễn tả nỗi đau đó bằng lời..... Nếu có thể, tôi không 
muốn phải nếm trải cơn đau đó thêm một lần nào nữa. Giờ thì chúng 
ta phải làm gì kể từ lúc này? Cho dù có ở lại thì chỉ có lũ golem đã 
dừng hoạt động, Gogmagog đang trôi nổi khắp kẽ hở không gian này. 
Rồi nó xảy ra khi tôi đang nghĩ cách để trở về với mọi người, tôi 
nghe một giai điệu quen thuộc. 


[...Nhìn kìa, cộng sự.] 


Tôi nhìn lên sau khi Ddraig hối thúc tôi. Trên bầu trời “nó” được 
phản ánh 

-Những nụ cười của lũ tré ở Underworld bắt đầu xuất hiện khắp bầu 
trời. Li trẻ vẽ một vòng tròn va nhấn vào chính giữa nó. Chúng hát 
bài hát đó một cách ồn ào và năng động. 


GÓ MỘT CON RỒNG YÊU VẾU SỐNG Ở RÌA MỘT THÀNH PHỐ NÀO 
ĐÓ 


CON RỒNG ĐI DẠO MỖI KHI THỜI TIẾT TỐT 

DRAGON DRAGON OPPAI-DRAGON 

BÓP BÓP, MÚT MÚT, PAFU PAFU 

CÓ RẤT NHIỀU LOẠI VẾU 

NHƯNG HAN THÍCH NHẤT NHỮNG CAP VEU BU NHẤT 


VÀ HOM NAY OPPAI-DRAGON LAI BAY 


Ở RIA MỘT THÀNH PHO NÀO ĐÓ, OPPAI-DRAGON DANG 
CƯỜI 


KE CẢ NGÀY BAO, OPPAI-DRAGON VAN VUI KHI BOP VEU 
DRAGON DRAGON OPPAI-DRAGON 
CLICK-CLICK ZOOM-ZOOM IYAAAN 


HAN DA THAY RAT NHIEU NGỰC, NHUNG HAN VAN THÍCH NGỰC 
BU NHAT 


VA HOM NAY OPPAI-DRAGON VAN BOP VEU 


[Great Red nói rang ông ta đang phan chiếu cảm xúc của lũ trẻ ở 
Underworld tại đây. ] 


...Tất cả... Ông nghiêm túc chứ? Vậy bài hát này là từ lũ trê đang cố 
gắng gọi tôi...!Tôi vui đến mức lồng ngực như bị lấp đầy. Mọi người 
đang gọi tôi... 


[Great Red đại diện cho những giấc mơ.... Giấc mơ một người có. 
Giấc mơ một người đã thấy. Giấc mơ một người tưởng tượng. Ông ta 
dang cho chúng ta xem chúng. Có lẽ ước muốn mãnh liệt muốn trở 
về của cậu đã khiến Great Red xuất hiện bằng cách đáp lại giấc mơ 
của cậu.] 


Ddraig nói vậy. 


.... Người đại diện cho những giấc mo. Vậy là Great Red xuất hiện 
bằng cách đáp lại giấc mơ của mình, và có lẽ Great Red đang cho 
chúng ta xem thứ này. 


«Ù. Nhưng điều này là that. Lü trẻ đang hát cho tôi.....! Và nó còn tới 
được đây! Nó đã tới được với tôi....!” 


Tôi không thể ngăn nước mắt chay xuống sau khi nhìn thấy nụ cười 
của lũ tré và tiếng hát của chúng. 


[...Kì lạ. Bài hát mà ta đã rất căm ghét... bây giờ lại thật mạnh mẽ.... 
Kukuku. Có vė như ta đang xuống cấp rồi... ] 


“Cứ kệ đi, Ddraig. Bài hát này là một thứ rất ấm áp. Đúng vậy. Tôi là 
Oppai-Dragon sống ở rìa một đất nước nào đó, và tôi bay đi tìm ngực 
trong khi cười, kể cả ngày nắng cũng như ngày mưa....! Đó là vì tôi 
yêu ngực! Tôi phải trở về bên cạnh mọi người!” 


[Ừ, hãy cùng trở về nào cộng sự.- Tôi có thể nhờ ngài điều đó không 
Great-Red? Ngài có thể đưa tên này trở về chỗ lũ trẻ đó không?] 


Ddraig hỏi ‘Sekiryuu-shintei’. Great-Red chi gầm lên một tiếng. Không 
gian trước mặt chúng tôi cong lại, và một vết nứt được tạo ra. 


-Từ đó, chúng tôi có thể thấy một thành phố rất lớn. ...Tôi có thể 
cảm thấy một bầu không khí thân quen. Theo như màu sắc của bầu 
trời, đó chắc chắn là Underworld. Đúng vậy, đó là bầu không khí 
khiến trái tim tôi bình yên. Bầu không khí của bạn bè tôi, những 
đồng đội quan trọng của tôi, và người phụ nữ tôi yêu... Rồi tôi nói 
với Ophis bên cạnh mình. 


“Ophis, tôi đi đây. Đến nơi tôi có thể trở về...” 
“Tôi thấy mà. Điều đó... khiến tôi ghen tị một chút.” 


Ophis trông có vẻ cô đơn. ....Cô không cần phải cam thấy cô don 
nữa, đúng chứ? Rồi tôi đưa tay mình ra cho Ophis. 


“-Cô sẽ đi cùng với tôi.” 
Ophis tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nói với một nụ cười. 


“Cô là ban của tôi mà, đúng không? Vậy thì tới đây. Cùng nhau di 
nào.” 


Khoảng khắc này, con rồng được xưng tụng là mạnh nhất mỉm cười. 
“Ddraig và tôi là bạn. Tôi sẽ đi cùng với anh.” 
Ophis và tôi nắm tay nhau. Thật tốt quá. Vậy là ổn rồi. 


Chúng ta cùng về nhà thôi chứ nhi? Về nơi mà chúng ta có thể trở 
về... 


Tôi, cùng với Ophis và Great-Red, đi qua vết nứt được tạo ra bên 
trong kẽ hở không gian này.... 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Life 1 - Lời hứa màu đỏ thẫm 
PHAN 1 


Tôi thoát khỏi Vô Thứ Nguyên cùng với Great-Red và hiện đang cực 
kì sửng sốt vì thứ xuất hiện trước mắt tôi! 


-Một con quái vật khổng lồ đang hiện hữu ngay trước mặt tôi! 


Nó là một con quái vật dạng người, nhưng nó có vẻ giống một con 
quái vật ngáo ộp(Chimera) bởi vì cơ thể được trộn từ các phần cơ 
thể của rồng, sư tử, và những thứ khác nữa! Thậm chí nó còn to hơn 
cả Great-Red mà tôi đang cưỡi! Ah! Ngay lập tức tôi nhận ra nó! Đó 
là một phan quái vật(antimonsters) được sinh ra từ [Annihilation 
Maker] trong Vô Thứ Nguyên! Con quái vật đó được tên khốn Shalba 
tạo ra bằng cấm thuật! 


....Khi tôi phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể nhìn thấymột thị trấn. Tôi 
hiểu rồi. Vậy con quái vật này đang hướng về đó. Lời nguyền Shalba 
đặt trong chúng là lệnh cho chúng phá hủy những thành phố ở của 
Địa ngục! Hơn nữa mọi thứ xung quanh nó đã bị phá hủy. Vô số 
miệng hố được hình thành trên mặt đất, và mọi thứ xung quanh nó 
như là các tòa nhà, những khu rừng, và những ngọn núi đều bị phá 
hủy. Đây không phải là con quái vật duy nhất đã được tạo ra lúc còn 
trong thứ nguyên nhân tạo..... Nếu ở đây chi có duy nhất con này, 
vậy thì có nghĩa là những con khác đã bị đánh bại hoặc đang đi phá 
hủy các thị trấn khác..... Tôi chỉ có thể cảm thấy khó chịu về điều 
này.....! Tên khốn! Tên khốn Shalba đó chắc chắn hắn thực sự là một 
quỷ vương chả có gì tốt đẹp cả! Tôi đã đúng khi đánh bại hắn! 


Vậy tôi nên làm gi với con quái vat đó nhi..... rồi tôi nhìn thấy 
Grayfia-san trong lúc ngồi trên Great-Red! Arara, Grayfia-san! 


ván B8, Có phải cô ấy chiến đấu với con quái vật đó cũng với những 
người sở hữu luồng aura điên cuồng kia....? Có lẽ nào họ là những 
người hầu cận của Sirzechs-sama, nhóm Lucifer..... Nếu là những 
người đó thì hợp lí rồi. Tôi có thể cảm nhận một bầu không khí lấn 
At và luồng khí từ họ! Có phải có một người đang mặc một thứ gì đó 
giống như áo choàng của Shinsengumi (Tân Dang) một [quân Mã] 
của Sirzechs-sama? Ah! Enku-san một Kirin cũng ở đây nữa. 


[Tất cả họ là đều dày dặn khinh nghiệm..... và đều có những thứ sức 
mạnh di thường.] 


Ddriag nói. Um . Có lẽ nào ngay cả những người đó cũng phải chật 
vật để chống lại con quái vật đó?Dù tôi nhìn ở gốc độ nào, con quái 
vật không có bất kì thiệt hại đáng kể nào. Mặc dù vậy thì trông họ 
cũng đâu có vẻ gi chật vật lắm đâu. 


Đặt vấn đề đó qua một bên, con quái vật đã chú ý đến chúng tôi. Tất 
cả sáu con mắt của nó hướng thẳng vào chúng tôi, và nó bắt đầu 
hướng sự thù địch về phía chúng tôi! Theo lẽ tự nhiên điều này xảy 
ra bởi vì Great-Red cũng to! 


E3. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nghiêm túc chứ?] 
Huh? Ddriag dang nói chuyện với ai đó? Có chuyện gì xảy ra ư? 


[.....Yeah, Great-Red nói “Ta không thích con quái vật đó bởi vì nó 
nhìn chăm chăm vào ta”..... | 


Tôi-tôi hiểu rồi. Vậy là nó đã nhận được sự tức giận của 
Sekiryuushinntei-sama. Nó chắc chắn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. 
Tôi chưa bao giờ nghĩ Great-Red quan tâm đến những thứ như thế 
này đấy....... Ông ta có về giống với một học sinh cá biệt. Đó có phải 
là lý do nó thích bơi trong Vô Thứ Nguyên giống như cách bọn đàn 
anh đàn chị đi bão trên con xe của mình?...... Thực sự có phải đây là 
một con rồng hòa bình? 


[Cong sự, đại khái là. Great-Red nói ông ta sẽ cho cậu mượn sức 
mạnh của minh, vậy hãy đánh bại con quái vật đó nào. ] 


Ddriag vừa nói một điều thật táo bạo! Đánh bại nó!? Một thứ to cỡ 
đó à!? Va bao gồm cả tôi trong đó nữa!? Nhưng l-làm thế nào? Nếu 
nhóm Lucifer bao gồm cả Grayfia-san không thể đánh bại nó, khi đó 
nó cũng sẽ là điều không thể đối với tôi ngay cả nếu tôi ở trong dạng 
True-Queen ông có biết vậy không ? 


Sensei có một lần đã đưa ra một lời bình luận rằng sức mạnh của tôi 
có thể được so sánh với những con quỷ cấp cao và cao hơn thế nữa. 
Dạng True-Queen của tôi ngang bằng với Sairaorg-san trong dạng 
Balance-Breaker của anh ấy. Sự thật là, tôi nghĩ tôi có thể đánh một 
trận ra trò với các con quỷ thượng cấp. Nhưng nếu những người 
trong nhóm Lucifer , những người được coi là mạnh nhất trong 
những con quỷ cũng không thể đánh bại được nó, lẽ hiển nhiên là 
việc đó cũng sẽ là điều không thể với tôi! Tôi có cảm giác xấu về đề 
nghị bất khả thi này. Khi đó Ophis nói. 


“Sẽ được thôi, Ddriag và Great-Red nên “kết hợp”. Cơ thể hiện tại 
của Ddriag, là một kiểu giống như True-Dragon. Ngươi có thể kết 
hợpvới nó.” 


Ddriag..... Có phải cô ấy đang nói về tôi? Tôi không thể nói ai là 
người được cô ấy ám chỉ lúc này. -Khoan đã ... kết hợp ư!? Kết 
hợp...... tôi và Great-Redddddddd!? Ý cô là gì!? Có phải cô đang nói 
tôi có thể kết hợp được với ông ta bởi vì cơ thể của tôi hiện nay là 
một phần của ông ấy? Một điều điên rồ như vậy không thể khả thi 
được..... Tôi không biết là Ophis đang nghiêm túc hay đang đùa. Khi 
đó cơ thể của Great-Red bắt đầu phát ra một luồng hào quang màu 
đỏ chói! ...... Đó là một luồng ánh sáng kì lạ....! Luông hào quang 
màu đỏ nhuộm đỏ toàn bộ nơi này! Khi đó cơ thể của tôi bắt đầu 
được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấy. 


eis Hm? Khi tôi mở mắt ..... Thứ xuất hiện ngay trước mặt tôi là 
một con quái vật! Uwaa! Sau khi được bao phủ bởi ánh sáng màu 
đỏ....... làm thế nào mà một con quái vật xuất hiện ngay trước mặt 
tôi!? Chờ đã.....Huh? Tôi bắt đầu nghi ngờ sau khi nhìn con quái vat 
trước mặt tôi..... Nó là con quái vật tôi đã thấy trước đó. Nhưng con 
quái vật đáng lẽ phải to hơn..... Con quái vật trước mặt tôi giống 
như con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm vào Great-Red. Nó có sáu 
con mắt, và trông nó giống như một con ngáo Ộp. 


[Cậu đã tỉnh lại rồi hả, Cộng sự ?] 

Tôi nghe thấy giọng của Ddriag.Vâng. Tôi có nghe thấy. Nhưng tại 
sao lại có một con quái vật giống con quái vật khổng lồ kia trước mặt 
tôi? Xét theo tầm nhìn của nó, có phải nó có cùng kích thước với 
[Đương nhiên là thế. -Đó là bởi vì cậu đang trở nên to hơn.] 


Tôi ngạc nhiên một lúc và không nói được gì trước những lời của 
Ddriag! 


Ha! Ha? Haa!? 


Tôi nhìn xuống chân tôi. Có vô số tòa nhà trong như những mô hình 
thu nhỏ. Có các khu rừng và các con sông. Nó trông giống như một 
bộ mô hình.... Tôi nhìn vào toàn thân của tôi! Nó là Boosted Gear 
Scale-mail! Không có nghi ngờ gì nữa ! Khi tôi quay lại, đấy là thi 
trấn lúc trước. ........ Eh? L-Lúc đó tôi thực sự...... 


[Tôi thực sự là một người khổng 16!?] 


Lời nói của tôi vang vọng khắp khu vực đó! Đương nhiên! Cái gì 
đây!? Có phải thực sự tôi đang ở trong một dạng Balance-Breaker 
khổng lồ!? Ah, đó là Grayfia-san và những người khác! Họ đang nhìn 
tôi! Họ thực sự rất nhỏ! Nếu chỉ nhìn thoáng qua, Grayfia-san chi 
giống như một figure vậy! Có phải tôi thực sự đã hóa khổng 16!? 


[Ừm, đúng vậy. Vậy cuối cùng cậu đã hiểu ra. Great-Red nói sẽ cho 
cậu mượn sức mạnh của hắn đúng chứ? Đây là thứ sức mạnh đó 
đấy. Great-Red đã biến cậu lớn ngang kích thước của ông ta. Giống 
như Ophis nói, bằng cách kết hợp. Và như vậy cậu đã trở nên siêu 
khổng lồ.] 


Siêu khổng lồ......... sự kết hợp............ ! Chết tiệt! Tôi kết hợp với 
con rồng để làm gì cơ chứ !? Nếu tôi phải kết hợp tôi muốn kết hợp 
với Rias và Akeno-san! 


GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 


Con quái vật trước mặt tôi tạo ra một tiếng gầm và bắt đầu hướng về 
phía tôi. Nó lao thẳng về phía trước trong khi phá hủy mọi thứ xung 
quanh nó với các trận động đất mà nó tạo ra! Chết tiệt! Tôi nên làm 
gì đây!? Trả lời tôi đi, Ddriag! 


[Nó là cùng một phương pháp. Cậu có thể di chuyển cơ thể của mình 
như bình thường. Có vẻ như Great-Red đã cho phép chúng ta điều 
khiển nó. Chỉ cần nghĩ rằng cơ thể cậu đang trở nên to lớn hơn.] 


Tôi hiểu rồi, điều đó thực sự dễ hiểu ! Bây giờ chúng ta vào thẳng 
công việc nào. Tôi tung ra một cú đấm thẳng vào con quái vật! Cú 
đấm của tôi trúng thẳng vào mặt nó trong khi tạo ra một âm thanh 
sắc nét! Con quái vật run sợ với cú đấm đó. Tôi nghĩ rằng nó gây ra 
rất nhiều thiệt hại vì nó đã phải cử động khuôn mặt của nó.....nhưng 
thay vào đó nó tập trung một ngọn lửa nguy hiểm xung quanh miệng 
được bao bọc trong hàm răng sắc nhọn. -Có phải nó đang thở ra 
lửa!? 


[Cộng sự. Nếu ngọn lửa đó vượt qua chúng ta hướng đến thị trấn, thì 
sẽ có người chết. Không tránh đòn đó cũng là một ý tồi?] 


Tôi biết điều đó Ddriag! Khi đó nếu tôi không thể tránh được nó, Khi 
đó tôi sé..... 


Tôi đặt tay phải ra phía trước và tạo một thế đứng để thực hiện 
dragon-shot. 


stages Canh thời gian hoàn hảo. Tôi sẽ thé hiện kỹ thuật đã được cai 


thiện của tôi! 
GOBAAAAAAAAAAAAAAAN! 


Một số lượng lớn những quả cầu lửa đã được thé ra từ nó! Tôi không 
thể đoán trước được có bao nhiêu thương vong sẽ được gây ra nếu 
nó đánh chúng thành phố! Có những đứa trẻ trong thành phố! Vì vậy 
không có cách nào tôi có thể tránh nó. 


[Goooooooooo†] [Boost! Boost! Boost! Boost! Boost! Boost! Boost! 
Boost! Boost! Boost! Boost! Boost! Boost! Boost! ] 


Tôi phat ra sức mạnh quỷ của tôi mà tôi đã gia tăng đến mức tối da 
với các quả cầu lửa! Sau đó tôi thực hiện một lệnh trước dragon-shot 
và những quả cầu lửa sắp va chạm. 


[Uooooốn!] 


Dragon-shot đáp lại lệnh của tôi và cong lại như một quả bóng chày. 
Bóng phân thân! -Nó đây rồi! 


[Đây là lúc tiến lên!] 


Tôi đặt tay phải hướng lên! Dragon-shot đã làm một cú phân thân, 
bây giờ thì dang hướng thẳng lên! Tôi đang tưởng tượng đến kĩ thuật 
của Sirzechs-sama! Tôi đã bí mật thực hành sau khi thấy điều đó! Để 
có thể điều khiển dragon-shot mà tôi đã bắn ra! 


-Tôi tạo một dragon-shot đi bên dưới quả cầu lửa, sau đó làm cho nó 
đi lên vì vậy tôi có thể đẩy nó lên! 


BINHI 


Trong khi tạo ra một vụ va chạm lớn, dragon-shot kéo quả cầu lửa 
lên trên bầu trời. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ cắt ngang bầu trời. 
Rất cao trên bầu trời, cả hai đã phát nổ. Bởi vì lượng sức mạnhqua 
lớn, cả bầu trời được bao phủ bởi vụ nổ. Do dragon-shot và quả cầu 
lửa đâm vào nhau, nó tạo ra một luồng gió mạnh. 


sabes Nếu nó ban ra một qua cầu lửa vào thành phố, khi đó nó sé gây 
ra một thẩm họa! Cả thành phố sẽ chìm trong lửa! Con quái vat gầm 
lên một lần nữa và lại bắt đầu lao đến tôi. Nhưng nó không phải là 
thứ mà tôi phải sợ. Tôi đã nhận một cú húc nguy hiểm và đáng sợ 
của nó! Nó chẳng là gì so với cuộc tấn công của tên Shishiou đó! 


[Oryaaaaa! ] 


Tôi đấm vào mặt con quái vật một lần nữa. Sau đó tôi đẩy nó ra phía 
trước! Sau cú đấm, tôi đã đá xoáy vào bên đầu của nó! Tôi vẫn chưa 
van chưa xong chuyện với nó! 


-Khi đó những con mắt của nó rực sáng trong một ánh sáng bí ẩn! 
[Nó đang cố gắng phát ra ánh sáng từ mắt của nó!] 


Ddriag hét. Vậy nó là một chùm ánh sáng! Tôi co người của mình lại 
và né chùm sáng! Tôi là một con quỷ vì vậy ánh sáng là một điểm yếu 
của tôi...... Chờ đã, ngay bây giờ đang có chút bối rối, tôi có phải là 
một con quỷ hay không.Mặt khác , từ lúc nhận ra nó có vẻ nguy hiểm 
tôi đã né nó! Sáu tia sáng từ mắt nó đã bắn qua tôi và đánh trực tiếp 
phía sau tôi. Khi đó. 

BÙMMMMM 

Cùng với một tiếng nổ lớn, mặt đất rung lên dữ dội. Khi tôi nhìn, có 
một vực thẳm kéo dài cho đến cuối mặt đất, và có rất nhiều lửa thoát 
ra từ nó!.....Ngươi chắc đang đùa! Don tấn công quả là chết chóc nó 


còn làm thay đổi cả bản thân khu vực nữa! Địa ngục sẽ bị phá hủy 
nếu con này tiếp tục sử dụng nó! 


benz Cộng sự. Ta có tin tốt cho cậu từ Great-Red.] 
Nó là gì! Nói cho tôi nhanh lên! 


[Có một đòn kết thúc. Hắn nói cậu chắc chắn sẽ thắng nếu cậu sử 
dụng nó.] 


Được thôi! Tôi muốn nghe điều đó! 


[Nhưng vấn đề là toàn bộ khu vực này sẽ bị phá hủy nếu cậu sử 
dụng nó ở đây. Hắn nói sức mạnh tàn phá đó là một sự điên rồ.] 


Ông nghiêm túc chứ!? ....Nếu Sekiryuushintei-sama nói điều đó, khi 
đó nó phải là sự thật, tôi nên ném con quái vật đó lên và sau đó sử 
dụng nó đúng chứ? 

[Vâng, đó là cách duy nhat.] 

TT Ừm. Vậy tôi nên làm điều đó như thế nào. Đó sẽ là vấn đề. Trong 
khi tôi đang lên một kế hoạch. Tôi đã đưa ra được kết luận sau khi 
thấy một ai đó. Nó có thể nếu đó là người đó! Khi đó tôi nói với 
Grayfia-san. 


[Grayfia-san! Chị có thể nghe thấy em không? Là em đây, Ise đây!] 


Grayfia-san nghe thấy tôi, sau đó bay đến trước tôi. 


“Ise-san....... ? Khi đó Sekiryuutei khổng lồ là cậu. Tôi rất vui mừng 
khi cậu an toàn.” 


[V-Vâng, cám ơn chị rất nhiều!] 

“Nhưng hình dạng khổng lồ này là gì vậy?” 

Grayfia-san và những người khác nhìn tôi đầy nghi ngờ..... Nhưng 
không có thời gian để giải thích! 


[Grayfia-san, em sẽ giải thích về hình dạng này sau. Có một vài điều 
em cần mọi người làm. Có một cách để đánh bại con quái vật đó. 
Làm ơn hãy hợp tác với em!] 


Grayfia-san bộc lộ vẻ mặt chiến binh sau khi nghe tôi nói. ...... Trông 
chị rất thông minh và xinh đẹp, Onee-sama của Rias! 


“Hãy nói cho chị nghe nào. Chi nên làm gì..... Không. Chúng ta nên 
làm gì?” 


[Được thôi, mọi người có thể làm cho con quái vật đó bay lên trời 
được không? Nếu mọi người có thể làm được, em có thể phát ra một 
sức mạnh đặc biệt của em!] 


Grayfia-san cười với lời đề nghị của tôi, ngay cả nó không phải là 
một kế hoạch đích thực. 

“Chị hiểu rồi, nó là một kế hoạch rất dễ hiểu. Hơn thế nữa, sức 
mạnh “đặc biệt” nghe có vẻ rất phấn khích. -Hãy làm thôi. Nếu chị 


không làm được điều đó, khi đó làm thế nào chị có thể tự gọi mình là 
[quân Hậu] của nhóm Lucifer được!” 


Grayfia-san bay lên sau khi đồng ý với kế hoạch của tôi! Số lượng và 
sự đồi giàu của lượng aura khác xa với của chúng tôi! Không khí 
rung đọng và nó có cảm giác như nhiệt độ đã giảm xuống! Khi đó 
Grayfia-san ra lệnh cho đồng đội của chị ấy. 

“Souji-san! Làm ơn hãy cắt đứt chân của Jabberwocky!” 


Grayfia-san ra lệnh cho vị samurai mặc áo choàng của Shinsengumi 
(Tân Đảng). 


“Đã rõ, Grayfia-dono.” 


Vị samurai khoảnrút ngắn khoảng cách của anh ấy với con quái vật. 


-Anh ấy nhanh thật. Có phải anh ấy....nhanh hơn Kiba? Vị samurai 
được gọi là Souji đặt tay của anh ấy lên thanh Katana nằm bên hông 
anh ấy. Đó là khoảng khắc cả sự im lặng. Trong lúc tôi nhận ra nó, 
chân trái của con quái vật đã bị cắt từ đầu gối của nó. .....Ngay cả tôi 
cũng không thể thấy anh ấy rút thanh kiếm của anh ấy. ....Nhưng sự 
di chuyển của anh ấy giống một người mà tôi biết. -Có phải anh ấy 
là sư phụ của Kiba? 


Trong khi suy nghĩ điều đó, Grayfia-san và những người hầu cận khác 
của cô ấy bay đến trước con quái vật. Một vòng tròn ma thuật được 
tạo ra bên dưới con quái vật đang rơi xuống. 


...Cai chân đã bị cắt thực sự đã hồi phục lại! Những xúc tu kinh tôm 
lòi ra từ vết thương và đang cố gắng nối lại với cái chân đã bị cắt. Và 
với một tốc độ cao! Con quái vật đấy sẽ lại đứng lên nếu chúng ta 
không làm một điều gì với nó! Trong khi việc đó xảy ra, có vẻ như kỹ 
thuật đã được hoàn thành và vòng tròn khổng lồ ở dưới con quái vật 
phát sáng! 


“Chúng tôi sẽ đưa nó lên ngay bây giờ Ise-san!” 


Grayfia-san hét lên! Sau đó con quái vật bị đẩy lên bởi tác động từ 
vòng tròn ma thuật! Vâng! Những người đó đang thổi nó lên trời! Bây 
giờ Ddriag, hãy chuẩn bị cho đòn tấn công đặc biệt! 


[Ou! Để đó cho ta!] 


Ddriag đáp lại tôi ngay lập tức, và hai bên phần ngực của Boosted- 
Gear Scale-mail mở ra. Sau đó một khẩu pháo xuất hiện. Đây là...... 


[.....Longinus Smasher. Nó là một sức mạnh cấm mà cậu không được 
sở hữu.] 


Ddriag nói với một giọng trầm. .....Longinus Smasher. Tôi nhớ một 
người da nói với tôi rằng tôi đã sử dụng nó trong dạng Juggernaut- 
Drive. Họ nói tôi đã ban bay Shalba bang một đòn với nó. 


Mà ai quan tâm chứ! Nếu nó có thể đánh bại con quái vật đó, thì tôi 
sẽ khai hỏa nó! 

DUUUUUUUUUN! 

Một sự khẽ rung động. Một lượng aura không thé tin được đang tu 
lại ở khẩu pháo trước ngực tôi. .....Thật kì lạ, lượng aura đó không 


phải là của Crimson-Blaster! Đây có phải là sức mạnh của Great- 
Red!? 


Con quái vật bay lên trên trời vừa tái tạo xong chân của nó...... Có vẻ 
như việc nạp năng lượng đã hoàn thành trong thời gian này! Con 
quái vật được bắn lên trời nhìn vào tôi, và nó chuẩn bị bắn ánh sáng 
và lửa từ mắt và miệng của nó. Nhưng..... 


Tôi nhanh hơn! Mục tiêu của tôi là con quái vật đó! Tôi sẽ không để 
hụt nó! 


[LONGINUS SMASHEEEEEEEEEEEEEEEEFR! ] 
ZUDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONI 


Cùng với tiếng hét của tôi, một luồng sáng màu đỏ dày đặc bắn ra từ 
ngực của tôi! Con quái vật sắp bắn ánh sáng và lửa, nhưng hào 
quang của Great-Red bao phủ nó cùng với cơ thể của nó. Sức mạnh 
tuyệt đối nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. 


PAET Luông hào quang bắn ra từ ngực của tôi dừng lại. Khi 
tôi kiểm tra bầu trời.....con quái vật đã bị nổ tung không còn một dấu 
Vets Thật kinh ngạc. Vậy sức mạnh này là sức mạnh của 


Sekiryuushintei. Tôi chỉ có thể nói một câu là “Thật ngạc nhiên” trong 
toàn bộ thời gian đó. Nhưng điều này thật đúng là kinh ngạc ! 


Khi đó cơ thể của tôi rực sáng màu đỏ. .....Khi tôi nhận ra, chiều cao 
của tôi thay đổi. Khi tôi nhìn xung quanh, kích thước của các vật gần 
đó đã trở lại như bình thường. Tôi có thể thấy kích thước của các tòa 
nhà và những cái cây lại giống như cũ !Vậy có nghĩa là...Tôi kiểm tra 
lại kích thước của mình!.Ah ,nó trở lại như cũ rồi!Cơ thể của tôi đã 
trở về kích thước gốc. Khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy một con 
rồng đỏ khổng lồ, Great-Red. Great-Red nhìn tôi. ....... Đúng hơn là 
nhìn Ddriag. Khi đôi mắt của Great-Red phát sáng. Một vùng xoắn 
được tạo ra trên bầu trời. ...... Có phải nó đang cố gắng tạo một cái 
lỗ đến Vô Thứ Nguyên? Cái vùng xoắn được khuếch đại, và trở nên 
đủ to để Great-Red có thể chưi vào trong. Tôi nhìn bầu trời của Vô 
Thứ Nguyên thông qua cái lỗ. Great-Red mở miệng của nó sau khi 
nhìn tôi một lần nữa. Khi đó lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của 
Great-Red. 


~! 


by hòa K-Không thé nào! Great-Red cũng nói điều đó w!? Nghiêm túc 
chứ, làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Ah! Nó quay trở lại nhà nó ở Vô 
Thứ Nguyên sau khi nói điều đó! Đáng ghét! 


Great-Red vẫn nói điều đó ngay cả khi nó đã đi qua cái lỗ! Điều đó 
lặp lại nhiều lần! Sau đó Great-Red biến mất trong cái lỗ trong khi 
đang nói “Zoom Zoom Iyaaan”! 


Tôi quay trở lại nhà như vậy! Cái quái gì thế này!? 


[Con không thể nghe thấy nó. Boku không thể nghe thấy gì hết — 
moun. | 


Ý cậu “moun” là gi!? Tai sao cậu lại xưng là Boku!?Cách xưng hô va 
cư xử của Ddriag đã thay đổi, đúng hơn là ông ta đang chốn chạy 
thực tại! 


“Zoom Zoom Iyaaan.” 
Ophis đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi cũng nói điều đó! 


“Gái quái gì thế này! Tại sao những con rồng huyền thoại và những 
người khác lại dính líu vào cái tình cảm nàyyyyyyy!?” 


Tôi đã đánh bại một con quái vật bằng cách kết hợp với Great-Red.... 
Nhưng tôi chỉ có thể hét lên một cách khó chịu rằng tôi đã tạm biệt 
với Sekiryuushintei. 


PHẦN 2 
“Thật thoải mái” 


Tôi đã biến thành dạng Balance-Breaker của tôi và hiện tại tôi đang 
bay trên trời. Người đằng sau lưng tôi là Ophis. Cô ấy có vẻ như rất 
thoải mái khi cưỡi trên lưng tôi. Sau khi đánh bại con quái vật khổng 
lồ, tôi giao những gì còn lại cho Grayfia-san và bắt đầu hướng về 
thành phố. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Rias và những người 
khác trong khi tôi đang điều khiển Great-Red. Họ nên ở đây nếu tôi 
không lầm..... Chờ đã, có những cột khói từ những phần khác nhau 
của thành phố! Từ trên bầu trời tôi có thể nhìn thấy những tòa nhà 
và những con đường đã bị phá hủy. Có vẻ như mọi người đã di tan 
bởi vì tôi không thấy bất cứ sự hiện diện của bất kì ai. Lệnh sơ tán 
đã được đưa ra vì những con quái vật khổng lồ đang hướng đến đây. 
Nhưng thực sự không có ai ở đây. K-Khi đó tại sao những tòa nhà và 
những con đường lại bi phá hủy? Con quái vật đã không đến đây nhờ 
Grayfia-san và những người khác. 


[Có lẽ đây là dấu vết còn lại của phe cựu quỷ vương gây ra sự phá 
hủy trong cơn khủng hoảng? Hoặc có thể đấy là phe anh hùng.] 


Tôi hiểu rồi. Chắc ông ta đúng. Điều đó chắc đúng. Nó là một tổ chức 
thuộc về Shalba Beelzebub. Tôi chắc chắn chúng đã gây ra sự náo 
loạn hiện tại. 


“.,.Qua hướng Tây.” 

Ophis ngồi trên lưng tôi nói. 

“Phía Tây?” 

Sau đó Ophis trả lời tôi. 

“Ở đó, những người được gọi là Asia và Irina ở đó.” 


Cô có nghiêm túc không vậy! Có phải cô ấy nhớ sự hiện diện của 
Asia và Irina? Mà cần quan tâm làm gì . Ophis-sama đúng là tiện 
thật! Tôi dang đôi cánh rồng của mình ra và hướng đến chỗ Ophis chỉ 
tôi. 


Sau một vài phút bay, tôi bắt đầu cảm nhận được những luồng aura 
quen thuộc. Ahhh, không có nhầm lầm vào đâu được hết! Tôi chỉ rời 
xa họ trong một khoảng thời gian ngắn, Nhưng nó có cảm giác rất 
nhớ nhà. Tại vị trí có nhiều cột khói đang bốc lên. Tôi khẳng định có 
nhiều sự hiện diện của bóng tối. Chính là họ! 


Rias! Asia! Akeno-san! Koneko-chan! Kiba! Xenovia! Irina! Rossweisse- 
san! Saji va Sona-kaichou! Có phải Gya-suke......đang bất tinh? Ah 
Sairaorg-san va con sư tử cũng dang ở đây! Tôi hạ cánh xuống giữa 
họ sau khi xác nhận đó chính là họ! Mọi người cũng nhìn tôi là người 
đang bay đến trước họ! Cuối cùng tôi đã đến! 


“Hyoudou Issei tôi đây! Đã trở lại rồi !” 
Tôi nói to với mọi người! Mọi người tôi đã trở lại ! 


Ni Huh? Lạ thật. Tôi không nhận được bất kỳ câu nói nào như 
“Chúng tớ rất vui vì cậu đã quay lại” hay “Chúng tớ đang đợi cậu”? 


Tôi nhìn quanh. Mọi người có về kinh ngạc. ....... H-Hmmmmm. Mọi 
người trông như thể người mất hồn vậy........ À, Jeanne cũng ở đấy. 
Phe anh hùng! Heraclus cũng ở đó! Có phải mọi người đã đánh nhau 
với phe anh hùng! Tôi không thấy Tao Tháo đâu cả mặc dà..... 
Jeanne cũng nhìn tôi với một vẻ mat sững sốt. 


[Có thể họ không nhận ra đây là cậu?] 


-Ddriag nói điều đó..... Ông nghiêm túc chứ?Những việc như vậy mà 


cũng xảy ra à .....V-Vậy thì tôi sẽ nói những điều tôi thường nói. 


Mở mặt nạ trên cái mũ sắt của tôi, và cho họ thấy khuôn mặt của tôi. 
Sau đó tôi nói với một nụ cười trên môi. 


“Umm, Vếu! Tôi đã trở lại trong khi cưỡi trên Great-Red!” 
2 
Khoảng khắc tôi nói điều đó. 
g 
“Ise!” 
“Ise-san!” 
“Ise-kun!” 
“Tse-kun!” 
“Ise-senpai!” 
“Ise!” 
“Ise-kun!” 
“Có phåi là câu không Ise-kun!?” 
P : 8 
“Hyoudou-kun!” 
“Cậu vẫn còn sống Hyoudou!?” 


Rias, Asia, Akeno-san, Kiba, Koneko-chan, Xenovia, Irina, Rossweisse- 
san, Sona-kaichou, và Saji gọi tên của tôi ra. 


Này này này này ! Tôi có thực sự cần phải xác nhận mình bằng cách 
nói Vếu hả!? Sự tồn tại của tôi chắc chắn luôn là một điều kinh 
khủng! Tôi đã bị sốc sau khi xác nhận sự tồn tại của mình. Sau đó 
Asia, Koneko-chan, và Akeno-san chạy đến trước tôi. Khi đó họ bám 
chặt lay tôi trong khi ôm tôi. 

“Ise-san! Ise-san Ise-san Ise-san Ise-san!” 


“Senpai...... Chào mừng anh trở lại.” 


“.....Lam ơn. Đừng rời xa chị thêm một lần nào nữa.....chị không 
muốn sống ở thế giới này mà thiếu em thêm một lần nào nữa.......... 


Arara, mọi người khóc nhiều quá. 


“Đúng thế, chị không khóc. Chị biết người đàn ông chị chọn sẽ không 


chết.” 


“Nhìn kia! Cau cũng đang khóc! Tôi cũng sẽ khóc cho hết nỗi long 
của mình! Ueeeeeeeeeen!” 


Xenovia và Irina có vẻ như cũng đang khóc. Cám ơn vì đã lo lắng cho 
tó! 


“Em vẫn lành lặn giống như chị nghĩ. Qủa đúng như kì vọng từ em. 
Có phải em vẫn còn cơ thể bên dưới lớp áo giáp?” 


Rossweisse-san vừa hạnh phúc vừa sốc vì sự trở lại của tôi. 


“A, vâng. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong Vô Thứ Nguyên và cơ thể 
em đã trở lại bình thường.” 


Aaahh, tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu với lời bình luận của Rossweisse-san. 
Tôi đã được cho là đã chết. Điều đó là điều đương nhiên. Sự thật là 
cơ thể của tôi đã bị phá hủy như là một kết quả của lời nguyền của 
Samael. Và chỉ có những quân cờ tội lỗi là quay trở lại với mọi 
người. ...... Mặc dù vậy, tôi đã sống sót quay trở lại. Rias bước đến 
phía tôi trong khi đang khóc. Cô ấy đặt tay lên vai tôi và sau đó nói. 


Na Chị rất vui vì em đã quay trở lại.” 


Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay cô ấy. Aaahh,nó đây rồi. 
Đây là hơi ấm của người phụ nữ tôi yêu. .....Tôi vui mừng vì cơ thể 
của tôi đã trở lại. Không được chạm vào cơ thể của phụ nữ là hoàn 
toàn điều không thể! Hơn thế nữa! Ngực của Rias đã trở lại kích 
thước bình thường! Tôi đã rất lo lắng vì chúng co lại như kết quả 
của sức mạnh bị phá vỡ mà có thể chữa lành aura của tôi. Tôi rất vui 
mừng! Tôi thực sự cảm thấy bớt căng thẳng. 


“Đương nhiên rồi. Nơi mà anh thuộc về là bên cạnh các em và các 
đồng đội của anh.” 


BỐP! 


Có ai đó đánh tôi từ phía sau. Khi tôi quay lại, đấy là Saji. Hắn đang 
khóc rất nhiều! 


“Uwaaaaaan! Chú là đồ ngốcccccc! Anh! Anh nghe nói chú đã chết vì 


Aaaah, hắn còn chảy nước mũi nữa. Tôi chỉ cảm thấy những cái vỗ 
đầu của Saji. Anh xin lỗi. Anh vẫn còn sống. 

“Tôi đã nghĩ đó có thể là cậu khi một con rồng có vẻ như giống 
Great-Red xuất hiện trên trời...... Chắc chắn cậu là thứ đó.” 


Sairaorg-san nhìn tôi cười và đặt tay của anh ấy lên tôi. 
“Ah!” 


vỉ 
Tiếng của ai đó. Khi tôi nhìn, Jeanne có một vé mặt mất cảnh giác. 


“Ta xin lỗi, Ngươi thực sự đã mất cảnh giác khi Ise-kun thể hiện, vì 
vậy ta phải giải cứu cậu bé.” 


Kiba mang một đứa trẻ ra xa khỏi đây. Có gì đó đã xảy ra à? Có phải 
Jeanne đã bắt đứa bé như một con tin? Uwa! Tôi đã không nhận ra 
nó! Mắt tôi khi đó bắt gặp ánh mắt của Kiba người vừa cứu đứa trẻ. 


ibaa’ Chào mừng cậu quay lại, Ise-kun.Nhờ cậu, tớ đã có thé cứu 
đứa trẻ này. Quả đúng như kì vọng từ một anh hùng. Tớ rất vui vì 
cậu đã không thay đổi. Mặc dù tớ không bao giờ nghĩ cậu sẽ quay lại 
với Great-Red.” 


Trời, cậu ta vẫn có một nụ cười tươi của một gã điển trai. Nhưng tôi 
đã cảm thấy nhẹ nhõm.Nếu cậu được như thế khi mình biến mất,thì 
nhóm Gremory chắc vẫn hoạt động như thường trong lúc tớ đi xa. 
Khi đó Jeanne trừng mắt nhìn tôi. 


“.....Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ trở lại từ trận chiến của ngươi 
với Shalba. Ngươi thực sự rất đáng sợ Sekiryuutei.” 


“Vâng, cám ơn. -Vậy giờ sao? Ngươi sẽ đánh với chúng ta à?” 


Khi tôi khiêu khích cô ấy như vậy, Jeanne lấy ra thứ gì đó trông 
giống như một khẩu súng lục và một cái bình nhỏ. -Có phải cô ta cố 
gắng để bắt đầu một trận đấu súng? Không, có một cây kim tiêm trên 
đầu súng! Nó có phải là thuốc tiêm? Các chai nhỏ khác chắc chắn là 
nước mắt phượng hoàng! Có phải cô ta đang cố gắng hồi phục cho 
chính mình!? 


“Ise-kun, cẩn thận! Nó có thé gia tăng sức mạnh các kĩ năng của 
Sacred Gear lên nhiều lần đấy!” 


Kiba cho tôi lời giải thích như vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy nó là một loại 
thuốc tiêm kiểu đó. Tôi không biết nó xuất xứ từ đâu, nhưng nó có 
nghĩa là sức mạnh của Jeanne sẽ tăng lên nếu cô ta sử dụng nó. 
Jeanne đặt cây kim vào cổ mình. 


“.....Sử dụng thứ này sẽ làm giảm tuổi thọ đi khá nhiều, nhưng nó có 
về như không còn cách nào khác hơn là sử dụng nó.” 


Sau khi nói điều đó, cô ấy hồi phục cơ thể mình bằng nước mắt 
phượng hoàng và sau đó cô ấy cắm cây kim vào cổ cô ấy. Khoảng 
khắc tiếp theo, cơ thể của Jeanne phát ra một xung nhịp rất to! Sức 
ép từ bên trong cơ thể của Jeanne gia tăng, và các tĩnh mạch bắt đầu 
xuất hiện trên mặt cô ta! Chỉ cần nhìn vào nó, tôi nhận ra rằng cô ta 
sắp có được một sự gia tăng sức mạnh liều lĩnh. Họ đã làm được như 
vậy từ thứ nào vậy? Jeanne cười trong làm một cơn run rẩy dài . 


“....Điều này thật tốt. Sức mạnh của ta đang gia tăng!” 


Khi cô ta nói điều đó, một số lượng lớn các lưỡi kiếm bắt đầu xuất 
hiện trên mặt đất! Đó là thánh kiếm! Sacred Gear của Jeanne là 
[Blade Blacksmith]! Kỹ năng tạo ra bất kì thanh thánh kiếm nào! Sử 
dụng nó, cô ấy sẽ đạt tới được Balance-Breaker có thể tạo ra một con 
rong! 


-Nhung thứ mà cô ấy đang cố gắng tạo ra không phải là một con 
rồng..... Thanh thánh kiếm không tạo ra một con rồng, thay vào đó 
nó bao phủ toàn bộ cơ thể của cô ta. 


hse Jeanne bat đầu được bao phủ bởi các thanh thánh kiếm! Và cái 
xuất hiện trước mặt tôi là một con rắn dài! Không, phần trên của cơ 
thể Jeanne mọc ra từ đầu của con rắn! Phần dưới của cô ấy thì biến 
thành một con rắn khổng lồ..... Cô ấy trông giống con quái vật có tên 
là Lamia! Đây là một phiên bản thánh kiếm của nó. 


“Sẽ rất khó nhằn khi cô ta trong dạng đó.Sức tấn công ,sức phòng 
thủ, và tốc độ của cô ta thậm chí còn nhiều hơn lúc cô ta sử dụng 


rồng.” 


Xenovia nói. Vậy Xenovia đã từng chiến đấu với nó. Jeanne đã nói 
đây là lần tiêm thứ hai của cô ta. Cô ta chắc chắn đã chiến đấu với 
Xenovia trước kia. 


[Ufufu, ta không thích vẻ ngoài này lắm, nhưng sự thật là ta đã mạnh 
hơn. Ta sẽ tự thoát ra khỏi đây cho đến khi Tào Tháo đến đây!] 


Sau khi nói điều đó, cô ta sẵn sàng cho việc đào thoát! Có phải cô ta 
đang cố gắng trốn thoát!? Không, từ lúc tôi rơi vào một tình huống 
như thế này, tôi sẽ không để cho cô ta trốn thoát. Tôi bắt đầu tưởng 
tượng trong đầu tôi và sẵn sàng sử dụng đòn tấn công đó! Tôi phát ra 
trí tưởng tượng từ đầu của tôi và mở ra một bầu không khí ảo mộng! 
-Bây giờ, sử dụng thứ này thôi vì tôi đã không sử dụng nó trong một 
thời gian dài rồi! 


“Bilingual!” 


Tôi phóng kỹ thuật thang đến Jeanne! Tiếp theo sé là điều này! Thời 
gian dành cho việc hỏi! 


“Này! Vếu-san của Jeanne! Nguoi sẽ làm gi tiếp theo?” 
Vếu của Jeanne cho tôi câu trả lời của chúng! 


[À, ta đang nghĩ đến việc phá hủy con đường vì vậy ta có thể trốn 
thoát xuống cống. ] 


Ara, vếu của cô ta nữ tính và nghe duyên dáng hơn những gi tôi nghĩ, 
cô ta đang cố gắng trốn thoát xuống cống! Tôi sẽ không để cô làm 
như vậy! Jeanne cố gắng di chuyển một cách nhanh chóng với cơ thể 
rắn của cô ta........ Cô ta cắm một thanh thánh kiếm lớn vào con 
đường nhưng tôi di chuyển đến trước cô ta. 


Khi đó tôi kích hoạt tuyệt chiêu trong khi tạo khoảng cách để đánh cô 
ấy từ bên sườn! Sự di chuyển này cũng cần trí tưởng tượng! Đầu tiên 
tôi chạm vào cơ thể kẻ địch của tôi và sau đó tôi phóng thích trí 
tưởng tượng của tôi! Vâng điều tôi đang nghĩ là...... Một cơ thể 
không quần áo. 

“Dress Break!” 

Khi tôi gọi tên tuyệt chiêu tôi làm một khuôn mặt có vẻ ngầu, phan 


dưới cơ thể của Jeanne được tạo bởi những thanh thánh kiếm bắt 
đầu vỡ vụn! Miễn là cô ta là phụ nữ, sẽ không có cách nào cho cô ta 


thoát khỏi chiêu này! Tôi cũng thổi bay quần áo của cô ta! Một cơ thể 
không quần áo của một Onee-san! Tôi lưu nó lại trong não tôi! 


ST Anh là kẻ tồi tệ nhất.” 


Giống như mọi khi !Tôi đã nhận được một lời bình luận khó nghe từ 
Koneko-samal 


[....Không thể nào!] 


Khi đó tôi phát ra cú Dragon-shot cuối cùng vào Jeanne người đang 
khỏa thân. 


“Cậu đã mượn sức mạnh của Ophis....và một phần thịt của Great- 
Red để hồi phục cơ thể của cậu!?” 


Người nói với một giọng ngạc nhiên là.....Rossweisse-san. 


atid Chi đã nghĩ là cậu vẫn còn sống.....nhưng chị chưa bao giờ nghĩ 
cậu sẽ sống xót bằng cách làm những điều phi thường như 
vậy....... Nó vượt xa trí tưởng tượng của chị...... ⁄ 


Vâng, tôi cũng khá shock khi thức dậy trên người của Great-Red. 


“-Sức mạnh thu hút sự mạnh mě, nó thực sự là một điều đáng sợ nếu 
nó có thể tiến xa. Ta đến đây để chứng kiến con quái vật sẽ phá hủy 
thủ đô Lilith này, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ xuất hiện kế 
bên Great-Red.” 


Một giọng nói mới! Khi tôi quay lại..... Tào Tháo đã đứng ở đó! 


Cũng giống như mọi khi, hắn đang giữ cây thánh giáo của hắn và 
nhìn xuống đồng đội đã ngã xuống của hắn. 


“...Vậy cô đã vượt qua được nó trong một khoảng thời gian rất ngắn. 
Đúng là một sự tiến triển bất thường của gia tộc Gremory..... Đặt tên 
Hecarlus qua một bên, Jeanne nên sử dụng [Chaos Break]....... Bằng 

cách nhìn vào cô, cô đã sử dụng hai lần. Có lẽ đã có khuyết điểm khi 
cô sử dụng nó lần thứ hai.....” 


Thay vì lo lắng cho đồng đội của hắn, có vẻ như hắn đang suy nghĩ lý 
do tại sao đồng đội của hắn lại bị đánh bại. Bạn có thể nói chính hắn 
làm điều đó. Mọi người có cảm giác khác nhau khi hắn xuất hiện. 
Mọi người ở đây đã được nếm thử hoặc chỉ có thể nói hắn mạnh nhw 
thế nào. Tầm mắt của hắn di chuyển về phía tôi... Chúng không phải 
là cặp mắt quan tâm mà hắn đã nhìn tôi trong lần gặp gỡ cuối cùng 


của chúng tôi. Hắn nhìn tôi với một đôi mắt bối rối như thể tôi là 
một điều gì đó bất thường. 


“...Vậy ngươi đã trở lai, Hyoudou Issei. TÙ thông tin ma ta nhận 
được từ phe cựu quỷ vương, Shalba Beelzebub được cho là có một 
mũi tên đầy máu của Samael trong người hắn.” 


“Ừ, ta đã nếm thử nó. Cơ thể của ta trở nên vô dụng, nhưng có về ta 
rất may mắn vì Great-Red đã đi ngang qua. Ta đã mượn sức mạnh 
của Great-Red để tái tạo lại cơ thể của ta. .....Mặc dù nó phải nhờ tới 
tất cả các Senpai của ta và Ophis.” 


Tất cả các mảnh ý nghĩ của các Senpai của tôi đã biến mất. Mặc dù 
chúng tôi đã có một buổi chia tay như vậy....... tôi biết ơn họ rất 
nhiều. Với nhiều việc đã xảy ra, tôi đã có một khoảng thời gian khó 
khăn để thuyết phục họ, và tôi luôn luôn gần như nổi cáu với họ, 
nhưng chúng tôi vẫn có một sự hiểu biết lẫn nhau trong một khoảng 
thời gian ngắn. 


-Tôi muốn nói chuyện với họ nhiều hơn nữa. Nghe những lời nói của 
tôi, tôi nghĩ hắn sẽ trả lời tôi theo một cách mỉa mai. Nhưng....Hắn 
có một đôi mắt rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nét 
mặt như vậy từ hắn. 


“......Không thể tin được. Nếu ngươi trúng chất độc đó, khi đó ti lệ 
sống xót của ngươi sẽ bằng 0. Đừng có nói với ta là ngươi đã tái tạo 
cơ thể với sự giúp đỡ của Great-Red và quay trở lại là chính ngươi 


s0 3) Hắn đang mang một biểu hiện như thể hắn không thể tin được 
những gi đã xảy ra, và hắn tiếp tục lầm bẩm một mình.... Đại khái, 

hắn có về như sẽ tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Khi đó nó sẽ là 

thời điểm tốt. Tôi cần cô ấy làm điều đó. Sau đó tôi sẽ mặt đối mặt 

nói với Rias. 


“Rias, làm ơn hãy cho anh trở thành người hầu cận của em một lần 
nữa.” 


Đúng vậy, ngay bây giờ cơ thể của tôi không có những quân cờ tội 
lỗi. Hiện tại cơ thể của tôi không chứa bất kì quân cờ tội lỗi nào mà 
tôi đã nhận từ Rias trước kia. Khi đó có nghĩa là tôi chưa hoàn toàn 
trở lại. -tôi chi có thể xem mình đã thực sự trở lại một lần nữa khi 
tôi nhận được quân cờ tội lỗi từ người mà tôi yêu tha thiết. 


Rias lấy những quân cờ tội lỗi từ túi của cô ấy. -Tám [quân Tốt] màu 


đỏ. Rias hướng thẳng những [quân Tốt] về phía tôi. Những quân cờ 
tội lỗi tạo ra một ánh sáng rực rỡ trước ngực tôi, và sau đó âm thầm 
đi vào trong cơ thể tôi. Môi của Rias khi đó đè lên môi của tôi. Khi đó 
tôi ôm Rias vào lòng. 


-Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy một lần nào nữa. Tôi sẽ sống cùng 
cô ấy ngay từ bây giờ. 


“-Ở lại và sống cùng với em nhé.” 


Cô ấy nói những câu ấm áp với một nụ cười. Tôi cảm thấy một màu 
đỏ thẫm và cẩm giác hoài cổ nóng bỏng bên trong tôi. Tôi có thê cảm 
thấy nhịp đập của những quân cờ tội lỗi từ trong cơ thể của tôi. Sức 
mạnh chúng cho tôi.Vâng, bây giờ thì nó đã hoàn thiện rồi. Bây giờ 
tôi có thể chiến đấu với tư cách là Hyoudou Issei, [quân Tốt] của gia 
tộc Gremory! 


“Được, anh sẽ ở lại và sống với Rias. -Giấc mơ của anh là trở thành 
một quân tốt tối thượng.” 


Tôi tuyên bố một cách mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi sẽ sống cùng với 
người phụ nữ này.....và đồng đội của tôi! Tôi sẽ đật được hạnh phúc 
cùng với họ! Sau khi tôi có được cẩm giác quen thuộc quay trở lại, 
tôi đấm mạnh vào ngực tôi. 


“Đúng vậy, chúng ngay lập tức ổn định trong cơ thể tôi! Chắc chắn 
chúng đến từ các quân cờ tội lỗi của tôi!” 


Khi tôi đã sẵn sàng để hạ gục Tào Tháo hay bất cứ người nào 
khác..... Một làn sóng đáng sợ xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi nhìn ra 
đó, thứ màu đen xuất hiện ở góc đường. Khi đó một vũ khí trông 
giống như một lưỡi hái đang bay đến từ phía đó! Một cái áo choàng 
với nhiều đồ trang trí. Một người đeo một cái mặt nạ hề xuất hiện. 
Tôi nhớ hắn. Tử Thầnđã tấn công sau lưng chúng tôi trong Vô Thứ 
Nguyén.....Pluto! 


<Nó không phải là một thời gian quá dai từ lần gặp nhau cuối cùng 
của chúng ta với các người. > 


Tào Tháo thở dài với sự xuất hiện của của tên Tử Thần. 
“Pluto, tại sao ngươi ở đây?” 


Nó có vẻ như là một cuộc viếng thăm không được mong đợi. Sau đó 
Pluto giải thích cho Tào Tháo. 


<Nó là một yêu cầu từ Hades-sama. Ngài nói ta bắt Ophis một khi cô 
ta xuất hiện còn cái giá thì không quan trọng. > 


-! Mắt của hắn di chuyển đến Ophis đang đứng bên cạnh tôi. ...... Tên 
này. Không. Có phải Hades vẫn muốn Ophis!? Cô ấy đã bị cướp đi 
sức mạnh và không còn bất bại nữa! Cần bao nhiêu sự ràng buộc mà 
Hades muốn có ở cô ta!? 


“Ta sẽ là đối thủ của ngươi, Pluto Tử Thần tối thượng.” 


-! Khi đó có một giọng nói khác! Ké nào lại quấy ray vào lúc này!? 
Chờ đã, tôi biết giọng nói này! Chi có một vài người nói được một 
cách chiến quái như vậy! Một người đang tiến xuống với đôi cánh 
của ánh sáng giữa chúng tôi, Tào Tháo, và Pluto.....là một người đàn 
ông được bao bọc trong bộ giáp màu trắng. 


“Giống như ta nghĩ, ngươi đã trở lại Hyoudou Issei.” 
“Vali!” 


Đúng vậy, đấy là Vali, tai sao những tên chống lại tôi lại xuất hiện 
từng người một! Có phải chúng đang lên kế hoạch đến và xuất hiện 
cùng với sự trở lại của tôi!? Trong khi đầu tôi đầy những sự kiện khó 
hiểu đấy, Vali nói với Pluto. 


“Ta rất muốn trút giận sau sự kiện trong vô thứ nguyên. Ta đã có 
chút bối rối trong việc quyết định sẽ trút giận lên Hades hay phe anh 
hùng, nhưng ta đã để Hades lại cho Azazel, Bikou và những người 
khác. Ta dang đợi sự xuất hiện của phe anh hùng, nhưng có vé như 
gia tộc Gremory đã hạ gục chúng rồi. Khi đó nếu trường hợp này, chỉ 
có một người ta có thể trút giận là ngươi, Pluto.” 


Vali nói và bước lên phía trước. Hắn có bộ mặt lạnh như thường lệ, 
nhưng tôi có thể thấy có những dấu hiệu của sự giận dữ trong biểu 
cảm của hắn. Tên này có rất nhiều sự bực tức bên trong hắn ngay lúc 
này...... Pluto tạo một thế đứng về phía Vali sau khi xoay lưỡi hái 
của hắn. 


“Bọn ta bắt Fenrir cho những công việc như thế này.” 


<Nó là một ý định nguy hiểm, có phải ngươi đang hy vọng được 
chiến đấu với mỗi vị thần ở mỗi phe? > 


“Nếu bọn ta không có một cuộc đàm phán như một “công cụ” như 
vậy, bọn ta sẽ không thể bắt các vị thần đúng chứ?” 


< Rất tốt. Nhưng đối với ta để bắt ngươi, là con cháu thực sự của 
Lucifer, và cũng là Hakuryuukou..... Ta thực sự không biết điều sẽ 
xảy ra mặc dù ta đã sống trong một thời gian dài. -Ta cảm thấy linh 
hồn của ta thậm chí còn cao hơn khi ta đánh bại ngươi. > 


Hắn đã chấp nhận lời thách đấu! Vậy nó là trận chiến 
“Hakuryuukou VS Tử Thần huyền thoại”! Sau đó Vali nói sau khi 
thay đổi mũ sắt như thường lệ. 


“Có vé như Hyoudou Issei tin vào quá khứ của hai Thiên Long, nhưng 
ta thì khác.” 


DON! 


Khi đó Vali được bao phủ trong một lượng aura điên cuồng! T-Tên 


Có phải hắn sẽ nghiêm túc ngay từ lúc bắt đầu!? Hắn phát ra một 
lượng aura điên cuồng ra các vùng xung quanh! 


“Ta sẽ cho ngươi thấy hình dạng khác của [Juggernaut Dirve] mà ta 
đã hoàn toàn phong tỏa những suy nghĩ của những người tiền 
nhiệm.” 


Đôi cánh ánh sáng dang ra từ cơ thể của hắn, và chúng phát ra sức 
mạnh quỷ. Bộ giáp màu trắng tỉnh khiết bao phủ bởi những ánh sáng 
rất rực rỡ. Khi đó từ mỗi viên đá quý..... 


“Ta, kẻ đã thức tỉnh. -Là Hakuryuukou kẻ sẽ đưa luật lệ áp đặt lên 
bóng tối.” 


Những suy nghĩ nông cạn của quá khứ Hakuryuukou đang chảy trong 
tôi từ những viên đá quý. 


[Những gì chúng ta cần tăng cường là đỉnh cao của hai Thiên Long!] 
[Con đường mà chúng ta đi là của sự thống trị của Hakuryuukou!] 
[Chúng ta dừng lại sự vô hạn và phá hủy giấc mơ!] 


Những người này không có bất kì mối thù hận hay thù ghét nào, và 
họ được nhồi với một ý chí chiến đấu áp đảo. Họ có thể hiểu nhau 
thông qua chiến đấu được không? 


“Ta bước trên con đường của sự thống trị với sự phá hủy vô hạn và 
bằng cách đâm xuyên qua các giấc mơ và trí tưởng tượng. -Ta sẽ trở 
thành một hoàng đế thuần úy của loài rồng.....” 


[[[“Ta sẽ tuân theo những ảo ảnh màu trắng bac và phương pháp 


Một người xuất hiện phía trước chúng tôi được bao bọc bởi lớp áo 
giáp màu trang bac, và phát ra một lượng aura rất lớn mà trông như 
là hắn đến từ một thế giới khác. Hắn thậm chí còn không chạm vào 
bất kì thứ gì, nhưng những thứ xung quanh hắn như những phương 
tiện giao thông và các tài sản công cộng đang bị đè bẹp! Hào quang 
đến từ cơ thể của hắn có thể đè bẹp mọi thứ xung quanh! 


Tôi nhận ra nó ngay khi tôi nhìn thấy. Đúng vậy, tên này thực sự là 
một con quái vật. Suy nghĩ của những chú nhân trong quá khứ mà tôi 
đã phải đi tới để thuyết phục họ rất nhiều lần. Và [Juggernaut-Drive] 
mà tôi đã từ bỏ do nó đặt cuộc sống của tôi vào nguy hiểm. Tên này 
đảo ngược cả hai điều đó vào sức mạnh của hắn cùng với tài năng 
của hắn. Và hắn đã lý tưởng hóa nó..... Và tên này là đối thủ của tôi. 
Hehe, hắn thật là điên rồ. Tôi phát ra nó một lần nữa. Rằng “Có lẽ tôi 
nên hứa hẹn một cuộc quyết chiến với một ai đó thực sự điên rồ?” 


“-[Empireo Juggernaut Over Drive]. Nó tuy giống, nhưng mà cũng 
khác với [Juggernaut Drive]. Một dạng nâng cao mà chi có ta có thể 
sử dụng. Ngươi sẽ nếm sức mạnh này với cơ thể của chính ngươi!” 


Một người đi tới chém vào Vali mà chỉ nói như thế là Pluto. Hắn di 

chuyển rất nhanh trong khi tạo ra một dư ảnh, và sử dụng lưỡi hái 

màu đỏ của hắn! Pluto là một kẻ địch mạnh mà đã có thể chiến đấu 
ngang cơ với Sensei! Ngươi không thể tự bảo vệ mình để chống lại 

hắn.... 


RẮC! 

Trước mặt tôi, âm thanh của kim loại bị vỡ vang lên. Đó là bởi vì 
Vali đã phá vỡ lưới hái của Pluto với nắm đấm của mình một cách dễ 
dàng! 

` Hắn đã phá vỡ lưỡi hái quỷ trong một đòn đánh! 


<lI> 


Pluto có vẻ như bị sốc, nhưng Pluto nhận được một cú đấm móc hàm 
của hắn. Trong khi tạo ra một âm thanh lớn, cơ thể của Pluto được 
nhấc lên trên cao trong không trung! Vali hướng tay phải của hắn 
đến trước Pluto, và hắn nắm lòng bàn tay lại 


2 
“-Ep. shi 


[Compression Divider!!!!] [Divide Divide Divide Divide Divide Divide 
Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide!!] 


Cơ thể của Pluto được nâng lên cao.....bat đầu bi ép về chiều dài, sau 
đó là bề ngang. Sau đó lại là chiều dài..... Tiếp theo sau, cơ thể của 
Pluto đã bị chia đôi! 


< Điều gì thế này....! Sức mạnh thế này...... 1> 


Pluto hét như thể hắn không tin vào những gì xảy ra với hắn. Sau đó 
Vali nói với không chút khoang nhượng 


“-Diệt vong.” 


Cơ thể của tên Tử Thần bắt đầu trở nên nhỏ đến nỗi tôi không thể 
thấy bằng mắt của tôi. Trong lúc có những rung động trong không 
khí, tên Tử Thần đã bị diệt vong. Và đó là tên cuối cùng của đám TY 
Thần . 


Vali đổi lại Balance-Breaker thông thường của hắn từ bộ giáp màu 
bạc trắng đang thở một cách khó khăn. Nhưng..... Hắn đã đánh bại 
Grim Reaper mà không cho phép hắn làm bất kì điều gì...! Bằng cách 
nhìn vào nó, hình dạng đó làm hắn kiệt quệ đi rất nhiều, nhưng chắc 
chắn hắn đã giết Pluto ngay lập tức. -Vậy đây là câu trả lời mà Vali 
nhận được từ [Juggernaut- -Drive]. Ở điểm này, nó rõ ràng là mạnh 
hơn dạng True-Queen của tôi. 


....Tén Vali này đang ngày càng mạnh hơn. Ngay cả những đồng đội 
của tôi không thốt nên lời trước sức mạnh của Vali. Mặc dù Sairaorg- 
san đang mỉm cười với một niềm vui. 


“,,.,.Hai Thiên Long thực sự đáng sợ.” 
Người đang tiếp cận chúng tôi trong khi đang nói làTào Tháo. 


“Vali, Ta đã đúng vì đã không cho phép ngươi sử dụng Juggernaut- 
Drive hồi ở thứ nguyên nhân tạo....” 


Vali được nhận xét bởi Tào Tháo..... Nhưng hắn thở ra. 


“[Juggernaut-Drive] trội hơn về khoảng hủy diệt, nhưng nó cũng 
đem đến nguy hiểm cho mạng sống của người sử dụng và nguy cơ 
mất kiểm soát. Hình dang ta cho ngươi thấy đã giảm thiểu điều đó 
hết cỡ. Nhưng điểm nó khác với dạng [Juggernaut-Drive] là nó có thể 
tăng cường nhiều hơn thế nữa. Tào Tháo. Thiếu xót lớn nhất của 
ngươi là không giết ta ngay khi có cơ hội.” 


Tào Tháo trở nên lặng thin trước những lời nói của Vali. Sau đó Tào 
Tháo nhìn tôi. 


“Ta muốn xác nhận. -Hyoudou Issei. Ngươi là cái gì?” 


whe Ngay cả nếu hắn hỏi tôi, tôi vẫn chỉ là chính tôi thôi. Trong khi 
tôi đang suy nghĩ kĩ, Tào Tháo bẻ khớp cổ của hắn. 


“Giống như ta nghĩ, nó thực sự là lạ dù ta có nghĩ nhiều về nó. Nó rất 
khó để hạn chế ngươi khi ngươi quay trở lại sức mạnh thực sự của 
chính ngươi. Không còn lâu nữa ngươi sẽ trở thành một Thiên Long. 
Nhưng ngươi cũng không thuộc kiểu True-Dragon hay Dragon-God.... 
Vì thế, người đó thực sự là ngươi....” 


“Là Oppai-Dragon không phải là tốt hơn sao.” 


Tôi không bận tâm về câu hỏi vì vậy tôi trả lời hắn như vậy. Hắn thể 
hiện một bộ mặt không biết nói gì hơn trong một lúc, nhưng ngay lập 
tức hắn cười và gật đầu. 


“.....Ta hiểu rồi. Đúng vậy. Điều đó thật dễ hiểu.” 


Sau khi xác nhận điều đó, hắn chỉ cây giáo của hắn về phía chúng 
tôi. 


“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gi? Kẻ nào sẽ là người sé chơi đùa 
cùng với ta là Hyoudou Issei? Hay là Vali? Hay là Sairaorg-san? Hay 
là tất cả các ngươi cùng một lúc? Không. “Cân” hết các ngươi là điều 


> R? 


không thể. Nó sẽ rất liều lĩnh nếu ta “cân” cå ba Longinuses.” 
Những lời nói khiêu khích đó. Không quan trọng là hắn mạnh như 
thế nào, mạng của hắn sẽ không kéo dài nếu hắn “cân” cả Vali và 
Sairaorg-san. Đặc biệt là sau khi thấy Vali lúc nãy, hắn không có cơ 
hội thắng. Vali tiếp cận tôi và nói nhỏ. 

“Bảy kho báu của hắn. Ngươi đã biết bốn trong chúng đúng chứ?” 
dows Kỹ năng của Tao Tháo à. 

“À thì. Một cái phong ấn kỹ năng của phụ nữ. Một cái là phá hủy vũ 
khí. Một cái là dịch chuyển đòn tấn công. Và một cái là dịch chuyển 
đối thủ của hắn.” 

Tôi đã thấy trong trận chiến cách đây vài ngày. Nếu tôi đối đầu với 
hắn, hắn sẽ không thể sử dụng khả năng phong ấn kỹ năng phụ nữ, 
vì vậy tôi chỉ cần cảnh giác với sáu kỹ năng còn lại của hắn. 


“Ba kỹ năng khác như sau. Một cái là cho phép hắn bay, một cái là 
tạo ra gấp đôi giống như Balance-Breaker [Blade Blacksmith] của 
Kiba Yuuto. Và cái cuối cùng là khối cầu của hắn giúp hắn gây ra 
nhiều sự phá hủy nhất.” 

Tôi hiểu rồi. Một cái là cho phép hắn bay. Một cái là giống như của 
Kiba. Và một cái là khối cầu với sức ạnh hủy diệt. Đã rõ. Nhưng tôi 
chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ giả thích cho tôi....... 

“Dẫu sao, cho ta gửi lời cảm ơn tới ngươi .” 

Vậy là bây giờ trông cậy vào tôi nhỉ. Đột nhiên nó lại trở thành một 
tình huống mà tôi phải đối đầu với hắn . Trong khi nghĩ điều đó, tôi 
bước lên. Thấy điều đó, Tào Tháo cười một cách vui sướng. 

“Ta hiểu rồi vậy đối thủ của ta sẽ là Sekiryuutei. Và những người 
khác không di chuyển khi biết điều đó.” 

Như hắn nói, mọi người xác nhận trận chiến giữa tôi và Tào Tháo 
đang thừa nhận nó. Um, tôi có một món nợ lớn cần phải trả cho hắn. 
“Ừ, ta không thể bình tĩnh được cho đến khi ta trả lại nó cho ngươi.” 
Có một phần mà tôi không thể chấp nhận là tôi đã thua khi đối đầu 
với hắn mà không có một cơ hội nào để lộ ra hình dạng True-Queen 
của tôi. Khi cảm nhận được ý chí chiến đấu của tôi, hắn bắt đầu 
chạm vào cây giáo của hắn trên vai của hắn. 

“Thú vị đấy, lúc đó ta đã kết thúc nó bằng cách nhắm vào điểm yếu 
của Triaina, nhưng lúc này ta sẽ đấu với ngươi khi ngươi sử dụng tối 
đa sức mạnh của ngươi. -Trở thành bộ giáp màu đồ thẫm.” 

“Đương nhiên là ta sẽ sử dụng nó! Triển thôi Ddriag!” 

[Ou! Đối thủ của chúng ta lại là Longinus tối thượng! Nếu như cậu 
không thể đánh bại hắn, khi đó cậu không thể gọi chính mình là 
Sekiryuutei!] 


“Đương nhiên rồi!” 


Trong khi phát ra luồng aura khổng lồ từ cơ thể của tôi, tôi bắt đầu 
đọc thần chú. 


“Ta, một trong những Sekiryuutei là người nắm giữ sự thật của 
Chúa!” 


Những Senpai của tôi là những người trả lời câu thần chú này không 


còn nữa. 


“Nắm giữ niềm hy vọng vô hạn và giấc mơ không thể phá hủy đi trên 
con đường của sự công bằng. Ta sẽ trở thành hoàng đế của Crimson 
Dragon....” 


Nhưng tôi không cô đơn. Tôi có những đồng đội dang nhìn trận chiến 
của tôi với những ánh mắt ấm áp! 


“Và ta sẽ dẫn ngươi đến con đường của thiên đàng, téa sáng bên 
trong ánh đỏ chân thật!” 


[Cardinal Crimson Full Drive!!!!] 


Màu bộ giáp của tôi đổi sang mau đồ thẫm, và hình dang của nó cũng 
thay đổi! Thăng cấp True-Queen đã hoàn thành! Những quân cờ tội 
lỗi cũng cảm thấy tốt! Không ngạc nhiên khi chúng là những quân cờ 
tội lỗi của tôi! Và tôi có thể sử dụng hình dáng này ngay lập tức sau 
sự trở lại của tôi! True-Queen của tôi vẫn chưa ổn định nhưng tôi 
phải làm điều này! Trong khi thấy sự thay đổi của tôi, hắn cũng làm 
cho cái nhẫn và bảy quả cầu xuất hiện quanh hắn.Dạng Balance- 
Breaker của hắn chắc chắn vẫn đơn giản như mọi khi. Nó đơn giản 
một cách đáng sợ. 


“Hatsutei Ratana.” 


Tào Tháo bay lên sau khi đặt những quả cầu phía dưới chân hắn! 
Vậy đó là kỹ năng cho phép hắn bay! Tôi dang đôi cánh rồng của tôi 
và cũng bay lên không! 


[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 
Boost Boost Boost!!] 


Tôi phóng ra cú dragon-shot lên trên trời nơi có rất nhiều tòa nhà cao 
nối hàng nhau! Tôi muốn cho hắn thấy một cú lớn hơn, nhưng hắn 
làm một trong những quả cầu đến bên cạnh tôi. Hắn tạo ra một vòng 
xoắn 6c xuất hiện trước nó, và nó hấp thụ đòn tấn công của tôi! Kỹ 
năng đó gửi một đòn tấn công đến một vị trí khác! Vậy hắn đang có 
kế hoạch giải phóng các đòn tấn công ra nơi khác! Trong khi tôi đang 
trong trạng thế cảnh giác cao độ....một vòng xoắn ốc được tạo ra 
dưới tôi và dragon-shot bay ra từ đó! 


“Wow! 2) 


Tôi né nó và bắn ra khối sức mạnh quỷ khác! 


[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 
Boost Boost Boost!!] 


Lúc này là lúc tán loạn. Tôi bắn chúng ra một cách ngẫu nhiên! 
“Gahapatei Ratana!” 


Tào Tháo đưa một trong những quả cầu đến phía trước hắn và nó băt 
đầu lớn lên, khi đó một vài thứ hình người xuất hiện. Nó là một 
trong những kỹ năng Vali đã giải thích trước đó. Nó chắc chắn là 
tương tự như Balance-Breaker của Kiba mà hắn có thể ra lệnh cho 
những tên lính hắn tạo ra! Vậy cơ bản là những tên lính đó được tạo 
ra từ những quả cầu. Những vật được tạo ra đó bị tiêu diệt sau khi 
nhận đòn đánh bởi dragon-shot của tôi. Vậy hắn đã sử dung chúng 
như một tấm khiên! Trong khi chỉ diễn ra sự tấn công và phòng thủ, 
Tào Tháo biến mất, Hắn ở đâu!? Khi tôi cố gắng xác định vị trí của 
hắn, cây giáo xuất hiện hướng về phía tôi từ bên cạnh! Bằng cách 
nào đó tôi né được nó trong khi chỉ cho phép nó lướt qua bộ giáp của 
tôi một chút, nhưng tấm giáp bao phủ bụng của tôi đã bị phá hủy! 
Nhưng không có thiệt hại cho cơ thể vật lý của tôi! 


“Ngươi, ngươi đã sử dụng kỹ năng giống như Kiba! Cũng không có 
quá nhiều khác biệt giữa kỹ năng của ngươi và của Kiba người mà 
trước kia bị ngươi biến thành kẻ ngốc !? Ngay cả vật được ngươi tao 
ra cũng không thể sử dụng kĩ thuật của bản gốc! Ta không thể tin 
rằng ngươi thậm chí còn có thể biến cậu ấy thành trò hề!” 


Trở lại hồi thứ nguyên nhân tạo, hắn đã đánh bại kỹ năng của Kiba 
một cách dễ dàng. Nhưng trong mắt của tôi, kỹ năng của Kiba cao 
hơn cái của Tào Tháo! Tào Tháo cười vào lí luận của tôi. 


“Hahahaha! Có lẽ vậy. Nhưng ta đã từng nói với ngươi rồi phải 
không? Những kỹ năng đó của ta vẫn cần điều chỉnh và chúng chưa 
hoàn chỉnh. Đó là lý do tại sao ta quan tâm đến kỹ năng của Kiba 
Yuuto lúc đó.Thế mà kỹ năng của hắn vẫn cùng cấp độ với kĩ năng 
của ta, vì vậy ngay lập tức ta đã mất sự quan tâm đến nó! Cũng bởi 
kỹ năng của ta chỉ khác một chút so với kỹ năng của Kiba Yuuto. Mà 
nó còn phụ thuộc vào cách ta sử dụng nó từ lúc này trở đi nữa.” 


Lí do là thế thôi à! Sau đó kỹ năng của tên này sẽ trở thành một gánh 
nặng sau khi hắn hoàn thành việc điều chỉnh nó. 


“Trời ơi! Nghiêm túc chứ, với vai trò là ngươi đánh bại Azazel-sensei 
quả là một gánh nặng “ 


“Thống lĩnh Azazel hả. Chắc chắn ta sẽ đánh bại hắn trong trận chiến 


lúc đó, nhưng nếu chúng ta lại tái đấu rất có thể ta sẽ không chiến 
thang một cách dé dàng.” 


“? Tại sao vậy!?” 


Tinh thần chiến đấu của hắn rất áp đảo. Việc mà hắn tránh được đòn 
tấn công của Sensei và khi đó ngay lập tức đâm cây giáo vào Sensei 
đã bi han sâu trong tâm trí tôi. Tôi vẫn không thé tin được Sensei đã 
thua. Đó là những gi tôi đã nghĩ, nhưng Tào Tháo nói những lời mà 
tôi không đoán trước được. 


“Không lúc nào mà ta ngừng dõi theo tên thống lĩnh đó. Những tên 
chiến binh kiểu có đầu óc sẽ nghiên cứu đối thủ của họ tới khi chiến 
lược chiến đấu của họ hoàn hảo để đợi tới lúc đánh thêm một lần 
nữa. Đối với những người như tôi sẽ bị hạ gục với đòn nặng nhất, 
những loại kẻ thù đó thực sự khủng khiếp. Đó là lý do tại sao ta 
nhận ra sức mạnh của thống lĩnh trong trận chiến đầu tiên của bọn 
ta, và ta đã đánh bại hắn trong lần thứ hai đối đầu với hắn. -Nhung 
lần thứ ba sẽ rất nguy hiểm cho ta.” 


sub: Giống như lời Tào Tháo nói. Không có cách nào mà Sensei sẽ im 
lặng sau khi đã bị đánh bại. Nếu tên này và Sensei tái đấu lần nữa, nó 
sẽ là một trận đấu ngang tầm. Sau đó Tào Tháo tạo một thế đứng sau 
khi xoay cây giáo của hắn. 


“Bây giờ, hãy tiếp tục trận chiến của chúng ta.” 


Ah! Một lần nữa Tào Tháo lại biến mất và sau đó lại xuất hiện! Từ 
khi tôi chiến đấu với hắn trên bầu trời của thành phố, tôi cần phải 
cảnh giác với những gì ở dưới tôi! Nó chắc chắn làm căng dây thần 
kinh của tôi! Lúc này hắn xuất hiện ở đằng sau tôi. Tôi có thể né nó 
trên không trung.....nhưng hắn thực sự xuất hiện ở một nơi không 
ngờ tới! Chết tiệt! Hắn đột ngột xuất hiện như thể hắn đã dịch 
chuyển từ nơi nào đó! ...... Dịch chuyển? Đúng rồi, một trong những 
quả cầu của hắn có kĩ năng cho phép hắn dịch chuyển tới những nơi 
hắn đã chọn. Vì vậy hắn có thể sử dụng nó lên chính bản thân hắn! 
thầu: Trời hắn có rất nhiều chiêu trò. Cũng giống như Rias nói, mỗi 
quả cầu có hình dáng và kích thước giống nhau vì vậy tôi sẽ không 
biết kĩ năng của nó cho tới khi hắn sử dụng nó. Cũng giống như bây 
giờ, hắn có thể sử dụng nó như một combo vì vậy hắn có nhiều thứ 
để tấn công tôi! Sức mạnh của cây thánh giáo của hắn thực sự bắt 
đầu trở nên đáng sợ, nhưng những khả năng khác rất khó để đối phó! 
Đối với một người ngu ngốc như tôi, chiến dau trong một trận chiến 
dài hơn với hắn là không có lợi. Hắn cũng chắc chắn có một giọt 
nước mắt phượng hoàng cho chính hắn! ...... Nhưng chắc phải có 


cách nào đó để đánh bại hắn. Cũng bởi vì tôi sẽ thắng nếu một đòn 
tấn công của tôi đánh trúng hắn, nhưng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch 
trong Vô Thứ Nguyên sau khi thua hắn. Tôi cần làm cho hắn mất sự 
đề phòng! Mặc dù tôi đã nghĩ như vậy, cuộc chiến của tôi với hắn vô 
cùng dữ đội. Don tấn công của tôi thé nào không thành vấn đề. Hắn 
có thể né được nó hoặc sử dụng những quả cầu để chặn nó. Tôi thực 
sự bận vì phải né cây thánh giáo của hắn đột ngột xuất hiện từ mọi 
phía. Ngay cả nếu tôi thay đổi phương hướng của dragon-shot tôi 
bắn ra, tôi thậm chí còn không thể làm cho hắn chớp mắt! Ngoài ra 
những tên lính được tạo ra từ những quả cầu của hắn sẽ xuất hiện 
bằng sự dịch chuyển. Vì vậy khoảng cách giữa tôi và hắn là bao 
nhiêu không quan trọng vì tôi không có thời gian để chỉnh tư thế của 
tôi. 


[Star Sonic Booster!!!!] 


Ngay cả nếu tôi thu hẹp khoảng cách của minh với hắn với một tốc 
độ cao, hắn có thể chạy thoát bằng cách dịch chuyển hoặc hắn có thể 
câu giờ để né chúng bằng cách sử dụng những tên lính của hắn như 
một lá chắn. 


[Solid Impact Booster! !!!] 


Ngay cả nếu bằng một cách nao đó tôi thu hep khoảng cách của tôi 
và cho hắn một đòn đánh với sức mạnh hủy diệt, hắn chỉ cần né nó 
bằng cách sử dụng những kĩ năng của những quả cầu của hắn. Cú 
đấm của tôi hụt hắn thì ngay lập tức nó trúng các tòa nhà và các tòa 
nhà sẽ sụp đổ. ...... Tôi xin lỗi những chủ sở hữu của những tòa nhà 
này! 


Phải rồi. Hắn hiểu điểm yếu của loại áo giáp Sacred Gear! Hắn đã né 
được đòn tấn công của Sensei và Vali trong cùng một lúc, vì vậy theo 
lẽ thường đòn tấn công của tôi cũng sẽ không ảnh hưởng tới hắn! 
Bởi vì loại áo giáp có sức mạnh vô cùng lớn, trong các cuộc tấn công 
của chúng các aura tập trung ở các phần nhất định vì vậy có thể nói 
hắn dễ dàng dự đoán được các đòn tấn công. Ngay cả nếu bạn dự 
đoán được nó, tốc độ phan ứng với các đòn đánh cũng cho thấy hắn 
mạnh một cách điên rồ. 


Mắt phải của hắn cũng là con mắt của Medusa! Hắn có thể biến bất 
kì thứ nào thành đá với nó! Bộ giáp của tôi cũng có nhiều phần đã bị 
hóa đá! Mỗi khi điều đó xảy ra, tôi phá hủy những phần đó và sửa lại 
chúng! May mắn thay nó không làm cho cơ thể vật lý của tôi thành 
da! Có lẽ phong cách chiến đấu của hắn không để cho đối thủ của 
mình lấy lại tư thế của họ dù chỉ một chốc lát! Những tòa nhà xung 


quanh chúng tôi đã bị phá hủy bởi vì tôi và Tào Tháo. .....Tôi mừng 
vì không có ai ở đây. Không, nó không phải là điều tốt. Nó có cảm 
giác như tôi sẽ bị la ó sau này. Đái khái là họ muốn tôi sẽ gập đầu tạ 
lỗi bao nhiêu lần cũng được miễn là tôi đánh bại Tào Tháo! 


....Nhưng tôi bị lấn lướt từng chút một. Cái cách mà bộ giáp của tôi 
bị phá hủy thật tồi tệ! Hắn bắt đầu nắm được phong cách tấn công 
của tôi trong hình dạng này! Thật là một tên đáng sợ! Hắn di chuyển 
xung quanh rất nhiều mặc dù hắn là loại kỹ năng! Hắn dễ dàng vượt 
qua Kiba! Ngay cả nếu tôi muốn sử dụng Crimson-Blaster! Tôi cần 
một chút thời gian nạp năng lượng và nó có thể trở thành điểm yếu 
khi đấu với tên này! 


-Với kiểu sức mạnh như tôi, khả năng khắc chế để chống lại hắn là 
rất tệ. 


-Sau đó tôi cảm thấy cái gì đó. Khi tôi dang đôi cánh về hướng đó, 
một aura màu đỏ thẫm tỏa ra đánh trúng tôi và bổ sung cho aura của 
tôi. Sau đó tôi thấy Rias trên một tòa nhà ở phía xa bắn chùm tia sáng 
Vếu vào tôi. Aaaah Rias! Em đang làm cho kích thước kích thước của 
Vếu em nhỏ hơn một lần nữa vì anh! Tình yêu của Rias làm cho tôi 
cảm thấy được ủng hộ! Sức mạnh mà tôi nhận được từ người phụ 
nữ tôi yêu! Không có một sức mạnh nào hơn sức mạnh này! Tôi thậm 
chí còn cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy dù không có kế hoạch về 
việc này. Rias và tôi đã được kết nối với nhau từ sâu trong trái tim 
của nhau! Nó chắc chắn làm tôi cảm thấy hạnh phúc! 


“Một tia sáng từ Vếu mà ta đã nghe đồn về nó. Ta hiểu rồi.Cặp đôi 
các ngươi thật đáng sợ.” 


Tào Tháo vừa nói vừa cười! Tên khốn này! Hắn cười vào tia sáng từ 
Vếu của Rias! Tôi không thể tha thứ cho hắn! 


“Nếm thử cái này đi.” 


[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 
Boost Boost Boost!!] 


Tôi chuyển sức mạnh vào ngọn lửa bên trong bụng tôi, và tôi ủ một 
ngọn lửa khổng lồ! Ngọn lửa của Rồng! Đòn đánh lan rộng! Cả bầu 
trời bị nhuộm với ngọn lửa của tôi. Đối thủ của tôi là một con người! 
Ngay cả nếu nó không đánh trúng trực tiếp, nó sẽ gây cho hắn một 
lượng thiệt hại lớn nếu hắn bị đốt bởi nó. Với nó hắn không thể 


Cây thánh giáo phát ra một lượng ánh sáng khổng lồ, và nó tận diệt 
ngọn lửa của tôi. 


sáng mạnh bao nhiêu hắn muốn....... ! Khi đó hắn lắc cây giáo của 
hắn về các bên từ chỗ đứng của hắn! Đậu xanh! Tôi né được nó bằng 
cách bay lên cao. Nhưng một làn sóng khổng lồ từ cây giáo chẻ tòa 
nhà va các tòa nha sau nó ra làm đôi và chúng sụp đổ! Lan sóng 
xuyên qua các tòa nhà khác và đa số chúng đều sụp đổ! Vì vậy nhiều 
tòa nhà chỉ vì hắn vung cây giáo của hắn với sức mạnh trong nó..... 


nee Nếu một con quý như tôi trúng đòn đó, thì cơ thể của tôi sẽ bị 
ché đôi thậm chí có thé bị biến thành cám trước đó nữa! Tào Tháo 
nói với một nụ cười vui sướng. 


“Hahahaha! Thật kinh ngạc! Vậy đây là dạng True-Queenmà người ta 
đồn đại! Đòn tấn công của ta thậm chí còn không thể cho ngươi một 
đòn dứt điểm nữa! Nhưng đòn tấn công của ngươi cũng không đánh 
trúng ta! Nó thực sự khiến ta dé chịu ! Ta sẽ đi đời nếu ta lãnh đòn 
tấn công của ngươi!” 


Nhưng đòn tấn công của tôi không tỏ ra bất kì điều gì về việc đánh 
trúng hắn! Nếu ngươi nói như thế, khi đó làm ơn hãy nhận một trong 
những đòn đánh của ta! Rồi tất cả sẽ kết thúc phải không!? 


Hắn cầm cây giáo của hắn trong khi xoay nó! Tôi né đường chém đến 
từ phía dưới tôi, và tôi né đường chém ở trên tôi bằng cách giật lùi 
lại. Khi đó một quả cầu xuất hiện trên mũi của cây giáo. Giọng cười 
của hắn sau đó đã to hơn. 


“So sánh ngươi với Vali, ngươi vẫn ngu hơn hắn. Parinaaya Ratana!” 


Quả cầu bay thẳng đến bụng tôi! Khi đó tôi tập hợp lại một hào 
quang trên cả hai tay tôi và hình thành một cánh tay dài. Sức mạnh 
của [quân Xe]. Tôi sẽ khóa nó với cái này! Tôi nhận đòn tấn công 
bằng cách bắt chéo hai tay! Khoảng khắc nó đánh trúng tôi, một lực 
tác động không thể tin nổi xuyên qua những cánh tay của tôi chạm 
đến toàn bộ cơ thể! Vậy sức mạnh của [quân Xe] cũng vô dụng 
trước nó..... 


-Khi đó tôi nhận ra nó ngay lập tức. Nó là quả cầu tập trung sức 
mạnh hủy diệt! N-Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó có nhiều sức 
mạnh tấn công như vậy.....! Tôi bị đánh bay về phía sau bởi vì tác 
động của nó 


RẦMMMMMMMMMI 


Tôi đã va vào cửa sổ của một tòa nhà. Thậm chí tôi còn đâm xuyên 
qua cho đến khi va vào các bức tường và sau đó cuối cùng đâm xuyên 
qua cả tòa nhà. Thậm chí là tòa nhà bên cạnh. Cũng như tòa nhà sau 
đó. Và một lần nữa lại đâm xuyên qua tường của các tòa nhà. Tôi bị 
rơi qua rất nhiều tòa nhà và sẽ thật ngu ngốc nếu tôi tiếp tục đếm 
chúng và cuối cùng tôi đã bị rơi vào bức tường của một tòa nhà nào 
đó một cách dÜ dội và rồi dừng lại. 


Từ vết thương tôi có ở bụng, tôi nhổ ra những thứ bên trong bụng 
của tôi...... Đó là máu bị nôn ra. ...... Tôi nhận quá nhiều thiệt hại chi 
với một đòn đánh...... Đặt vấn đề nội tạng qua một bên. Có phải một 
vài cái xương đã bị vỡ? Về cơ bản thì bộ giáp của tôi đã bị phá hủy 
từ đòn tấn công đó..... Thậm chí những cánh tay của tôi làm cho to 
lên bằng sức mạnh của [quân Xe] cũng đã bị phá hủy....! Cả hai hai 
cánh tay đã bị tê liệt vì vậy chúng không thể di chuyển một cách 
chính xác. ...... Vậy đòn tan công đó là một đòn tan công được tập 
trung trên sức mạnh hủy diệt. Nhưng tại sao hắn không sử dụng nó 
trước đó? Có phải nó cần có thời gian để sử dụng nó? Hay là có 
nhiều hạn chế về những lần hắn sử dụng nó? Nó phải là một trong 
chúng. Thật kì lạ khi hắn vẫn chưa sử dụng 1 đòn tấn công như vậy 
cho đến giờ. Hắn có thể dễ dàng đánh bại tôi nếu hắn tung đòn đó 
lẫn trong số những đòn đánh liên tục thuộc bộ combo của hắn. Bởi vì 
hắn sử dụng trễ, có khả năng cao rằng nó có một vài yêu cầu để sử 
dụng nó. 


ôn Hehehe. Từ khi tôi chiến đấu với những kẻ thù mạnh, thậm chi 
một thằng ngốc như tôi còn có thể nghĩ về điều đó. Nó chắc chắn 
không dễ dàng để trở thành Sekiryuutei. 


. Hmm? Sau đó tôi nhận ra nơi tôi hiện tại đang đứng. Có một 
thứ rơi bên cạnh tay tôi là con búp bê Switch-Princess. Khi tôi quay 
lại, đấy là một cửa hàng đồ chơi có nhiều con búp bê được xếp hàng. 
Bởi vì tôi đã đi vào bằng cách rơi xuyên qua cửa sổ, cú va chạm làm 
cho những con búp bê rơi xuống. 


! Đây là...... Với cái này..... Tôi lấy một con búp bê với hai bàn tay 
run ray. Khi đó tôi nhìn con búp bê Switch-Princess trên tay tôi va 
nghĩ đến một điều gì đó 


“Bảy kho báu mà ta sử dụng cũng chưa hoàn chỉnh. Kỹ năng thì cũng 
không rõ ràng. Ngay bây giờ ta đang tập trung sức mạnh hủy diệt 
trên nó, nhưng nó lại trùng với khả năng phá hủy vũ khí. Nó sẽ rất 
tốt nếu ta có thể nghĩ ra một kĩ năng tốt....... Ta không thể tung ra 


một khả năng quá gượng gạo được. -Vậy ngươi đã xong chưa? Vậy 
đây là giới hạn của ngươi, kẻ sử dụng bộ giáp đỏ thầm hả....” 


Tào Tháo nói và xuất hiện, hắn đi vào qua cửa sổ bị vỡ. 


“Này, nói cho ta biết. Nếu ngươi chiến đấu với Vali trong hình dạng 
hắn sử dụng lúc trước, ngươi sẽ thắng chứ?” 


bô ốc Không. Hình dang ma Vali sử dung để giết Pluto ngay lập tức.... 
nó sẽ không phải quá phóng đại nếu gọi hắn là một Siêu Quỷ. —Vì 
vậy nó sẽ là điều không thể cho ta để đánh bại hắn. Có một sự một 
sự khác biệt đơn giản trong sức mạnh và hiệu suất sức mạnh. Hắn có 
thể đánh bại ta chỉ bằng cách sử dụng một mình sức mạnh đó.” 


Nghe điều đó, tôi cảm thấy bớt căng thang. ...... Geez, nó không giống 
như tôi lo lắng về đối thủ của mình. Tên đó sẽ không thua tên này. — 
Người duy nhất sẽ đánh bai hắn sẽ là tôi. Chi mình tôi thôi. 

RE Nhưng tôi cần vượt qua chướng ngại này bằng một cách khác. 
“Kukuku...... “ 

Tôi không thể nhịn được cười. 

“C6 gì vui ha?” 

Tào Tháo hỏi tôi với sự nghỉ ngờ. 

“Nó cũng giống như trước kia.” 

Đúng vậy. Lúc đó khi tôi một đấu một với Raiser. Tình huống và hoàn 
cảnh này. Trong trận đấu đó, tôi cũng đạt tới giới hạn của mình và 
đang ở một tình huống khó khăn. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn có thể 
chiến đấu tiếp. 

“Này Tào Tháo. Ta cũng đã chiến đấu bằng cách nhắm vào điểm yếu 
của đối thủ. Để bảo vệ người con gái ta thích, và chăm sóc cô ấy. 
Bằng cách sử dụng tối đa bộ não hột nho của ta.” 

“? Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu những gì mà ngươi nói. Ta 
không nghĩ ngươi đã bị điên đấy..... Có phải ngươi đang lên kế hoạch 
để làm cái gì đó?” 

“Lúc đó, chi có một thứ mà ta còn là sức mạnh của Rồng thứ mà ta 
chỉ có một chút. Hoàn cảnh đó cũng không khác hoàn cảnh này là 


bao.” 


Tôi cho hắn thấy con búp bê Switch-Princess. Một thứ mà tôi nhặt lên 


trước đó. 


“Đấy là mẹo của con búp bê, và phần vếu có thể bắn ra. Rias trở nên 
kinh ngạc khi con búp bê thử nghiệm được đưa đến nhà của bọn ta. 
—Sirzechs-sama nghĩ ra con búp bê này.” 


“Và nó thì liên quan gì ?” 


Sau đó tôi lấy ra một viên đạn từ túi của tôi. Đó là một thứ mà tôi 
nhặt được ở Vô Thứ Nguyên. 


“Ta tìm được thứ này từ một con Golem nổi trong Vô Thứ Nguyên. — 
Một viên đạn từ súng máy chống quái vật mà ta đã tìm thấy trong 
một con Gogmagog đã ngừng hoạt động. Nó được cho là đã được tao 
ra từ rất lâu về trước , nhưng nó có hình dáng tương đồng với những 
viên đạn hiện nay. ....... Có lẽ sức mạnh sáng tạo của con người bây 
giờ tương tự như Chúa.” 


Tôi nói trong khi nạp viên đạn vào Vếu của con búp bê Switch- 
Princess. Sau đó tôi chuyển hóa năng lượng của Sekiryuutei vào nó. 


[Transfer!!] 

Trong lúc đang chuyển hóa năng lượng, tôi đẩy cái nút trên con búp 
bê. Khi đó viên đạn đã được đặt trên phần Vếu của con búp bê tốc độ 
của nó gia tăng khi nó được bắn ra từ nó và bay về phía Tào Tháo. 
“....Có phải ngươi đã mất trí?” 

Tào Tháo đánh trúng viên đạn một cách dễ dàng với cây giáo thánh 
của hắn. -Khi đó viên đạn bị đánh trúng đã vỡ ra và bắn ra một chất 


lỏng từ nó. Sau đó chất lỏng bay tới mặt của Tào Tháo. Trúng mắt 
phải của hắn. Tào Tháo chùi mắt hắn sau khi nhận nó. 


Trong khi đang chùi nó, cơ thể của hắn thay đổi. 

Ọcc..... 

Tào Tháo khạc ra thứ gì đó từ miệng hắn. Máu. 

“Guha!” 

Hắn đột ngột trở nên đau đớn, va khụy gối xuống. Co thể của han 


đang run ray. Hắn xệ xuống với đôi chân và đôi tay của hắn, và nhận 
ra nó sau khi hắn nôn ra nhiều máu. 


“D-Day là........ ! Uguwaaaaaaaa!” 


Ngay lúc này, hắn đang trải qua một nỗi đau mà bạn không thể diễn 
tả được bằng lời. Nỗi đau điên cuồng, mà hắn không thể chịu được. 
Tôi đứng dậy bằng những cánh tay và đôi chân của tôi đã trở lại bình 
thường, và tôi nói với Tào Tháo đang nằm trên sàn. 


“Nó là máu của Samael. Một thứ mà Shalba đã sử dụng để chống lại 
ta.” 


Nghe vậy, Tào Tháo mở to mắt của hắn ra. Tôi tiếp tục giải thích. 


“Ta có được máu của Samael khi nó được đưa ra khỏi cơ thể của ta 
trong khi ta tái tạo lại cơ thể của ta. Khi đó ta đã nghĩ về nó trong khi 
xử lý máu của Samael. Như vậy nè. -“Không phải lời nguyền của 
Chúa ban cho Samael là sự hận thù của Chúa với loài Rồng và loài 
Rắn?”. 


“...Mắt ta, con mat Medusa của ta!” 


Mắt của hắn thực sự đã bị nguyền rủa bởi chất độc của Samael, và 
có rất nhiều máu chảy ra tÙ nó. 


“Đúng thế, Medusa là một con quái vật với bộ tóc rắn đúng chứ? Khi 
đó ngươi đã cấy nó vào chính bản thân ngươi nên có lẽ ngươi nhận 
hiệu ứng tương tự vì ngươi đã trúng máu của Samael. Đó là tại sao ta 
đã nghĩ về mặt trái này trong Vô Thứ Nguyên. Khi đó ta đã chuyển 
hóa máu của Samael mà Ophis có vào viên đạn ta tìm thấy ở con 
Gogmagog.” 


Đúng vay tôi đã sử dung bộ não tí hon của tôi một cách tối da để tim 
ra cách để đánh bại gã này bên trong Vô Thứ Nguyên. Nhưng nếu tôi 

sớm chiến đấu với tên này, khi đó tôi cần một kế hoạch để chống lại 

hắn. Trong khi tôi đang nghĩ về việc chúng tôi đó chúng tôi đã đi qua 
con Gogmagog thứ ma đang trôi nổi trong Vô Thứ Nguyên, va tôi nhớ 
lại trận chiến của tôi với Raiser. 


keke Gough! Haahaa....... ........ Fufufu, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi 
sẽ sử dụng nó như một phương pháp....... 


Tào Tháo cười chính mình trong khi vượt qua nỗi đau dữ dội 


“Ta cũng đã từng ở bờ vực của sự sống và cái chết từ lúc ta là một 
con Rồng cũng như là một con Quỷ. Ngay cả nếu ngươi là con cháu 
của một vị anh hùng và có cây giáo tối thượng, ngươi là một con 

người. -Một con ngươi như ta có thể chống lại được lời nguyền đó 


không?” 


“......Nhiều kha năng là không....... ....... Các chức năng của cơ thể ta 
thực sự đã dừng lại................ Nước mắt Phượng Hoàng không có 
tác dụng trên...... lời nguyền của Samael....... Vì vậy đó là lý do tại 
sao ta thua là bởi vì ta là một “con người”...... ! Fuhahahaha....... ! 
Đối với một kẻ đã nghiên cứu điểm yếu của kẻ thù như ta......lại ra 
nông nỗi như thế này................. Đó là điều mỉa mai nhất từ trước 
đến gid........ 1 


Hắn cười chính hắn, mặc dù hắn dang vượt qua nỗi đau dữ dội. 
«Ù. Điểm yếu của ngươi là...... ngươi là một con người.” 


Tào Tháo không thể chiến đấu ngay bây giờ. Balance-Breaker của hắn 
thực sự đã biến mất. Sức mạnh mà tôi cảm nhận được từ cây giáo 
thánh lúc trước đã biến mất. -Nó là chiến thắng của tôi. 


Mais Tôi đã giành chiến thang bang con búp bê của Rias. Và với tên 
lửa vếu phóng ra từ Switch-Princess. 


[Zoom Zoom Iyaaan. ] 


Con búp bê Switch-Princess tao ra một âm thanh như vậy. 

soisi Hahahaha, nó chắc chắn giống như tôi. Tôi thốt ra nụ cười bởi 
vì tôi đã tìm được niềm vui từ nó. Này những người tiền nhiệm. 
Zoom Zoom Iyaaan chắc chắn là một điều tuyệt vời. Không có gì lạ 
khi các ông trở nên điên loạn vì nó. 


Cau, Vậy thì ta sẽ sử dụng [Truth Idea].” 


-! H-Hắn nói cái gì!? Tôi ngạc nhiên với những gì Tào Tháo vừa nói! 
Hắn chộp lấy cây giáo thánh với đôi tay run ray của han, và tạo một 
thế đứng và bắt đầu nói! 


“Cây giáo. Cây thánh giáo thực sự đã đâm xuyên qua Chúa. -Hấp thụ 
tham vọng của một vị vua của sự thống trị đang ngủ trong tôi, và 
đâm xuyên qua kẽ hở của hạnh phúc và sự phá hủy. -Ngươi. Loan 
báo nguyện ước, và hãy biến thành một ánh sáng rực rỡ.” 


Cùng với câu thần chú của Tào Tháo, mũi cây giáo thánh mở ra, và 
ánh sáng rất đẹp bắt đầu tỏa ra từ nó. .....Có lẽ nó sẽ rất tồi tệ nếu 
như hắn giải phóng ra quá nhiều ánh sáng hơn thế này? Ý tôi là điều 
gì sẽ xảy ra? TU cuộc nói chuyện của Sensei, những gi được bit kín 
trong cây giáo là một thứ gì đó giống như ước nguyện của Chúa 
người đã qua đời. Vali nói nó giống nhau, nhưng lại khác xa so với 


[Juggernaut-Drive]. Tôi không biết gì về nó...... Nhưng [Juggernaut- 
Drive] là hiện thân của sự hủy diệt ra ngoài tầm kiểm soát. Có vẻ 
như [Truth Idea] cũng sẽ gây ra sự hủy diệt lớn đến thành phố này 
nếu nó phát ra! Tôi có nên tăng cường sự cảnh giác? Hay tôi nên sử 
dụng sức mạnh [quân Mã] để chạy trốn khỏi đây? Khi tôi đang lựa 
chọn phương án....... 


Ánh sáng từ cây giáo bắt đầu dan dan yếu đi................ Mũi giáo mở 
rộng bắt đầu trở lại bình thường. Tào Tháo thấy nó. Hắn lặng người 
đi và sốc. Đối với kẻ đã thể hiện rất nhiều sự tự tin cho đến lúc 
này...... Khi đó điều đó có nghĩa là...... Sau đó Tào Tháo giải thích 
như thể hắn trả lời sự nghỉ ngờ của tôi. 


“,,..Nó không....... hoạt động....... báu 


Vậy đó là tất cả những gì xảy ra sau đó. Tôi đã chuẩn bị một chút 
cho bản thân tôi khi tôi nhìn thấy một lượng lớn ánh sáng, nhưng cái 
mà tôi có thể cảm nhận được mối đe dọa từ cây giáo không phải là 
nhiều. Có phải cây thánh giáo đang yếu dần đi? -Khi đó Tào Tháo tạo 
một vẻ mặt như thể hắn tìm được câu trả lời sau khi cảm nhận được 
thứ gì đó từ cây giáo của hắn. 


“.....Ta hiểu rồi. Vậy đó là “ước nguyện” của ngươi. Vậy ngươi đã 
chọn giấc mơ của Sekiryuutei vượt hơn tham vọng của ta.” 

Nhưng nó có nghĩa là cây giáo không thể gia tăng sức mạnh lúc này? 
“.,....Vậy Tào Tháo ngươi đã dính lời nguyên.” 


Người xuất hiện khi nói điều đó là.....Vali. Hắn đến qua cửa sổ bị vỡ, 
và hắn nhìn xuống Tào Tháo đang nằm trên sàn. 


Bộ TA Nay Vali. ...... Đối thu của ngươi thật tuyệt.” 


“Ta sẽ không giao han cho ngươi, Tào Tháo. —Tai sao [Truth Idea] lại 
thất bại? Ngươi đã sử dụng nó trước kia đúng chứ? Ta cảm thấy nó 
khi ta tiến tới tòa nhà này.” 


Vali hỏi hắn. Tôi cũng muốn biết. Khi đó Vali vảnh tai hắn lên để 
nghe lời của Tào Tháo. 


eave [Truth Idea] có liên quan đến “ước nguyện” của Chúa trong 
kinh thánh. Ước nguyện của Chúa quá cố hấp thụ tham vọng của 
người nắm giữ cây giáo này, va phan ứng lại với sức mạnh của đối 
thủ, nó tạo ra nhiều tác dụng và nhiều điều kì điệu ..... Nó có thể là 


một sức mạnh tuyệt đối để tiêu diệt đối thủ.....hoặc là một phúc lành 
để đoạt được trái tim của đối phương. -Nhưng câu trả lời mà [Truth 
Idea] đưa cho Sekiryuutei là sự im lặng. ....... Khi đó có nghĩa là 
Sekiryuutei đã chiến thắng trận đấu, và cây giáo này muốn biết giấc 
mơ của Hyoudou Issei hơn ta......” 


Ae Chúa trong kinh thánh thừa nhận tôi như là một người chiến 
thắng? Chúa thích giấc mơ của tôi hơn của Tào Tháo? Khi đó Vali 
cười trong sự thích thú sau khi nghe điều đó. 


“Vậy cây giáo thánh này chọn Hyoudou Issei chứ không phải là Tào 
Tháo. Đó là lí do ta kêu ngươi nên nhớ ! Rằng ngươi nên đánh bại ta 
và Hyoudou Issei trước khi bọn ta vượt khỏi tầm kiểm soát. Và đây là 
kết quả. Một kết cục buồn tẻ. Giống như ta nghĩ. Người duy nhất có 
quyền đánh bại Sekiryuutei là kể đã trở thành một màu đỏ thẫm là 
ta.” 


Tào Tháo cười chính mình khi nghe Vali nói. 


frre Ta muốn đánh bai han.” 


eles Cả hai người đừng nói chuyện giống kiểu ấy ấy giữa hai người 
đàn ông được không!? Nó không là cả nhưng thật dị ứng! Ta cảm 
thấy bệnh bởi vì kẻ thù mạnh gần đây....đặc biệt là những kể nhìn ta 
với cặp mắt sắc lạnh! Ta muốn được nổi tiếng với những cô gái! Tôi 
sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu tôi nổi tiếng với những tên u vai 
bắp thịt! 


“Ừm, đúng vậy. Ta sẽ là người đánh bại Hyoudou Issei.” 
“Bạn của ta chắc chắn rất là nổi tiếng.” 


Và những người đang đến là Sairaorg-san và Kiba. -Bây giờ con số 
của những tên đực rựa ở đây lại gia tăng một lần nữa! Tôi ghét cái 
bầu không khí này. Nó thực sự rất khó thở. Và tất cả bọn họ nhìn tôi 
với ánh mắt say sua! 


Khôngggggggggg! 


Rias, Asia, Akeno-san, Koneko-chan, Xenovia, Irina, Rossweisse-san, 
Ravel! Làm ơn hãy cứu tôi! 


“....Hai Thiên Long. Vua sư tử. Thánh quỷ kiém....... Chắc chắn đây 
là tình huống xấu đối với ta. Có lẽ ta sẽ bị giết với kiểu này.... Có lẽ 
ta đã bị đồn vào chân tường kể từ khi bon ta mất Leornado...... 
Không. Có lẽ đụng vào các ngươi đã đánh dấu thất bại của bọn ta .... 
Như ta nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu sử dụng Samael....không phải là 
trên Ophis.....mà là Great-Red.... Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm trán 
gia tộc Gremory, và sự lựa chọn của bọn ta........ cũng mang nghĩa 
thất bai của bọn ta ...... 2 


Mặc dù hắn cười chính bản thân hắn, hắn bắt đầu khó thở. Không 
chỉ bởi hắn nói một vài điều tôi không hiểu, nhưng sắc mặt của hắn 
đang trở nên tệ hơn. Hắn không thể cầm cự với lời nguyền của 
Samael như Vali đã làm bằng cách sử dụng sức mạnh quỷ, nên tình 
trạng của hắn chỉ trở nên tồi tệ hơn . Khi đó một màn sương mù 
quen thuộc bao quanh chúng tôi. Khi đó có một người xuất hiện từ 
màn sương. 


“...,.Hãy quay về nào, Tao Tháo.” 


Người xuất hiện bên cạnh Tào Tháo là Georg,người đang rất tàn tạ. 
Hắn mất một con mắt và một cánh tay của hắn. Chân trái của hắn có 
màu đen, và hắn không ở trong tình trạng lành lặn . 


cei Tào Tháo. Chúng ta.....đã có nhiều tính toán sai lầm, nhưng 
chúng ta không sai. Ngoại trừ....” 


Hắn nắm lấy tay của Tào Tháo và kích hoạt vòng tròn dịch chuyển. 
Sau đó hắn nhìn chúng tôi. Ta sẽ không để các ngươi trốn thoát! Mọi 
người ngoại trừ Vali đang tiến đến phía chúng. Nhưng cây giáo thánh 
phát ra một ánh sáng rực rỡ, và chúng tôi không thể cử động cơ thể 


và đôi mắt của chúng tôi trong một lúc! Vậy hắn vẫn còn rất nhiều 
sức mạnh bên trong han! 


Meee Bon ta sé bị khử nếu hai Thiên Long tham gia vào. Giống như 
Shalba và những tên khác...... ? 


Trong khi cơ thể hắn bị đốt cháy với sức mạnh thánh, nắm đấm của 
Sairaorg-san xuyên qua không trung. Chúng không còn ở đây. Chúng 
tôi đã chậm một giây bởi vì mắt của chúng tôi trở nên vô dụng từ 
ánh sáng rực rỡ trong một lúc. 


Chúng đã tẩu thoát sau khi nói điều đó......... 
PHẦN 3 


Nhs Tôi đã để chúng tau thoát trong khoảng khắc quyết định. Tôi chi 
có thể ngậm miệng của tôi vì đã quá ngây thơ. Trong khi tôi cảm 
buồn bả, Sairaorg-san vô nhẹ vào đầu tôi. 


“Đừng buồn. Nó là chiến thắng của cậu. Nhìn vào hoàn cảnh của 
chúng, cả hai người bọn chúng không thể chiến đấu trong lúc này. 
Không, chúng sẽ không thể chiến đấu như trước nữa vì những vết 
thương của bọn chúng.” 


Sairaorg-san nói. ...... Tôi không biết có bao nhiêu hiệu ứng của chất 
độc của Samael sẽ tác động trên người hắn, nhưng ngay cả cơ thể 
của chính bản thân tôi là một con rồng và một con quỷ còn bị nó phá 
hủy một cách dễ dàng. Vì vậy sẽ không có điều gì tốt chờ đợi hắn sau 
việc này. Sau đó Vali nhìn tôi và nói. 


“Nếu ngươi đã tiếp xúc với Great-Red, vậy thì trước khi thách thức 
Sekiryuushintei ta cần kết thúc cuộc chiến với ngươi trước.” 


Vậy nó thực sự là một lời tuyên chiến à. Thật đúng là hắn ta. 

“Vậy thì triển thôi. Ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa và đánh bại ngươi.” 
“Nhưng hãy coi chừng. Trong khi nhiều người sợ ngươi, cũng sẽ có 
những kẻ đuổi theo cuộc sống của ngươi. -Đó là việc gặp phải khi có 
mối liên kết với Chân Long và Long Thần.” 


Nó chắc chắn rất đáng sợ. Vậy nếu chúng đuổi theo cuộc sống của 
tôi, khi đó tôi chỉ cần cắt đuôi chúng. 


“Ngay cả nếu có thứ gì đuổi theo ta, ta chi cần tiếp tục tiến bước đến 


với giấc mơ của ta. -Để trở thành một con quỷ thượng cấp và trở 
thành một Harem-King! Và ta cũng muốn trở thành một vị vua trong 
Rating Game!” 

Nghe lời tuyên bố của tôi, hắn cười với một sự thích thú. 


[Ddriag..... Ngươi sẽ nghi ngơi trong một thời gian chứ?] [....... Ừm. 
Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ...... Ta xin lôi Albion.] 


cái gì? -Khi đó tôi cảm thấy những người khác đang tiến đến đây. 
Người bước vào qua cánh cửa là người mặc bộ đồ quý phái là Arthur 


“Vali. Mọi người đang ở đây. Giống như kế hoạch của chúng ta, 
chúng ta đã tạo ra một cuộc càn quét.” 


“Ta hiểu rồi.” 

Vali quay đi. Sau đó Arthur nhìn Kiba. 

“Kiba Yuuto. Có vẻ như cậu là một đối thủ xứng đáng mà ta đã tìm 
kiếm với thanh thánh kiếm hoàng gia Collbrande. Lúc Vali có trận 
chiến của cậu ta với Hyoudou Issei, ta cũng tìm kiếm một trận chiến 
với cậu. Đến khi đó, cả hai chúng ta sẽ không nhận bất kì điều gì 
luyến tiếc.” 

Nói điều đó, Arthur và Vali rời đi. Kiba cũng đang cười với lời thách 
thức ma cậu ta nhận được từ Arthur. ........ Bang cách nào đó, tên này 
đã trở nên mạnh hơn trong khi tôi biến mất? Thậm chí cậu ta còn có 
thanh quỷ kiếm của Siegfried bên hông cậu ấy! 

“Có phải cậu đã đánh bại Siegfried?” 


Tôi hỏi cậu ấy trong khi chỉ vào thanh quỷ kiếm trên hông cậu ấy. 


“Hw? Gái này à ? Đã có rất nhiều việc đã xảy ra. Siegfried đã bị đánh 
bại bởi tất cả bọn tớ.” 


Ồ, là như thế à? Nhưng cậu ta nhận được thanh quỷ kiếm. 


“Bây giờ, tôi cũng đang có những người hầu cận đang đợi tôi. Bây 
giờ tôi sẽ rời khỏi đây.” 


Sairaorg-san bước đến cái cửa sổ. 


“Sairaorg-san. Cảm ơn anh rất nhiều.” 


Sairaorg-san vẫy tay với lòng biết ơn của tôi. Anh ta nhảy ra khỏi cái 
cửa sổ. Anh ta rời khỏi từ cái cửa sổ một cách kiểu cách. Đúng kiểu 
Sairaorg-san. 


“Tớ cũng sé đi và gọi mọi người. Ise-kun, cậu hãy ở đây nghi ngơi 
đi.” 


Kiba cũng nhảy qua cửa sổ khi nói điều đó. 


er Chi có mình tôi ngay lúc này. Khi tôi dang nghĩ ngợi va nhìn xung 
quanh cho đến khi mọi người đến đây. 


[Cộng sự, đó là một trận chiến tốt. Đối với cậu người đã chiến đấu 
không chỉ với sức mạnh của mình mà còn với bộ não ..... Cậu vẫn 
thiếu trong nhiều điều, nhưng.....nó vẫn là một trận chiến tốt. ] 
Ddriag khen ngợi tôi. 

“Chuyện này là sao ,sao lại bất thình lình vậy ?” 

[......Không có gì đâu. Cậu sẽ ổn thôi. ] 

“...Ông trông có vê mệt mỗi .” 


Tôi có thể nghe tiếng của ông ấy bị ngắt quãng. Điều này chưa từng 
xảy ra trước kia. 


[....Có vẻ như ta đã sử dụng quá nhiều thứ để hồi phục cơ thể của 
cậu..... Ta sẽ sớm mất đi ý thức thdi....] 


[.....Đừng lo..... Ta chắc chắn rằng cậu có thể sử dụng Boosted Gear 
mà không cần đến ta....... Đó là tại sao ta vui mừng vì ta có thể thấy 
một trận chiến tốt.....vào lúc kết thúc...... ] 


Giọng của Ddriag bắt đầu ngắt quãng hơn, và giọng của ông ta trở 
nên nhỏ dần và yếu dần. 


“Chờ da! ..... Tôi vẫn......tôi van không thé làm được gì mà thiếu 
ông!” 


[Cau có thể...... Cậu có...... các đồng đội.....của cậu............... Ta...... 
không còn.....cần thiét....... ] 

Lời nói của ông ta ngắt quãng! Không! Đủ rồi đấy! Tôi cần ông! Ông 
là cộng sự của tôi! Hãy ở bên nhau mãi mãi! Chúng ta cùng nhau là 
một Sekiryuutei! Chúng ta da....lam những chuyện vớ van với nhau! 
Ở trường! Ở nhà! Đối đầu với Kokabiel! Lần trạm chán đầu tiên của 
tôi với Vali! Trong chuyến cắm trại ở trên núi trong mùa hè! Đối đầu 
với gia tộc Sitri! Đối đầu với Loki! Ngay cả ở Kyoto.....! Và trận đấu 
đối đầu với gia tộc Bael...... 

Nước mắt của tôi không thể dừng lại. Có rất nhiều nước mắt đang 
chảy từ khóe mắt tôi và có cả nước mũi chảy xuống từ mũi tôi. 
Những thứ đó đang xuất hiện trong đầu tôi là kỈ niệm tôi có với 
Ddriag.....va tôi không thé làm gi hết. 


Cái chết của ông là do phục hồi lại cơ thể của tôi.....tôi không cần 
điều đó! Sau đó Ddriag nói với tôi một cách rõ ràng. 


“Ddraig....? Này......trả lời tôi đi...... Này.....Cộng sự....... ỹ 

Thật không công bằng khi ông gọi tôi bằng tên tôi lúc cuối! Điều đó 
không công bằng! Hãy nói điều đó đàng hoàng lại cho tôi! Gọi tôi là 
Ise một lần nữa! Tôi cầu xin ông! Đây là.....không...... 


Viên ngọc quý của tôi không trả lời ngay cả khi tôi nói với nó. 


nữa.....? Trong khi tôi đang nghĩ về một điều như vậy, một âm thanh 
đến trong đôi tai tôi. 


EEE Khòoooooooooo] 
Một tiếng ngáy. 
....Huh? Một tiếng ngáy? Ong ấy đang ngáy......? 


“Ddriag đã kiệt sức bởi vì hắn đã sử dụng sức mạnh của hắn trong 
Vô Thứ Nguyên. Hắn đang ngủ.” 


Có một ai đó chạm vào găng tay của tôi một cách dịu dàng. 
-Day là Ophis. Có vé như cô ấy đến đây mà không báo trước cho tôi. 


...Ophis? Chờ đã, Ddriag chi dang ngủ!?” 


G-Gã khốn này! Ông ta chỉ đang đánh một giấc! Chết tiệt! Ông ta làm 
tôi lo gần chết luôn! 


“Ddriag! ....... Ong là tên dan! Ông là tên đần....... 1” 


Tôi chỉ có thể khóc trong khi ôm găng tay của tôi! Chết tiệt! Nó sẽ 
thật khủng khiếp nếu nó thực sự là một lời chào tạm biệt! Từ bây 
giờ tôi và ông sẽ ở bên nhau như những cộng sự! 


siết Nhưng tôi đã hồi phục. Cam ơn ông vì đã làm tất cả cho tôi. Bay 
giờ hãy nghỉ đi, cộng sự của tôi. 


-Ah! Tôi có thể cảm nhận được những đồng đội của tôi. Họ sẽ đến 

đây sớm thôi. Vâng cuối cùng nó đã kết thúc, việc kiểm tra thăng cấp 
lên trung cấp của tôi. Việc kiểm tra dài và khó khăn cuối cùng đã kết 
thúc. Không, việc kiểm tra chưa kết thúc cho đến khi tôi về đến nhà. 


“Về nhà nào Ophis. Lúc này.....với mọi người.” 
“Ta sẽ trở lại ngôi nhà của Sekiryuutei.” 


Ophis nở một nụ cười thật đáng yêu. Vâng, sau tất cả cô ấy không 
phải là sếp của nhóm khủng bố. Cô ấy chi là một con rồng mạnh va 
đơn độc. -Khi đó tôi đã nhớ lại một vài thứ. Tôi nên làm gi với bài 
kiểm tra giữa kì của tôi....? Cuối cùng tôi cảm thấy sự tuyệt vọng rồi. 
(Trans và Edit rất hiểu cảm giác này ) 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Azazel 
Phần 1 


Sự căng thẳng trong cuộc đối mặt với Hades đã giảm bớt khi tôi, 
Azazel, nhận được tin rằng liên minh đã đánh bại được Bandersnatch 
và Jabberwocky. Tôi đã giám sát Hades trong suốt thời gian đó, tuy 
nhiên chỉ cần nhìn vào khuôn mặt xương xẩu đó thì tôi đã muốn nôn 
rồi. Sirzech thu hồi lại sức mạnh huỷ diệt của mình khi cậu ta nghe 
tin chúng ta đã dành chiến thắng và cậu ấy cũng đã trở về hình dạng 
bình thường....Mà cũng có thể thực thể huỷ diệt đó mới chính là 
hình dạng “bình thường” của cậu ta....Sự tức giận của cậu ta vừa 
tăng đến đỉnh điểm cùng với hào quang huỷ diệt cũng đã giảm xuống 
khá nhiều khi nghe tin Issei còn sống. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm 
như cậu ta. Geez, thằng nhóc kia chắc đã trở về bằng một cách thần 
kỳ nào đó rồi. 


Rõ ràng là cuộc khủng bố từ tàn dư của phe cựu Quỷ vương đã được 
“chăm sóc” khá gọn gàng, Địa ngục cũng đã tránh được những 
trường hợp tồi tệ và đội của Vali ngay lập biến mất trước khi tôi 
nhận được báo cáo. Tôi cũng đã ra lệnh cho Slash Dog rời khỏi đây có 
lẽ chúng tôi không cần cậu ấy ở gần đây làm gì nữa. Chúng tôi khá 
may mắn khi không mất bình tĩnh mà loại bỏ Hades dù gì thì hắn ta 
cũng là một vị thần cai quản cái chết, không có vấn đề gì khi lão ta là 
hiện thân của cái ác, mặc dù hắn đúng là một lão già thối tha. Nếu 
loại bỏ bộ xương già này nó sẽ gây gây ảnh hưởng khá lớn tới sự cân 
bằng của các phe phái trên thế giới. 

Một lúc sau, khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây sau khi truyền đạt 
những lời cảnh báo với Hades và nói với hắn về tình hình hiện tại, 
thì một thuộc hạ Tử thần của Hades đến để báo cáo cho lão ta một 
chuyện gi đó. 


<Thưa Hades-sama, Phần lớn các tử thần của chúng ta điều đã bị 
đóng băng > 


Sedi Đây là do ngươi làm phải phải không Joker ? > 


Hốc mắt trong cái đầu lâu của Hades phát ra một màu nguy hiểm, 
Dulio chỉ đơn giản là thở dài trong khi xoa bóp vai 


“Vâng, tôi ít nhất phải làm việc này nếu không thì tôi sẽ nhận những 
lời trách mắng của Micheal-sama. Tôi đã nghĩ đến việc đóng băng các 
Tử thần-san đáng ngờ nhưng tôi không muốn phiền phức nên tôi đã 
đóng băng tất cả họ ngay trong điện thờ. Xin thứ lỗi, đó là một thói 
quen xấu của tôi. Amen” 


Cậu ta chắc là một người sống khép kín và tiết kiệm lời nói của mình 
nhưng cậu ta thật sự rất mạnh. Ra đây là át chủ bài của thiên đàng 
Dulio một người chỉ nói những lời đơn giản nhưng lại sở hữu quyền 
năng vô đối. Việc cậu ta làm cũng khá điên rồ đó là dùng một trong 
các Longinus mạnh nhất [Zenith Tempest] vốn có khả năng điều 
khiển thời tiết và các thuộc tính để đóng băng các Tử Thần trong 
điện thờ. 


s66 20/12 Có thể cậu ta mạnh ngang với Cao Cao cũng nên, tôi dám chắc 
cậu ta sẽ chiếm được lợi thế trong một cuộc chiến.......... 


Dù sao đi nữa chúng tôi cũng đã ngăn chặn được những hành động 
can thiệp của Hades. Đây cũng là một thành công rồi, bộ xương già 
kia chắc đã chuẩn bị kế hoạch la liếm chuyện này rồi. Vì hắn không 
có miếng thịt bọc xương nào nên khó lòng mà đoán được biểu hiện 
của hắn nhưng tôi có thể chắc rằng hắn ta đang không vui chỉ bằng 
cách nhìn vào bộ mặt xương xẩu của hắn. 


“Hừm, bọn ta sẽ chất vấn ngươi khá nhiều về sự việc với Samel, hiểu 
chứ? Vì chúng ta có thể bắt được những thành viên chủ chốt còn 
sống thuộc phe Anh Hùng” 


Tôi nhắc nhở Hades như vậy. Phải, nhóm Gremory đã đối mặt với 
phe Anh Hùng. Tôi không chắc đó là cuộc gặp định mệnh này là tốt 
hay xấu nhưng trong thời điểm này tôi nghĩ đó là điều tốt, nhờ nó 
mà chúng tôi có thể tóm được Heracles và Jeanne. Tôi sẽ tra hỏi 
chúng một cách từ từ, không có gì tốt hơn là một nhân chứng sống. 
Hiện tại Hades không thể trả lời những câu hỏi vừa rồi của 
tôi........ Sirzechs nói trước khi chúng tôi rời đi. 


“Hades-dono, bây giờ chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Thứ lỗi cho chuyến 
thăm bất ngờ này” 


Sirsechs nói lời chào một cách lịch sự rồi sau đó cậu ấy phát ra một 
áp lực đáng sợ 


“Nhưng tôi sẽ nói điều này nếu có lần sau tôi chắc chắn sẽ loại bỏ 
ngài” 


Ma vương nói vậy trong khi toả ra thứ gì đó điên loạn, Hades cười 


thích thú khi nghe thấy thé......... 


<Fafafa, ngươi cho thấy một đôi mắt tuyệt vời đấy. Được, ta sẽ nhớ 
kỹ điều đó > 

“Hừm, ta cũng chẳng muốn quay lại đây đâu. 

Tôi vô ý nói ra suy nghĩ của minh......Nghiém túc đấy, tốt hơn hết là 
đừng nên ở gần tên chúa té xương xau của Vương Quốc Người Chết 
này. 

Phần 2 

Sirzechs đột nhiên gọi tên tôi khi chúng tôi đang đi tới cánh cổng kết 
nối Vương Quốc Người Chết với Địa ngục. 

“Azazel” 

Cậu ta thể hiện một bộ mặt nghiêm túc 

“Gì thế? Sao nghiêm túc vậy ?” 

“Gần đây, tôi thường xuyên có một ý nghĩ rằng thế hệ Ma vương của 
chính bản thân tôi và Ajuka đang đi đến hồi kết” 

Hmm, nghe có vẻ thú vị, tôi im lặng trong khi Sirzech tiếp tục 


“Lý do lớn nhất khiến chúng tôi trở thành quỷ vương là “Sức 


Họ quả thật là những ác quỷ đặc biệt, những kể được sinh ra với sức 
mạnh bất thường dù không mang dòng máu của quỷ vương. Đó 
chính là Tứ đại quỷ vương hiện tại, sau cuộc đại chiến của ba phe 
phái quyền lực, họ đã được sinh ra. Sirzechs biểu hiện một gương 
mặt buồn trong khi nắm chặt tay lại. 


“Dù có mạnh tới đâu, có nhiều thứ mà ông không thể làm “một 
mình”. Điều đó sẽ tạo nên những kẻ phản bội.” 


Ừm. Chính quyền quỷ vương hiện tại đã loại bổ chính quyền cựu quỷ 
vương bằng sức mạnh và thay đổi Địa ngục với những người đứng 
đầu là các ác quỷ mạnh mẽ như tứ đại quỷ vương. Kết quả là những 
con quỷ bị đánh đuổi ghen tị với quyền năng của Sirzechs và nguyền 
rủa cậu ta. Đó là lý do cơ bản và dễ hiểu của cuộc đảo chính hiện 
gid. 


“Nhưng ông biết day Azazel, có rất nhiều thứ khác còn mạnh mẽ hon 


TA 2) 


sức mạnh của một “cá nhân 
gid.” 


. Và điều đó tồn tại trong Dia ngục hiện 


“Đó là gì?” 


“Đó là sức mạnh của một “Nhóm”. Em gái tôi, Rias và em rể tôi, Ise- 
kun được sinh ra vì điều đó. Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây 
chụm lại nên hòn to hơn. Kết quả là chúng phá vỡ những giới hạn và 
những rào can rồi tiếp tục vươn lên. Điều đó không chi áp dung cho 
Rias và Ise-kun. Sairaorg, người không được sinh ra với sức mạnh 
hủy diệt nhưng lại có một ước mơ cùng với những đồng đội trung 
thànhvà tin vào lý tưởng của cậu. Đó cũng là sức mạnh của một 
“Nhóm”. 


Có lẽ Vali cũng sẽ phù hợp với phạm trù của một “Đội”. Xung quanh 
cậu ta có những chiến hữu đang tụ họp một cách tự nhiên. -Tôi hiểu 
rồi, sức mạnh của một “Đội” hử. 


“Sirzechs,Ise thậm chí đã thu hút cả Ophis. -Từ giờ, sẽ có rất nhiều 
“thứ”không thể bỏ qua cậu ta.” 


“Phải. Và cũng tương tự với Vali, kể đã vượt qua [Juggernaut Drive]. 
—Cả “Thần Long của sự vô hạn”, “hai Thiên long”, và “những Long 
vương” tụ hội xung quanh chúng. -Như tôi đã nghĩ, những kể sẽ thao 
túng dòng chảy của thế giới và những quyền năng là Rồng.” 


Đúng vậy, những con rồng là hiện thân của quyền lực và thậm chí 
con người đã trừu tượng hóa sức mạnh của những con rồng từ thời 
xa xưa. Dù họ có làm gi, một con rồng mạnh mẽ thu hút những kể 
mạnh. Ise và Vali sẽ đi tới đâu? Tôi vẫn chưa được chứng kiến điều 


“Ah, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Có nhiều thứ tôi cần phải báo cáo lại 
cho Michael-sama.” 


Joker Dulio chào tạm biệt chúng tôi một cách đơn giản trong khi di 
chuyển những chiếc cánh thiên thần của mình. 


“Hẹn gặp lại. Đó là điều khá vui trong hôm nay đấy.—Vòng tròn! 
“Vòng tròn”...... Cậu ta rời đi trong khi tạo một vòng tròn bằng cả 
hai tay trên đầu mình! Vậy ra hắn cũng có chút hài hước hử....... 
Chờ đã, vậy là cậu ta đã tình cờ nghe được cuộc thảo luận của chúng 
tôi hử. Tôi thở dài một tiếng khi nhìn Dulio bay đi. 


“Giờ thì, tôi nghĩ mình sẽ cần tìm một công việc mới.” 


Sirzech nheo mắt lại khi nghe điều tôi vừa nói. 
Xô 2° Vậy, điều đó sẽ xảy ra.” 


“Phải, tự ý để cho Ophis gặp mặt Ise, tôi không thể nào chối bỏ trách 
nhiệm của ban thân trong việc này được. Tôi........ sẽ từ chức Thủ 
lĩnh Thiên thần sa ngã.” 


Chẳng cần biết cậu ta nghĩ thế nào nó, nhưng giữ bí mật việc Ophis 
gặp Ise với tất cả những phe phái khác là vi phạm luật của liên minh. 
Dĩ nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi còn làm thủ lĩnh của 
Grigori thêm nữa, điều đó sẽ không tốt cho những ai làm việc dưới 
chướng tôi và nó sẽ gây phiền phức cho họ. 


“Và những kẻtrong nhóm của chúng tôi, những kẻ đã giúp cho bon 
khủng bố....... phần lớn trong số chúng đã bị tóm.” 


Những kẻ phản bội trong tổ chức của chúng tôi là Vali và những ké 
được tạm thời bổ nhiệm để làm việc. Đặc biệt là một nhóm thiên 
thần sa ngã cấp cao đã đưa thông tin cho họ.......... Những tên này 
đã bị bat va đa số sẽ bi phán xét........ Hừm, đã có những kẻ trốn 
thoát. Vì lý do đó, số người đứng đầu trong tổ chức của chúng tôi 
giảm đi đáng kể............ Số lượng Thiên thần sa ngã được sinh ra 
một cách tự nhiên cũng giảm. Số lượng các lãnh đạo giảm đi đến 
mức không thể sánh bằng với một thời gian dài trước kia. Hầu hết 
những người còn lại chỉ chuyên về nghiên cứu. Giống như Sahariel, 
Benemune và Tamiel. Phó thủ lĩnh cũng cùng loại với họ. 


ee Có vẻ đây sé là dấu chấm hết cho tổ chức của tôi.” 

Khi tôi nói vậy, Sirzechs biểu lộ một khuôn mặt buồn bã. 

“Thiên đường cũng đã bắt và ban hành phán quyết cho những kẻ 
phan bội.” 


“Vậy có những kẻ không trở thành Thiên thần sa ngã và trốn đến 
Khaos-Brigade hw. Đúng là kỳ diệu khi mà họ không bị“sa ngã”sau 
khi giúp chúng, những thiên thần cấp cao đó.” 


“Tôi nghe được rằng có một lỗ hổng trong tất cả những hệ thống của 
thiên đường bởi sự ra đi của Chúa. Họ phải khắc phục nó. Dường 
như rốt cuộc cũng chẳng có nơi nào hoàn hảo cả.” 


Loài quỷ cũng sẽ có nhiều tranh chấp với phe cựu quỷ vương kể từ 
giờ. Vì những ké xác định rằng việc này sẽ không thành nên đã an 
mình ngay lập tức. Họ hẳn là những kẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sự 


cố này khá nhiều kẻ thù mạnh từ phe cựu quỷ vương đã bị loại bd. 
họ sẽ ở yên và giấu mình đi đến khi có chuyện gì lớn xay ra. 


“Phe Thiên thần sa ngã không định gia tăng số lượng của họ tương 
tự như hệ thống [Brave Saints] của thiên đường à?” 


Sirzech hỏi tôi. Tôi lắc đầu. 


“Không sao đâu, số lượng những Thiên than phan nghịch như chúng 
tôi đây đã là quá đủ rồi. Đây không chỉ là ý của tôi đâu. Những lãnh 
đạo khác cũng cùng quan điểm. Chúng tôi đều cho rằng chẳng có lý 
gi để gia tăng thành viên cho tổ chức này hon thế nữa bởi vì Ba Thế 
lực vĩ đại đang trong một liên minh. Vậy là đủ nếu chúng tôi có thể 
ổn định tình hình hiện giờ. Hừm, nếu những thiên thần trên bầu trời 
“sa ngã”, thì chúng tôi sẽ chào đón họ bất cứ lúc nào.” 


EA Nhưng những thành quả của Grigori........ của Azazel, việc 
đã mang Ophis về bên chúng ta là thật. Nó là điều gì đó mà chẳng lạ 
khi được ghi lại trong sử sách, Azazel người khiến việc đó xay ra 
không ai khác ngoài........ ngài.” 


“Đừng gọi tôi là ngài lúc này, ngại lắm nhưng cậu biết không 
Sirzechs? Tôi là một tên trùm, người lãnh đạocủa những kẻ phản 
diện. Dù tôi có được ghi lại trong kinh thánh, tôi không nên được lưu 
lại trong sử sách của Địa ngục đâu. -Những người sẽ được ghi lại 
trong sử sách của Địa ngục chỉ cần Cậu, Rias và Ise là đủ. Tôi ổn với 
việc làm trùm của Thiên thần sa ngã rồi.” 


Đừng có làm mặt buồn như thế chứ, tôi sẽ rất bối rối nếu cậu cứ 
biểu lộ khuôn mặt như vậy. Rồi tôi nói với một nụ cười nghịch ngợm 
trong khi gãi má. 


“Đừng lo, chỉ là danh hiệu của tôi sẽ bị thay đổi thôi mà. Tôi sẽ luôn 
là chính mình và tôi cũng sẽ rút lui với việc chiến đấu trên tiền 
tuyến. Nhờ có cậu và Michael, tôi đã đào tạo ra rất nhiều học trò 
giỏi. Tôi có thể dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc chúng.” 


Sẽ ổn thôi khi tôi không chiến đấu khi mà Ise, nhóm Gremory, Vali và 
đội của cậu ta còn hiện diện. Nghe vậy, Sirzechs bật cười như thể 
cậu ta thấy nó khá hài hước. 


32 66 


“Ông bắt đầu hành động như một ông già rồi. 


“Dù tôi trông giống cậu, tôi đã già rồi cậu biết chứ? Tôi đã tồn tại 


trước khi cậu sinh ra. Vậy nên cậu hãy có cái nhìn chính xác về tôi 
đi, chàng thiếu niên ạ.” 


“Ừm. Tôi sẽ chỉ nhìn nhận nó như vậy thôi.” 


Sirzechs hẳn là biết nên nói thế nào mà dù sao thì biến cố này cũng 
kết thúc rồi. Bây giờ có lẽ tôi nên tới một suối nước nóng, Atami 
hoặc Isu và mang mấy đứa ngốc đó theo cùng. 


Tin tức về tổ chức Thiên thần sa ngã, the Grigori, Thủ lĩnh Azazel. 
Việc từ chức chỉ huy của ông đã được gửi tới toàn bộ các phe phái. 
Ông từ chức trong khi để lại nhiều thành tích và chiến công. Những 
VIP vủa tất cả những phe phái đều hiểu rằng việc hướng dẫn hai 
thiên long, Sekiryuutei hiện thời kẻ thể hiện sự phát triển bất thường 
và Hakuryuukou kể được cho là mạnh nhất trong lịch sử là những 
một trong thành quả vĩ đại nhất của ông. 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Anh hùng 


“Trông ngươi thật thảm hại, Cao Cao. Ngươi đã chuẩn bị rất nhiều, 
nhưng kế hoạch của phe Anh hùng thất bại do bị phản bội, hay do 
điều gì đó không như ý? Thậm chí ba Longinus hàng đầu của ngươi 
đều bị nghiền nát.” 


S2. y Hừm, nếu nó không phải vì Sakra-sama. Ta không bao giờ 
nghĩ rằng ngươi sẽ xuống tới thế giới này.” 


“Người sở hữu Sacred Gear đã đạt Balance Breaker còn những 
Longinus lại nằm ngoài khả năng đó. Và ngươi, Georg và Leonardo 
không thể kích hoạt nữa phải không? Ngươi định sẽ làm gì?” 


SỐ at gấu Ta sẽ xây dựng lại. Một Ophis mới sẽ được sinh ra, thế nên ta 
sẽ tạo ra một Khaos Brigade mới lấy nó làm trung tâm. - Nhưng vì sự 
việc lần này bọn ta đã mất khá nhiều nhân lực. Trong một khoảng 
thời gian ngắn, ta tạm ẩn mình đi.” 


“Ngươi thực sự nghĩ vậy à? Mặt ngươi bây giờ đâu có cho thấy điều 
đó. -Mặt ngươi như của một kẻ có linh hồn bị nghiền nát vậy. Ngươi 
bi đè bẹp bởi hai thiên long phải không? Độc của Samael. Ngay cả 
khi ngươi chữa nó, nó sẽ để lại di chứng ngươi biết chứ? Sau cùng 
ngươi chỉ là một con người thôi.” 


AE BỊ đè bẹp bởi hai thiên long hv. ............ Ta sẽ không phủ 
nhận nó.” 


“Ngươi trông thực sự thảm hại đấy. Vậy thì rốt cuộc ngươi muốn trở 
thành cái gì? Một anh hùng? Một người đàn ông dũng cam? Hay một 
nhân vật phan diện? Không, có phải ngươi đã trở nên tham lam và 
muốn trở thành tất cả trong số đó?” 


coon Đối với ta, người được sinh ra như là hậu dué của một anh 
hùng trong khi cũng sở hữu ngọn giáo thánh tối thượng, đây là con 
đường duy nhất mà ta có thể đi.Lựa chọn duy nhất là ta phải chiến 
đấu với những sinh vật thượng thừa...” 


“Hahahahahahahahahaha! Nhóc bựa-kun! Nghe những lời của một vị 
thần chẳng phải rất tốt sao? Được thôi(??) Những đứa như ngươi, ké 
thường có sức mạnh cấp B nhưng lại đạt cấp S khi nghiêm túc cũng 


khá phổ biến. Vấn đề là những gã điên khùng có sức mạnh hạng B 
khi bình thường và cả khi nghiêm túc, nhưng lại đạt hạng SSS lúc 
chúng cần kết thúc nó. Những tên này là rắc rối nhất. Trong một trận 
chiến nơi chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng, chúng lôi ngược với 
những điều không tưởng.- Chính ngươi đã nếm trải điều đó rồi đúng 
không? Yeah, gã Sekiryuutei đó chính là kiểu như vậy.” 


ee 


“Nếu ngươi muốn giành chiến thang trước những loại như 
Sekiryuutei, thì ngươi phải thể hiện ra đủ sức mạnh khiến ngươi có 
thể thay đổi kết cuộc của trận chiến. Rốt cuộc, những ké ngang hang 
với người sở hữu Longinus lại là Sekiryuutei và Hakuryuukou. -Có lẽ 
ngươi được sinh ra sai thời đại chăng?” 


“Lần sau, ta....” 


“Lần sau? HAHAHA. Sẽ không có lần sau đâu. Đây là kết thúc của 
ngươi. Ngươi có biết rằng ngươi vô dụng sau khi bị từ chối bởi ngọn 
giáo đó và nhận lấy lời nguyền khiến ngươi không thể di chuyển nữa 
không?” 


bê Ti Ngươi định làm gi với ta?” 


“Chẳng có gì nhiều. Ngươi sẽ được gửi tới vương quốc của người 
chết cùng với Georg và Leonardo. Ngay lúc này Hades đang thực sự 
khó chịu, vì thế các ngươi có thể làm hắn vui lên. Ngươi có thể đợi 
một cái mạng nhện để đi xuống đó. Nhưng ta sẽ giữ tất cả Longinus 
của các ngươi. Với ta, việc lấy nó từ các ngươi trong trạng thái 
Balance-Breaker, nó chắc chắn sé làm ta vui đến mức rơi lệ-ZE!” 


ac: Ngươi chắc han là một vi thần kinh tôm.” 


“Kể nào đang cố kiểm soát ta và những vị thần khác từ trong bóng 
tối? Hừm, ngươi sẽ nhận lấy hình phạt của mình cho điều đó. -Ta sẽ 
trả thánh giáo lại cho ngươi nếu ngươi có thể từ cõi chết trở về. Vì 
ngươi là một anh hùng, ngươi có thể làm những điều như vậy thôi. 
Rốt cuộc thì Sekiryuutei đã làm điều gì đó tương tự, ngươi biết chứ? 


Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
New Life 


Một vài ngày sau khi vụ lộn xộn ở Địa ngục kết thúc, chúng tôi được 
Sensei nói cho nghe một việc ngoài sức tưởng tượng trong phòng câu 
lạc bộ. 


“Thầy bị đá ra khỏi Hội đồng quản trị sao!? Nghiêm túc đấy chứ!? 
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!” 


Vâng, tin tức về việc Azazel-sensei đã bị cắt chức. Lí đo là vì thầy ấy 
đã khiến chúng tôi gặp Ophis. Sensei thở đài trong khi ngoáy lỗ tai. 


“Mấy đứa ồn ào quá. Biết làm sao được. Ta đã đưa Ophis tới đây mà 
không nói cho cái đám ồn ào đó biết mà.” 


“V-Vậy chức vụ của thầy hiện giờ là gì....?” 
Khi tôi hỏi, thầy ấy kéo mạnh cổ của mình. 


“Hmm. Thứ gì đó kiểu như là giám sát viên của khu vực này, một 
trong những vị trí quan trọng cho liên minh “Ba thế lực vĩ đại”. Còn vị 
trí của ta trong Grigory là cố vấn kĩ thuật đặc biệt.” 


Vậy là giờ thầy ấy vừa là giám sát viên, vừa là cố van kĩ thuật. Haaa, 
vị trí của thấy ấy nhìn thì có lẽ đã thay đổi nhưng thực ra chẳng có 
gì khác trước. 


“..,.TỪ một Người điều hành thành một giám sát viên a.” 
Koneko-chan nói. 


“Tóm lại là vậy. Shemhaza trở thành Người quản tri của Grigory. 
Barakiel thì trở thành phó Quản trị. Ôi trời, ta thấy tốt hơn rồi! Mấy 
cái vị trí đó phù hợp với lũ cứng đầu kia hơn. Với điều này, ta có thể 
tập trung vào sở thích của mình rồi.” 


Hô? Thầy ấy còn có biểu hiện tùy tiện hơn trước nữa!? Bộ bị cách 
chức khiến thầy ấy tự do hơn à?... Chắc là vậy rồi! Uwaaaaaah! 
Shamhaza-san, Barakiel-san! Làm ơn làm cái gì đó với cái người này 
đi! Tôi đề nghị phong ấn ổng lại trước khi ổng kịp làm gì đó! Có lẽ 
mấy người nên suy nghĩ về việc đưa ổng vào Cocytus! Ông thầy này 


chắc chắn cùng đẳng cấp với Samuel, đủ để bị phong ấn lại! Sensei 
đã hứng lên nhưng rồi lại lấy ra ba tấm bằng. 


“Kết quả cho cuộc thi thăng hạng trung cấp đã được công bố trước 
đó một lúc rồi nè. Thay mặt cho Sirzechs đang bận rộn, ta sẽ thông 
báo kết quả.” 


-! Thầy nghiêm túc à! Đã có kết quả rồi sao!? Chúng em chưa hề 
nhận được thông báo nào trước và giờ chúng em sẽ nhận kết quả!? 


“Trước tiên là Kiba. Em đậu rồi! Xin chúc mừng. Kể từ hôm nay em 
là một Ác quỷ trung cấp. Sẽ có người gọi cho em về buổi lễ trao 
thưởng sớm thôi. Giờ thầy sẽ trao bằng cho em.” 


Uwaa! Thầy ấy bắt đầu mà không cho chúng tôi cơ hội chuẩn bị kìa! 
Và Kiba đậu rồi!? 


“Cảm ơn thầy. Em xin nhận.” 


Kiba nhận lấy tấm bằng và cúi đầu. Aaah, bạn của mình đã trở thành 
Ác quỷ trung cấp ngay trước mắt mình kìa! 


“Tiếp theo là Akeno. Em cũng đậu. Giờ em cũng là Ác quỷ trung cấp. 
Ta đã nói với Barakiel trước, và hắn bắt đầu... khóc như mưa ngay 
khi nghe được điều này.” 

“..„Geez. Tou-sama. Cảm ơn thầy rất nhiều. Em xin nhận.” 
Akeno-san cầm lấy tấm bằng với khuôn mặt đỏ bừng. Akeno-san 
cũng đã an toàn trở thanh Ác quỷ trung cấp. Và cái cuối cùng. ... Nó 
ắt hẳn là của tôi. 

“Cuối cùng, Ise.” 

“V-Vâng.” 

T-Tôi cảm thấy lo lắng quá. Ngoài mấy cái thực dụng ra, tôi không tự 
tin mấy vào phần thi viết... Nhưng nó không có nghĩa là tôi đã làm 
té.... Sensei hoàn toàn chang quan tâm xem tôi đang cam thấy thé 


nào mà cứ đưa kết quả cho tôi. 


“Em cũng đậu rồi. Xin chúc mừng. Đây là sự ra đời của một Ác quỷ 
trung cấp Sekiryuutei.” 


¬l...... Tôi làm được rồi. 


V-Yeaaaaaaaaaaah!!” 


Tôi giơ cả hai tay lên và hét!! 
“Kể từ hôm nay mình sẽ là một Ác quỷ trung cấp! Yeah! Vui quá đi!” 


Tôi đã được thăng cấp bằng cách nào đó! Ác quỷ trung cấp! Kể từ 
hôm nay tôi sẽ là một Ác quỷ trung cấp! Với điều này thì coi như 
mình đã tiến thêm một bước để trở thành Harem-King! Không, phải 
là mười bước mới đúng! 


“Chúc mừng nhé!” 
“Chúc mừng!” 
“Xin chúc mừng!” 


“Dù việc này là điều mọi người đều đã kì vọng rồi. Nhưng cũng chúc 
mừng.” 


“Chuyện đương nhiên, vì ta là quản lí của cậu mà!... Nhưng cũng 
chúc mừng nhé.” 


Asia, Xenovia, Irina, Koneko-chan và Ravel cùng chúc mừng tôi! Cảm 
ơn mọi người! Thật mừng khi đã được tái sinh thành Ác quỷ! Tôi 
mừng đến bật khóc, nhưng Sensei chi ngón tay vào tôi. 


“Dù sao thì cậu cũng là một tên ngốc đã có thể tự mình trở về từ một 
tình huống nguy hiểm như thế mà. Cậu có biết những gì cậu làm đã 
được những người có địa vị cao bàn tán rất nhiều không? Sau cùng 
thì, phe chống đối phe Ma vương hiện tại đã bắt đầu dè chừng cậu 
roi.” 


“T-Tai sao lai nhu thé?” 


“Dĩ nhiên là chúng sẽ phải làm thé rồi. Cau đã không chết dù da bị 
giết. Không còn gì đáng sợ hơn điều đó, đúng chứ? Không những 
sống sót mặc dù trúng độc của Samuel, cậu còn trở về từ kẽ hở 
không gian bằng cách nhận một cơ thể mới từ sức mạnh của Great- 
Red. Có biết cậu điên rồ tới mức nào không hả! Cậu đúng là kì quặc. 
Không chi cái não mà ban thân sự tồn tai của cậu nữa.” 


Đó chắc chắn là sự trùng lặp các sự kiện kì lạ mà thôi. Nhưng mà để 
các người đứng đầu trong xã hội Ác quỷ e sợ... Tình hình đang ngày 
càng trở nên rắc rối tới mức khiến tôi bối rối không biết phải làm gì 
tiếp theo! Tại Địa ngục, người ta đã phát hiện ra việc tôi hạ gục 
Jabberwocky trong khi chiến đấu cùng với nhóm của Lucifer và 
Great-Red, người tình cờ đi ngang qua. Sự thật rằng tôi đã ‘hop nhất? 


với Great-Red thì không được truyền bá một cách công khai. 


“Dù gì thì sức mạnh thu hút những địch thủ mạnh của cậu điên rồ 
tới mức về cơ bản nó có thể thu hút bất kì thứ gì. Vì vậy đáng lẽ mấy 
đứa nên là người đi đánh bại mấy kẻ đang làm việc xấu trên khắp 
thế giới. Bằng cách đó thì cả ta và Sirzechs đều có thể thư giãn rồi.” 


Đó là những gi Sensei nói... Nghiêm túc thì điều đó thật quá sức ma! 
Tôi chán phải đánh với những đối thủ mạnh rồi! Tôi chỉ muốn có 
một cuộc sống nơi mà tôi có thể làm mấy thứ “người nhớn' với các cô 
gái trong câu lạc bộ này thôi! Tôi không trông mong một cuộc sống 
mà tôi sẽ phải đánh nhau! 


“Um Sensei. Chuyện gi đã xay ra với Khaos Bridgade, hay chi tiết hơn 
là phe Anh hùng, sau việc đó?” 


Thủ lĩnh của họ, Cao Cao, đã lãnh lời nguyền của Samuel từ đòn tấn 
công của tôi. Tôi chắc là không có gì tốt xảy ra với ông ta lúc này... 
Nhưng chúng ta đang nói về Cao Cao mà, nên có lẽ ông ta đã tìm ra 
cách chữa cho bản thân rồi cũng nên? 


“Cũng bởi vì Hades và phe cựu Ma vương, lực lượng chính của chúng 
đã bị hạ gục. Vì vậy cuộc tấn công vào những vị trí quan trọng của 
phe Anh hùng cũng đã bị chặn đứng. Cũng nhờ mấy đứa mà chúng ta 
đã có thể bắt sống những thành viên chủ chốt của chúng. Lúc chúng 
ta ở đây và nói về chuyện này thì chúng đang bị thẩm vấn đấy. 
Những người sở hữu Longinus như Cao Cao... chắc hẳn đang trong 
tình trạng không hề tốt chút nào. Những vết thương mà họ phải 
nhận không thuộc loại có thể chữa lành bằng nước mắt Phượng 
Hoàng hay Twilight-Healing. Nhưng Thiên đường nhận ra Longinus 
vẫn chưa biến mất nên bên đó đặt ra giả thiết là họ vẫn còn sống.” 


Sensei trả lời tôi. Heracles và Jeanne đã bị bắt ở Địa ngục. Những 
người sở hữu Longinus như Cao Cao, Georg va Leonardo không thé 
chiến đấu nữa vì vết thương của họ. Nhưng Longinus vẫn chưa biến 
mất. Hai Longinus giống hệt nhau không thể tồn tại cùng một lúc. Và 
nếu tôi nhớ không nhầm thì, nếu người sở hữu Longinus chết, nó sẽ 
chuyển sang chủ sở hữu mới... đúng không? Nó tương tự như Sacred 
Gear của tôi. Và nếu chúng vẫn chưa biến mất thì khả năng Cao Cao 
và những người khác còn sống là khá cao. Nhưng với Sensei mà nói, 
chúng có vé như không hề dính dáng gi tới nhau. 


“.... C6 kha năng là chúng bi trộm đi không? Nếu những người sở 
hữu Longinus như Cao Cao bị thương nặng thì sẽ không hề lạ nếu 
như có người muốn trộm chúng đi. Mấy cái tổ chức đó có nhiều phe 


cánh đến mức có nhiều vụ cãi nhau nghiêm trọng mà.” 


Rias nói thế. Ra vậy, đúng là ta cũng có thể nhìn nhận vấn đề theo 
cách đó. Nhà Grigory đã tạo ra công nghệ cho phép tách rời Sacred 
Gear ra khỏi vật chủ rồi cất giữ nó hoặc chuyển sang một người 
khác. Một phương pháp như vậy thì chắc hẳn Khaos Brigade đã biết 
rồi, vì dù sao đã từng có những kể phan bội trong nha Grigory và 
đám này đã nhảy về phe chúng. Vì vậy có khả năng là Longinus của 
những người bị thương nặng đã bị lấy cắp. Sensei gật đầu trước lời 
bình luận của Rias. 


“Ù, một kha năng như thế có thể xuất hiện lắm chứ. .... Nếu nó xảy 
ra, ta hi vọng nó sẽ không trở thành tình huống tồi tệ nhất mà ta đã 
nghĩ toi...” 


...Sensei đã có một biểu hiện rất nghiêm túc. Rốt cuộc thì thầy ấy 
đang nghĩ gì trong đầu vậy? Rồi Sensei bật cười. 


“Ờ thì sai lầm lớn nhất của chúng là động tay vào mấy đứa. Và thay 
vào đó chúng còn bị đập cho tơi tả nữa. Vì vậy lỗi của phe Anh hùng 
là động vào những đứa có tốc độ phát triển bất bình thường như 
mấy em ấy chứ. Nó giống như những lời dạy rằng ta sẽ bị nguyền 
rủa khi chạm vào Chúa, cho nên, không được làm thế. Hay trong 
trường hợp này, là Ác quỷ thì không nên dây dưa vào nhỉ.” 


“Đừng nói như thể bọn em là tội phạm đặc biệt nguy hiểm vậy chứ! 
Quan điểm chung của cả nhóm là chỉ tan chúng một trận vì đám tấn 
công bọn em thôi mà! Đúng không mọi người!?” 

Tôi hỏi mọi người. 


“Đúng vậy, mối thù của tụi em với những kẻ tấn công ở chuyến tham 
quan trường rất là lớn đó!” 


“Em là con át chủ bài của Michael-sama! Em sẽ đập chúng ra bã nếu 
chúng còn dám tan công chúng ta nữa!” 


Xenovia và Irina đồng tình với những gi tôi vừa nói. Thấy chưa! 


“.,, Chúng ta sẽ nghiền nát chúng nếu chúng dám tan công. Đó là qui 
tắc không thể tránh khỏi của nhà Gremory gần đây.” 


Tôi cũng nhận được một vài lời tuy tử tế nhưng ý nghĩa lại thật 
đáng sợ của Koneko-sama! 


“Dạo này tôi đã bắt đầu nghĩ rằng chúng đến chỗ tôi là để tôi có thể 


kiếm thêm điểm và trở thành Ác quỷ cao cấp. Nếu ta chiến đấu với 
các thành viên hiện tại thì sẽ tốt hơn nếu kẻ địch mạnh thêm chút 
nữa.” 


Rossweisse-san thật sự có đầu óc rất nhanh nhạy, nó giúp chị ấy thích 
nghi nhanh chóng đó! Nhưng mọi việc không tốt đẹp như chị nói 
đâu! Sensei cười to sau khi nghe câu trả lời của mọi người. 


“Đúng như mong đợi từ nhóm của nhà Gremory! Chuyện này chắc 
chắn sẽ trở thành 1 huyền thoại sớm thôi! Kiểu như là “Nguoi sé 


32 22 


không còn mạng để đem về nếu dám đụng vào họ”. 
Rias thở dai trước lời nói đùa của Sensei. 


“Chúng em không có bị nguyền rủa hay là linh hồn tà ác nào hết. 
Đừng nói theo cách kì lạ như vậy.” 


“Ufufu. Nhưng nếu chúng đột kích chúng ta thì không còn lựa chọn 
nào khác ngoài nghiền nát chúng thôi nhỉ.” 


Mặc dù Akeno-san đang cười nhưng cô ấy đang có biểu hiện của một 
S kia! Sensei tiếp tục. 


“Nhưng Khaos Brigade van còn hoạt động. Chúng ta có thé cho rằng 
tổ chức lớn nhất, phe cựu Ma vương, và tổ chức lớn thứ 2, phe Anh 
hùng, đã chựng lại vì mất đi thủ lĩnh của chúng. Chúng ta đã trừng 
phạt hầu hết lũ phản bội trong liên minh. Nhưng... vẫn có những 
người chống đối chúng ta. Cái đám đang lẩn trốn trong cái bóng của 
2 phe sẽ trỗi dậy.” 


...Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một phe gồm các ma đạo sĩ, đúng 
chứ? Đừng nói là cái đám đấy sẽ đột kích chúng tôi nhé...? Điều này 
chỉ khiến tôi thấy bất an hơn thôi! Sức mạnh của Heavenly Dragon 
không phải là chuyện đùa đâu... Rồi Sensei chuyển mắt về phía góc 
phòng. 

“Dù sao thì, thủ lĩnh đời trước của chúng đang ở bên phe ta mà.” 


Chúng tôi cùng nhìn về phía ấy. Opis đang ở đó. Cô ấy đã theo tôi tới 
phòng CLB trường. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nói. 


“Tôi là bạn của Ddraig.” 
Vâng, tôi cảm thấy vinh dự khi một Dragon-God nói thế. Nhưng... 


“Tớ không phải Ddraig, tớ có 1 cái tên đàng hoàng là Hyoudou Issei... 


Bạn bè gọi tớ là ‘Ise’.” 
“Tôi hiểu rồi, Ise.” 


Arara, cô ấy trả lời ngay lập tức. Cô ấy có vẻ hiểu rất nhanh khi bạn 
nói chuyện với cô ấy. Cô ấy cũng bám tôi đến mức theo tôi đi bất cứ 
đâu. Và khi trở về phòng, cô ấy đã ngồi sẵn trong đó rồi. Cô ấy bắt 
chước những gì các cô gái khác làm bằng cách nhìn họ và cảm thấy 
hứng thú với bất kì thứ gì nên các cô gái rất vui khi chơi với cô. Vì 
vậy luôn có ai đó có thể chơi với cô. Cảm giác này là gì, thứ gì đó 
giống như một con vật nhỏ? Như là một con chó hay mèo cứ bám 
theo một người? Hay đúng hơn là cứ bám dính Uroboros? 


“Ừ, gọi tôi vậy cũng được.” 


Điều đó cũng ổn thôi. Rồi Sensei nói điều đó sau khi nhìn cuộc thảo 
luận giữa tôi và Ophis. 


“Ta sẽ nói với cậu bây giờ Ise nhưng dù có trở thành Ác quỷ cấp cao 
trong tương lai thì cậu cũng không thể biến Ophis thành người hầu 
của mình. Cậu biết lí do rồi dù ta không giải thích, nhỉ? 


“Vâng. Bởi vi Ophis không có ở ‘day’, đúng chứ?” 


Đúng vậy, Ophis đang ở đây nhưng đó không phải là điều được nói 
với công chúng. Thông thường thì việc Ophis ở đây đã là một điều 
cấm ky. Tuy nhiên, sức mạnh của Ophis bị Cao Cao cướp đi đã trở 
thành Ophis hiện tại của Khaos Brigade. Dù gì thì chúng cũng không 
thể nói “Chủ tướng Ophis của chúng tôi đã biến mất”, điều đó sẽ 
khiến chúng gặp bất lợi. Sensei tiếp tục. 


“C6 ta là thủ lĩnh của một đám khủng bố. Cho dù có về phe chúng ta, 
sẽ rất tệ nếu người dân ở Địa ngục biết chuyện này. Đó là lí do chúng 
ta đã đặt nhiều lớp phong ấn lên cô ta để khiến cho sức mạnh rồng 
trong người cô ta chỉ mạnh hơn một chút. Mà, sự thật là Thần cấp 
không hề bị buộc phải tái sinh bằng cách sử dụng quân cờ tội lỗi. 
Mặc dù vậy, có về như điều đó là khả thi với các bán thần như các 
Valkyrie.” 


Vậy là cô ấy đã bị làm yếu đi đáng kể vì đã để sức mạnh của mình bị 
hút đi bởi Samael. Mặc dù cô ấy mạnh hơn hầu hết mọi người.....Và 
cô ấy đã cứu tôi khi còn ở trong kẽ hở không gian. Chỉ riêng điều đó 
là đủ khiến tôi nghĩ Ophis là đồng đội của mình. Nếu có người nhắm 
vào cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Ophis đã làm rất nhiều 
điều vì tôi. Nhưng tôi chỉ là một Ác quỷ trung cấp... Tôi cần phải làm 
mới não mình một chút mới được. Sẽ mất một lúc để tôi làm quen 


với việc này. 


“Vậy chuyện gi sẽ xảy ra với sức mạnh của Ophis, thứ đã bị đánh cắp 
bởi Khaos Brigade? Đó là điều đang làm phiền chúng ta đó.” 


Kiba nói thế. Cậu ta đúng. Sức mạnh của Ophis đã bị lấy đi bằng 
cách sử dụng Samael. Cao Cao đã nói ông ta sẽ sử dụng nó để tạo ra 
một Ophis mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy nếu phe Anh hùng, những kể 
đang âm mưu chuyện đó, biến mất? Rồi Sensei nói. 


“....Kể cả ta, những người biết chuyện đều có ý kiến khác nhau. 
Ngoại trừ chúng ta đều có chung quan điểm thì hiện tại kế hoạch của 
họ vẫn đang tiến triển. ....Cho dù nó có ở hình thức nào khác đi nữa 
thì có lẽ chúng ta sẽ thấy sớm thôi. Hãy chuẩn bị đi.” 


.... Chuẩn bị hử. Gó vẻ như chúng ta lại bị cuốn vào mấy chuyện 
giống thế một lần nữa rồi... Đầu tôi đang chứa đầy những suy nghĩ 
này, rồi Rias chuyển chủ đề. 


“Điều quan trọng là chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những 
việc có thể xảy đến với chúng ta bất kì lúc nào, và có ba điều mà tôi 
cần phải giải quyết. Thứ nhất là Gasper.” 


Rồi Rias nhìn về phía Gasper. Gasper trở nên lo lắng. ... Có phải là về 
chuyện mà tôi đã nghe không? Tôi đã không ở đó nên không hề biết 
øì, nhưng có vẻ như Gasper đã nổi điên khi cậu ta đã nghe mấy lời 
đồn nhẳm về việc tôi chết. Kết quả là, cậu ta có về như đã đập Georg 
một trận nát bét bằng cách sử dụng thứ sức mạnh quái vật kia. Georg 
đó... Cậu ta đã áp đảo Georg, kể sở hữu Longinus bậc cao [Dimension 
Lost] và cũng đồng thời sử dụng ma thuật. Khi tôi hỏi những người 
đã chứng kiến, họ chỉ nói rằng “Nó quá áp đảo”.... Bản thân Gasper 
vẫn không thay đổi, và cậu ta vẫn là một cậu nhóc thích mặc đồ con 
gái. Rias tiếp tục. 


“Tôi đã giữ im lặng về chuyện này vì một vài lí do, nhưng tôi nghĩ 
đây là thời điểm tốt để hỏi họ về sức mạnh này.” 

“Ý Hội trưởng là gì khi nói thế?” 

Rias gật đầu trước câu hỏi của tôi. 

“Gia đình Vladi... Không, tôi sẽ liên lạc với tộc Ma cà rồng. Nếu 
chúng ta không có biện pháp hợp lí để nắm giữ sức mạnh của 
Gasper, thì không chi cậu ta mà cả chúng ta cũng sẽ bị thương đấy.” 


“...E-Em xin lỗi. E-Em chưa từng biết mình có sức mạnh như thế... 


Em đã nghĩ vấn đề duy nhất của mình là đôi mắt này...” 


Gasper nói thế trong khi cảm thấy sợ hãi. Cậu ta không có bất cứ kí 
ức gì về những việc đã xảy ra trong khi biến đổi sang dạng đó. ... 
Cậu ta cũng không biết gì về nó. Một sức mạnh tiềm ẩn đã tồn tại ở 
đó từ đầu...? Mặc dù có vé như nó không phải là Sacred Gear... Rias 
nghĩ lí do Gasper bị quẳng ra khỏi nhà của mình là vì chuyện đó. 


“Các Ma cà rồng cũng đã có một trận cãi vã lớn. .... Thế giới của họ 
là gần với bên ngoài nhất, nhưng đó cũng là lí do ta hi vọng sẽ không 
có gì nghiêm trọng xảy ra.” 


Sensei nói trong khi thở dài một tiếng. 


... Thầy nghiêm túc chứ? Vậy là các Ma cà rồng cũng đang loạn lên 
à!.. Tôi không muốn dính dáng tới họ nhưng cũng không tốt nếu cứ 
để mặc sức mạnh của Gasper một mình như thế. Sẽ không tốt nếu 
chúng tôi không làm rõ nó. Có vé như chúng tôi không còn lựa chon 
nào khác ngoài đi thôi... 


“Em xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối như vậy... nhưng em không 
muốn gặp lại người từ nhà mình đâu...” 


Gasper đã mất đi lời nói của mình. Cậu ta không muốn gặp lại gia 
đình mình hử. Thì cũng chẳng trách được vì họ đã lẳng tránh và rồi 
bỏ rơi cậu ta. Rồi cậu ta bị một thợ săn ma cà rồng đánh gục trong 
khi đi lang thang và được Rias cứu vê . ... Tôi không hỏi chỉ tiết, 
nhưng cậu ta cũng có nhiều vấn đề phức tạp. Rồi Akeno-san nói 
trong khi đặt tay lên cằm. 


“Cùng với vấn đề của Gasper-kun, một chuyện nữa là về đám ma 
thuật sư, đúng chứ?” 


“Chị đang nói tới mối quan hệ với đám ma thuật sư được viết trong 
sách sao?” 


Tôi hỏi. Một giao kèo với ma thuật sư? Cả tôi cũng đã được nghe về 
nó. Những ác quỷ đáp lại lời triệu hồi của các ma thuật sư. Nó nổi 
tiếng đến mức được nhắc tới trong những cuốn sách bình thường 
nhất. Rias gật đầu. 


“Đúng vậy. Các ma thuật sư triệu hồi ác quỷ, và họ tạo ra một giao 
kèo cùng với 1 cái giá. Chúng ta chỉ cho mượn sức mạnh của mình 
khi cần thiết. Nghi lễ thì hơi khác biệt một chút so với cái mà chúng 
ta dùng để ban điều ước cho 1 người bình thường. Đó là chuyện bình 
thường khi mà các ác quỷ nổi tiếng được triệu hồi, nhưng các ác quỷ 


trẻ cũng nhận được các lời mời như thế.” 
“Vậy có nghĩa là chúng em cũng sẽ nhận được lời mời?” 
Rias gật đầu trước câu hỏi của tôi. Sensei tiếp tục trong khi uống trà. 


“Hôm qua, hội đồng ma thuật sư đã thông báo ti lệ các ác quỷ trẻ, 
bao gồm cả thế hệ mấy đứa đến các ma thuật sư trên toàn thế giới. 
Đối với họ, đó sẽ là một chiến thắng cho ai lập được giao ước với 
một ác quỷ trẻ đầu tiên. Đặc biệt là nhóm Gremory có ti lệ cao. Bắt 
đầu từ Rias là em gái của Ma vương, rồi có Ise là Sekiryuutei, Kiba 
Thánh-quỷ kiếm, Akeno Tu sĩ Thánh quang và là con gái của Barakiel, 
Xenovia của Durandal, và như thế. -Mấy đứa sẽ nhận được rất nhiều 
lời mới, biết chứ? Hãy chọn ma thuật sư mình sẽ lập giao ước một 
cách đàng hoàng, nhé? Nếu chọn phải ai đó vô dụng thì ti lệ của mấy 
đứa sẽ bị giảm đó.” 

Thầy nghiêm túc à! Vậy mấy thứ đó cũng là một phần công việc của 
Ác quỷ à! Vậy là mình cũng sẽ nhận được một lời mời từ một ma 
thuật sư...? 

...Gufufufu. Sẽ rất tuyệt khi được triệu hồi bởi một nữ ma thuật sư 
nóng bồng. Rồi có ai đó gõ đầu tôi trong khi tôi nghĩ mấy thứ dâm 
đãng. Là Rias. Rồi Rias hỏi tôi. 


“Tiện thể thì Ise. Em có nhớ đã hứa gì với chị trước bài kiểm tra 
không? Đó là điều cuối cùng mà chị cần phải giải quyết.” 


-! Gò má của Rias đỏ lên một chút. Đúng rồi, tôi nhớ lời hứa đó rất 
ro. 


“Rias, cuối tuần sau cùng đi hẹn hò nao.” 

Cô ấy cười thật tươi trước những lời của tôi. 

«Ù, chị rất mong chờ nó đấy, Ise đáng yêu của chi.” 

Đúng vậy. Đầu tiên là hẹn hò với cô ấy. Nó chắc chắn sẽ rất vui. Tôi 
sẽ nghĩ về mấy chuyện khác sau. Trong khi tôi đang suy nghĩ, 
Xenovia tự chi vào cô ấy. 

“Sau Hội trưởng, hẹn họ với mình tiếp đi Ise.” 


“Ah, không công bằng! Tớ trước mà! Tớ cũng muốn hẹn hò với Ise- 
kun!” 


Kể cả Irina cũng hồi 


“Hauu! Mình nữa! Mình cũng sẽ đi hẹn hò!” 

“Vậy thì cả em nữa!” 

Cả Asia và Koneko-chan nữa à! 

“Em nữa! Hãy cùng tận hưởng Nhật Bản nhiều hơn nào!” 
“...Và ta.” 


“Gó thể sẽ rất vui khi có một cuộc hẹn hò với Ise-kun để săn tìm các 
món hàng giảm giá nhi.” 


Cả Ravel, Ophis và Rossweisse-san nữa chứ! 


“Ara-ara. Vậy thì tôi sẽ hẹn hò với cậu ấy trên giường sau khi xong 
hết với mọi người nhé.” 


Chị nghiêm túc chứ Akeno-san!? Đó thật sự là một điều thú vị đấy! 
“Aaah, vậy thì có lẽ ta cũng nên hẹn hò với nó nhi.” 

“Ừm, vậy thì tớ cũng tham gia.” 

“Eh!? Mọi người đều đi ạ? V-Vậy em cũng thế!” 


Cả Sensei, Kiba và Gasper nữa!? Nghiêm túc đi, chừa đám đực rựa ra 
cho tôi! 


Rias kéo tay áo và rồi 6m cham lay tôi. 
“Chị trước nhé. Phải không Ise?” 


Có vẻ như từ giờ tôi sẽ rất bận rộn đây. Nhưng tôi vẫn cảm thấy 
thật bình yên. 


Table of Contents 


High School DxD 
Tập 12 -Bài học bổ túc của những Anh Hùng 
Illustration 
Life -3 - Nhà Gremory khi thiếu vắng Xích Long Dé 
Vương 
Life -2 - Anh bạn 
Dimensional Gap 
Satan 
Life -1 - Liên minh của các Quy trẻ! 
Life 0 - Vếu long đế vương 
Life 1 - Lời hứa màu đỏ thẫm 
Azazel 
Anh hùng 
New Life 


